SUSAN MURCOTT 
Dịch và bình luận về Kinh Therigäthä 
NHỮNG NỮ PHẬT TỬ ĐẦU TIÊN 
“THE FIRST BUDDHIST WOMEN” 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh 
Người dịch: Tiến sĩ Ngữ văn Mai Văn Tỉnh 
Hiệu đính: Tiến sĩ Tỳ kheo ni Liễu Pháp 
Hà Nội - 2015 
Nhà Xuất bản Phụ Nữ 


Susam Mutreott 


NHŨNG 
Phột giảo Pai Đà là đồng sáng lập hội Nam Áởtthế kỷ thử VI trước: 


trước qua L 
hồ. \ giáo. : unữ w 5 E 
lược. tuệ _ cuộc đầu tranh củ b E= 
'Công nguyên. E2 
trong sáng luận á ủa Susan Murcofvới lNH 
ngườichịtrong Phật pháp. Đây là cuốn sách rất nên đọc, đăng đọc đi đọc lại và suy ngẫm” 1 mm.“ 
 1oiroaileariná5 TRN << 


'Susan Murcoft đến với đạo Phật “Những nữ Phật tử đầu tin” là bản địch, và bình luận về thì ca khai sáng của các nữ độ tử đầu tiên của Đức 


Thiền tong nhiều năm, 
.đạy Thiên và sau đỏ đạy gio dực “Thông điệp về sự giải thoát, không bị ô uế bởi sự phân biệt giới này. Exxpdsedgloirelardi-rbe, 
môitườngở đại học MẸT Họa Kj. với sự minh mẫn và Bản địch và bình luận Therigatha cỏ giá trị sâu sắc của: 


§ 
§ 

š 

: 

LÍ 

: 

: 

'ÿ 

š 

ẵ 

š 

š 

Ỹ 

$ 

® 
ni 
Ỹ 

s 

š 

Ễ 

Ê 

š 

ỹ 

8 

ẵ 

Š 

N ñuad uẹq ygnx 8§uN 


“Bân địch này trung thực và rất dễ hiểu, lä sự bổ sung hữu ích cho bộ sưu tập vân học tôn gião cũa phụ nữ”. G4 WssriGifESc 00807 
~Bookliet ALA- 


“THE FIRST BUDDHIST WOMEN” 1661-1885 Nghền cứu im khua Ngữ 


vân ĐHQG XanhfPsteftua.LBNga 
1967-1888: KT 
Nhan sy—>i 

1983: An... lại Đại 
học Edtm Cowan, Porth, Tả) 

1909: Nghiên cưu hệ thống trường Cao. 
đứng Côrgdbvglg10HPsaeAeBer 
Brllgh Columeia, Canada 

'989-2010. Chưyên viên cao cấp, 


Vụ Giáo đục Đại! 
Bộ Qiậo đục 8 Đào ạo. 


— 
—. 
=-j 
= 
= 
= 
¬ 
— 
= 
— 
— 
—| 
S 
c—— 





Dịch từ nguyên bản tiếng Anh 
Giá: 64.000đ Người dịch: Tiến sĩ Ngữ văn Mai Văn Tỉnh 


Nhà xuất bản Phụ Nữ 
Lời người dịch 


Có khoảng năm trăm triệu Phật tử trên thế giới, đạo Phật được coi là tôn giáo 
lớn đứng thứ tư của hành tính. Với hai tông phái chính: Theravada (Phật giáo Nguyên 
thủy) và Mahayana (Phật giáo Đại thừa) cùng nhiều môn phái khác, đạo Phật có một 
điểm chung là sự giác ngộ, là tinh thần được tự do. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định 
đạo Phật là tôn giáo của hòa bình. Con đường của đạo Phật là quá trình nhận biết đau 
khổ, nguyên nhân khổ đau và kết thúc nó với đích cuối cùng là được giải thoát. 


Hiện nay đạo Phật dường như đang dần dần thâm nhập vào nền văn hóa của 
toàn thế giới, không chỉ ở châu Á mà còn ở nhiều nước phương Tây. Chăng hạn, khi 
nhận biết đạo Phật đang phát triển âm thầm nhưng mạnh mẽ ở Hoa Kỷ, nhiều nhà 
nghiên cứu tôn giáo nhận xét rằng không chỉ có đạo Phật dành cho người châu Á mà 
còn có đạo Phật dành riêng cho người Hoa Kỳ cũng đang xuất hiện. Các trung tâm 
giảng dạy kinh Phật và các cộng đồng Phật giáo cầu nguyện đang lan rộng khắp các 


tiểu bang, trong khi đó những người để xướng đạo Phật cho người Hoa Kỳ tích cực 
việt lại kinh kệ băng các thuật ngữ hiện nay của phương Tây. 


Kinh TherTgäthä là tập thi ca khai sáng của các nữ Phật tử ở thế kỷ thứ VI trước 
Công nguyên (CN). Các kệ ngôn này trong Kinh Tam Tạng Pali lúc đầu chỉ được 
truyền khẩu, đến những năm 80 trước Công nguyên Kinh điển Phật giáo mới được 
chép lại lần đầu tiên trên lá bối bằng ngôn ngữ văn học Päli. Vào cuối thế kỷ XIX, 
Hội nghiên cứu văn bản Päãli (Pãli Text Association) đã chuyên ngữ bộ Kinh Tam 
Tạng Päli sang mẫu tự Latinh, rồi dịch và xuất bản bằng tiếng Anh. Kinh Therigãthã 
băng tiếng Anh xuất bản lần đầu năm 1909 ở Luân Đôn. Đến thập kỷ 70 cuốn Những 
nữ Phật tử đầu tiên được biên dịch từ tiếng Pãli với bình luận hoàn chỉnh bởi nữ tác 
giả Susan Murcott. Bà là phụ nữ trẻ người Mỹ muốn tìm sự bình đẳng nữ giới trong 
Thiên chúa giáo, may nhờ chịu ảnh hưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ngài 
vận động chấm dứt chiến tranh Việt Nam ở hải ngoại, bà đã tìm thấy điều đó trong 
đạo Phật. Thông qua 61 trong 73 kệ ngôn Trưởng lão NI Therigatha, tác giả Susan 
Murcott muốn giới thiệu với độc giả phương Tây về cuộc đời, số phận đau khổ đây bi 
thương của những phụ nữ sống cùng thời với Đức Phật, là bà con thân thích của Ngài, 
đã vượt qua bao khó khăn đề lập Ni đoàn Phật giáo đầu tiên nhằm được giải thoát, 
được tự do ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI trước CN. 


Theo các nghiên cứu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo Phật đã du nhập 
vào nước ta rất sớm, ngay từ thế kỷ đầu Công nguyên. Như cố Hòa thượng Thích 
Đức Nhuận nhận xét: “Do hoàn cảnh địa lý và lịch sử về tôn giáo, chính trị và văn 
hóa, nước Việt Nam ta từ nhiều thế kỷ đã chịu ảnh hưởng xa gần của Trung Hoa. Tuy 
nhiên, Đạo Phật và Dòng Sử Việt, buổi ban đầu, không do Trung Hoa mà lại từ Ấn 
Độ du nhập... Xét qua một vải đặc tính văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo, có thể 
nói: hai nền văn hóa tuy hai mà một - tự bản thân của nó đã có những nét hòa đồng 
mẫu nhiệm một cách kỳ diệu. (Xem Đạo Phật và Dòng sử Việt —- Chương Đạo Phật 
thế kỷ thứ nhất và thời kỳ Bắc thuộc (111 trước CN - 542 sau CN) - Thích Đức 
Nhuận). 


Người Việt rất tôn sùng thờ cúng tổ tiên, mà Phật giáo Việt Nam cũng triệt đề 
kính trọng và đặt ra những nghi lễ thích hợp với nhu cầu này của dân tộc như Lễ Vu 
lan báo hiểu, xá tội vong nhân Răằm tháng Bảy chăng hạn. Có thể nói phụ nữ Việt 
Nam là những người có công lớn nhất không chỉ trong duy trì nòi giống, mà còn duy 
trì và phát triển văn hóa thờ cúng tô tiên và văn hóa Phật giáo ở Việt Nam. 


Nếu người Việt thường ưa chuộng màu "nâu, lam" thì các tăng ni Phật tử bao 
đời nay đêu giữ được sắc thái riêng biệt ây hơn aI hệt. Trong bài trường ca Mẹ Việt 
Nam, phần mở đầu, nhạc sĩ Phạm Duy đã việt: 


Mẹ Việt Nam , 
không son không phán 


Mẹ Việt Nam 

chân lắm tay bùn 

Mẹ Việt Nam 

không mang nhung lụa 

Mẹ Việt Nam mang tắm nâu sông 


Là nhà nghiên cứu về giáo dục và văn hóa, cùng thế hệ với bà Susan Murcott, 
tôi có găng dịch cuốn Những nữ Phật tử đẫu tiên sang tiễng Việt với mục đích bày tỏ 
lòng kính trọng và biết ơn của mình đối với các thế hệ nữ Phật tử Việt Nam nói 
chung, đặc biệt đề tưởng nhớ công ơn các thế hệ cụ cố, các bà, mẹ và phụ nữ dòng họ 
Mai của tôi ở đồng bằng châu thổ sông Hồng (tôi là hậu duệ đời thứ 16) đã âm thầm 
lặng lẽ tiếp nối trên con đường của đạo Phật suốt 5 thế kỷ qua để cầu mong quốc thái 
dân an, hạnh phúc và an bình cho con cháu. 


Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới nhà nghiên cứu Päli, nữ Tiến sĩ, Tỳ 
kheo Ni Liêu Pháp và vị Sư thây của bà là Hòa thượng Viên Minh đã giúp hiệu đính 
bản dịch đê truyên đạt đúng tính thân Phật Pháp của Phật Giáo nguyên thủy. 


Xin cám ơn tác giả Susan Murcott đã không chỉ đồng ý cho tôi dịch cuốn sách, 
mà còn động viên, việt lời giới thiệu cho bản dịch tiêng Việt xuât bản lân đâu năm 
2015. 


Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại đức Thích Tâm Hạnh, 
trụ trì Tu viện Đạo Tâm ở Texas, Hoa Kỳ về những góp ý sâu sắc và quý báu của 
Thầy cho bản dịch, cảm ơn nữ Phật tử Văn Liên (pháp danh Tịnh Hương) phụ trách 
Thư viện chùa Quán Sứ Hà Nội đã động viên khích lệ tôi dịch cuốn sách này. 


Cuốn sách gồm 12 chương và phụ lục. Phần chú giải và địa chỉ các thuật ngữ 
cho bản tiếng Anh không cần dịch. Lần xuất bản đầu tiên bản dịch tiếng Việt Những 
nữ Phật tử đầu tiên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong 
nhận được sự góp ý của quý độc giả, đạo hữu, quý tôn sư để cuốn sách được hoàn 
thiện hơn trong những lần in sau. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


Hà Nội, tháng 3/2015 


Tiến sĩ Ngữ văn Mai Văn Tỉnh (Pháp danh Trí Đạt) 
Nguyên chuyên viên cao cáp Vụ Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Lời người hiệu dính 


Tôi có vinh dự được đọc bản thảo Những nữ Phát tứ đầu tiên, bản dịch của 
Tiến sĩ Ngữ văn Mai Văn Tỉnh, từ nguyên bản tiếng Anh The First Buddhist Women 
của bà Susan Murcott. Tuy đã đọc Trưởng Lão Ni Kệ nhiều lần, nhưng tôi vẫn cảm 
thấy thích thú khi đọc cuốn sách này, vốn được viết dựa trên cuốn Therigatha của 
Văn học PalI. 


Tác giả đã sắp xếp lại bố cục tác phẩm, phân loại tác giả của các kệ ngôn vào 
những nhóm khác nhau, như nhóm năm trăm vị tỳ kheo ni đầu tiên, nhóm các nữ du 
sĩ, nhóm các bà mẹ, nhóm các kỹ nữ v.v... Việc sắp xếp này rất thuận tiện cho người 
đọc, nhất là khi họ cần trích dẫn cho mỗi trường hợp. Ngoài ra, trước mỗi chương, tác 
giả còn có một phần giới thiệu rất chỉ tiết và bổ ích. Các thuật ngữ Päli liên quan đến 
phụ nữ như manavika, samanl, carIkIl, brahmacarim, sikkhamana, bhikkhumi, 
paribajika; molibaddha-paribajika komara-brahmaccariya v.v... đều được đề cập đến. 
Tác giả cũng đã bỏ công nghiên cứu địa vị của phụ nữ trong bối cảnh văn hóa xã hội 
thời Đức Phật, so sánh với Bà la môn giáo và Thiên chúa giáo, giúp cho người đọc có 
một cái nhìn bao quát về đời sống của các vị Thánh mi. Các đoạn kệ cũng được chọn 
lọc, bỏ bớt những đoạn trùng lặp, khiến cho người đọc luôn cảm thấy mới mẻ và 
hứng thú. Đây là một nỗ lực rất đáng quý của một phụ nữ người Mỹ đang trên đường 
học Phật. 


Dịch giả là một nhà giáo dục, chỉ mới bắt đầu nghiên cứu Phật học, nhưng đã 
có thái độ làm việc rất nghiêm túc và tận tụy. Là nhà ngôn ngữ học, dịch giả đã 
chuyền ngữ rất mềm mại một tác phẩm văn học mang tính thi ca. Có một số thuật ngữ 
Phật học được dịch ra bằng ngôn ngữ đời thường, khác với những thuật ngữ chúng ta 
vẫn thường gặp, nhưng đây cũng là một khuynh hướng hiện nay, hạn chế dùng từ 
Hán-Việt, thay vào bằng những từ thuần Việt khi có thể, để gần gũi hơn với những 
người mới bắt đầu làm quen với văn học Phật giáo. 


Tôi xin chân thành cảm niệm công đức của tác giả Susan Murcott và dịch giả 
Mai Văn Tỉnh, với tâm thành và nhiệt huyết, đã tặng cho độc giả chúng ta một tác 
phẩm có giá trị, giúp chúng ta hiểu hơn về những người nữ Phật tử đầu tiên thời Đức 
Phật, về sự chuyền hóa của họ trên hành trình rời bỏ bờ mê đề tìm về bến giác, và từ 
đó chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học quý báu cho chính bản thân mình. 


Thiền viện Viên Không 
Bà Rla-Vũng Tàu, ngày 28/3/2015 


Bhikkhuni, Tiến sĩ Liễu Pháp 


Lời tác giả giới thiệu bản dịch tiếng Việt 2015 


Tôi rất cảm động với bản dịch tiếng Việt cuỗn Những nữ Phật tử đâu tiên năm 
2015. Xin nhận ở đây lòng biết ơn. Thứ nhất, đó là sự biết ơn về sức mạnh và lòng 
dũng cảm của các thế hệ phụ nữ đã nhận biết sự đau khổ, những người đã đi tìm 
nguyên nhân và sự kết thúc của khổ đau; con đường đó được bắt đầu bởi những nữ 
Phật tử đầu tiên - những người sáng lập TherTgãthã. Thứ hai, là sự biểu lộ lòng biết 
ơn đối với các cụ, các bà, các mẹ và những người phụ nữ của dòng họ chúng ta, mà 
nhờ có họ chúng ta mới được xuất hiện. Và nếu không có họ thì chúng ta không thê 
có cơ hội có được phép mẫu vi diệu của cuộc đời. 


Tôi cũng muốn biểu lộ sự cảm kích sâu sắc nhất của mình đối với Tiến sĩ Mai 
Văn Tỉnh, người dịch cuốn sách này. Băng sự kiên nhẫn của mình, ông đã đưa tôi 
vượt qua các đại dương và lục địa, thực sự trải qua một nửa vòng trái đất từ Hà Nội 
đến Boston. Niềm vui đối với tôi là có một cuốn sách được cảm nhận như vậy. Tôi 
thật sự vui mừng hơn nữa với lời đề nghị dịch cuốn sách này sang tiếng Việt và đã 
hoàn thành trong thời gian ngắn! Cuốn sách này không phải là sản phẩm nỗ lực của 
một người, mà là sự tập hợp thời gian vô tận và giá trị quý báu của rất nhiều người 
quan trọng và thường không thể nhìn thấy, đã sáng lập ra các thế hệ nữ Phật tử. Trong 
khi dịch cuốn sách này, Tiên sĩ Mai Văn Tỉnh đã may mắn có được sự hỗ trợ của nhà 
nghiên cứu Pãli - Tiến sĩ, Tỳ kheo Ni Liễu Pháp và vị Thầy của bà là Hòa thượng 
Viên Minh. Những đóng góp của họ là vô cùng có giá trị để truyền tải tinh hoa Phật 
Pháp. 


Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn và kính trọng đối với nhân dân Việt 
Nam. Đúng như khi Đức Cô Đàm Sĩ Đạt Ta lúc còn trẻ đã đối diện với khổ đau khi 
Ngài gặp một ông cụ già, một người đàn ông ốm yếu và một người đàn ông đang hấp 
hối, thì nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ, cũng đã đối diện với khổ đau thông qua 
cuộc chiến tranh mà nó đã không bao giờ được xảy ra nữa. Điều này đã làm cho tôi 
muốn đến Việt Nam, không phải để chiến đầu, mà đề “giúp đỡ” ở tuổi 16. Và chính 
điều đó đưa tôi đến gặp một nhà nhân loại học nỗi tiếng người Mỹ, Margret Mead đã 
nói với tôi: “Này người phụ nữ trẻ! Nếu cô muốn dừng cuộc chiến ở Việt Nam, thì 
hãy đừng cô găng dừng nó ở Việt Nam, mà hãy chấm dứt nó ở ngay trên đất nước 
này - Hợp chủng quôc Hoa Ky”. Đó là khởi nguồn cho cuộc hành trình của tôi vào 
tuôi trưởng thành. Vào thời điểm đó những bài viết và thi ca của Thầy Thích Nhất 
Hạnh, và cụ thể là cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức đã là cánh cửa cho tôi đi vào Đạo 
Phật. 


Do đó cuốn Những nữ Phật tử đầu tiên mà tôi dịch từ tiếng Päli sang tiếng Anh 
đã cho phép ý định “giúp đỡ” của tôi, đến lượt mình, nó đưa tôi đến gặp gỡ Đạo Phật 
Việt Nam. Giờ đây, sau 4 thập kỷ, chúng tôi xin dâng tặng giá trị của Những nữ Phát 
tử đầu tiên tới các bạn đọc Việt Nam nhân dịp xuất bản lần thứ nhất. 


Nói theo lời của Patacarä: 


“Tôi đã nhìn thấy những con chó rừng ăn thịt các con trai tôi trong nghĩa trang. Gia 
đình tôi đã bị hủy diệt, chồng tôi bị chết, bị mọi người khinh miệt, tôi đã tìm thấy sự 
bất tử. ” 

Nói theo lời của Sundar1 với Đức Phật: 


“Con là đệ tử Sundari của Người và con đã đến từ Kasi để tỏ lòng kính trọng Người. 
Thưa Đức Phát, vị Đạo sư, con là đứa con gái của Người, đứa con thực sự của Người 
được sinh ra trong miệng của Người. Tâm của con đã được giải thoát khỏi mọi vọng 
thủ bảm giữ. Nhiệm vụ của con đã làm xong. ” 


Tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người khi đọc những kệ ngôn 7herigäihäã 
này sẽ lại gặp được phép lạ của sự tỉnh thức và sự an bình, tĩnh lặng mà những Vữ 
Phật tử đâu tiên này đã dạy cho chúng ta. 


Và, nói theo lời của Sư Thầy Thích Nhất Hạnh: “Rửa tay mình băng nước sạch, 
con xin cầu nguyện mọi người có được đôi bàn tay sạch để tiếp nhận và gìn giữ cho 
chân lý này” 

Giao thừa Tết Ất Mùi (18-2-2015) 


Susan Murcott 
Preface to The Firs† Buddhist Women 


I am very moved by the 2015 translatlon of the #ïrsf Buddhist Women IntO 
Vietnamese. Ït 1s received with gratitude. Flirst, 1t 1s gratitude for the strength and 
COuraøe of øeneratlons of women who have known suffering, and who have sought 
1{S cause, 1s end, and a path, beginning with the 7erigafhä founder-women, the first 
women Buddhists. Second, 1t 1s an expression of graftude to our mothers, 
srandmothers, øreat-srandmothers, and the lineage of women from whom we have 
emerged and without whom we wouldn”t have the opportumity for the miracle of our 
lIives. 


I also want to express my deepest appreciation to the translator of this book, Dr. Mai 
Van Tình. Through his perseverance, he was able to locate me across oceans and 
confinents, indeed half-way around the world from Hanol to Boston. What a Joy for 
me to have my book so appreciIated. How mụch more Joy that a request to translate 
the book Iinto Vietnamese was proposed and accomplished by Dr. Tĩnh In such a short 
period of timel This work 1s not only the product of one personˆs effort. lt 1s a 
collection of timeless and preclous accounfts of so many Iimportant, and yet often 
Iinvisible, founders of the Buddhist women”s lineage. In translating this work, Dr. 
Tĩnh has been ably assisted by Pali scholar, Bhikkhumi Lieu Phap, and her teacher, 


Bhikkhu Thịch Vien Minh whose contriIbutions has been so valuable in conveying the 
essence of the Buddhist teachings. 


Finally I would like to express my appreclatlon and respect for the people of 
Vietnam. Just as Siddhartha Gotama confronted suffering as a young man when he 
encountered an old man, a sick man and a dying man, so too, the people of Vietnam 
and the AmerIican people encountered suffering through a war which should never 
have been waged. At age 1ó, this led me to want to go to Vietnam, not to fight, but 
4o help”. It also led to a meeting with the 1llustious American anthropologIst, 
Margaret Mead, who said to me “Young woman! If you want to stop the war In 
Vietnam, don't try to stop 1t in Vietnam, stop 1t In this country — the USA!”. That 
began my Journey Into young adulthood. Ií also led me to encounterthe writings and 
poems of Thịch Nhat Hanh, particularly The Miracle of Mindfulness.which was a 
door for me Into Buddhism. 





Thus the Ƒ?rsf Buddhist Women that I translated from Pali to English followed my 
Iintention “to help” and led, In turn, to my encounter with Vietnamese BuddhIsm. 
Now, four decades later, we offer these accounts of the Ftrst Buddhist Women 1n 
Vietnamese for the first time. 


In the words of Patacara: 

“I have seen the Jjackals eaiing the Jlesh oƒ my sons In the cemetery. My ƒamily 
destroyed, my husband dead, despised by everyone, l ƒound what does not die. ” 

In the words of Sundari to Buddha: 

“Lam your đisciple Sundari and I have come from Kasi to pay homage.Buddha, 
teacher, l am your daughfter, your true ch1ld, born oƒ your mouth. My mìnd is ƒree 6ƒ 
all chnging. My task is done. 


I pray that all who read these 7T errga/haä poems afresh wIll embrace the miracle of 
mindfulness and peace that 1s being taught to us by these First Buddhism Women. 


And, In the words of Thích Nhat Hanh: “Washing my hands ïn clear wafer, Ï pray 
that all people have pure hands to receive and care ƒor the truth.” 


Tết New Year”s Eve (Feb 18, 2015) 


: s < AMưW\ ~ 


E4 
Susan Murcott 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách này trở nên quá lớn đối với ý định của tôi muốn đi tìm một hệ thông 
niêm tin tôn giáo và triết học có ý nghĩa. Phải mất mười năm nghiên cứu các vân để 
nội tại và năm năm đề viết. Tôi lớn lên trong một gia đình Mỹ thuộc tầng lớp trung 
lưu đây tình yêu thương và xa hoa, được nuôi dưỡng bởi tỉnh thân thượng tôn nhà 
thờ. Nhưng tôi trưởng thành trong thập kỷ 6U dưới ảnh hướng của anh em nhà 
Kennedy, Martin Luther King, và cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chính sự 
tương phản giữa “cuộc đời tốt đẹp” của tôi và sự đau khổ kinh hoàng trên đời đã 
giúp tôi xác định được Đúc Phát — một vị hoàng tử giàu sang đi tìm ý nghĩa của sự 
khổ đau và cuối cùng tìm ra con đường giải thoát. 


Những nỗ lực nhỏ bé của tôi để chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam đã dẫn tôi 
đến với những người bạn quan trọng, có nhiễu ảnh hưởng, gốm Lowinse Stanralard, 
Ardue Narduli, và Katic Kahes. Ba người bạn này của tôi ở Boston đều đấu tranh vì 
các vấn đề phụ nữ và trực tiếp ng hộ cuốn sách này. Lowinse là một nữ tu sĩ nhà thở 
Tán giáo, đã kết giao với một số nữ linh mục đã bàn luận đâu tiên về ban hành các 
quy định này. Cũng chính trong thời kỳ này ở Boston, bà Marie 1ugumsta Neal, nữ 
phát ngôn viên của phái Thiên Chúa giáo cấp tiến (Catholic radical) đã đưa ra 
những thách thức sắc sảo đối với các luận cứ đây lý thuyết của Giáo hoàng rằng phụ 
nữ phải được giải phóng khỏi các tu viện và thiết chế thầy tu bởi vì Chúa Jesus là một 
người đàn ông, vì mười hai môn đô của ông là những người đàn ông, bởi vì Đức mẹ 
Maria không được dự bữa ăn tối cuối cùng, và còn có rất nhiêu lÿ do khác nữa. Mary 
Daly, Rosermaly Rewther và rất nhiều nhà nghiên cứu thân học bảo vệ cho nam nữ 
bình quyên của đạo Cơ đốc giáo (Thiên chúa giáo) đã nói ra một cách công khai, 
truyền giảng đạo và thường xuyên trao đổi như vậy ở Boston. 


Trong khi tôi ngưỡng mộ tỉnh thân này của những người bạn đấu tranh cho 
bình đẳng nam nữ trong Thiên Chúa giáo, tôi đã thấy được sự ngăn Irở trong truyền 
thông của Thiên Chúa giáo, các giáo điêu và những niêm tin bất tận. Tôi đã cố tìm 
kiếm một hệ thống niễm tin mà có thể chứa đựng ít nhất 2 thành tô sau: (1) Sự khẳng 
định rằng phụ nữ có thể hiểu rõ và đạt được các chân lỷ tôn giáo cao nhất, vả (2) các 
cấu trúc tổ chức có thể đem lại cơ hội bình đẳng cho phụ nữ chứng tỏ quyên lực tỉnh 
thân của họ trong mọi vai trò và cơ quan tôn giáo. Truyền thông Thiên chúa giáo của 
riêng tôi đã không có được sự hỗ trợ cơ bản nào về mặt tỉnh thân cho phụ nữ. 


Cuộc tìm kiếm đã đưa tôi đến với đạo Phật, tuy không phải là điểm đến cuối 
cùng, nhưng là một phát hiện rất quan trọng. Năm 1977 tôi đã sục vào bản dịch tiếng 
Anh đầu tiên của kinh Tì herigatha ở thư viện đại học Melbourne. Bản dịch sang tiếng 
Anh của Carroline Rhys Davids được xuất bản ở London năm 1909. Một bản tiếng 
Anh hoàn chỉnh khác là bản dịch rất thận trọng của K.R. Norman xuất bản năm 
1971. Không hài lòng với sự khó hiểu của ngôn ngữ cả hai bản dịch, tôi quyết định tự 


8 


mình hiệu chỉnh lại một số đoạn kệ ngôn. Mặc dầu việc này bắt đầu chỉ là một dự án 
hiệu đính nhỏ, nhưng nó buộc tôi phải nhanh chóng nghiên cứu tiếng Päli là ngôn 
ngữ ban đầu mà Kinh điển Phật giáo được lưu giữ. Cuốn sách hiện tại được hình 
thành xung quan dự án này. Kinh Therigathä là một tác phẩm thì ca khai sáng của 
các nữ Phật tử ở thể kỷ thứ 6 trước CN. Theo hiểu biết của tôi, đây là bộ sưu tập 
được biết đến sớm nhất về thi ca tôn giáo của phụ nữ. Cuốn sách là một nỗ lực dịch 
thuật không phải với nghĩa chung của từ này - chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác, mà là với ý nghĩa hàng đâu của dịch thuật — sự truyền đạt. Cuốn Những 
nữ Phật tử đầu tiên là ý định truyễn đạt và giao lưu với bạn đọc phương Tây một 
văn bản tôn giáo có ý nghĩa thâm trầm sâu sắc trong nhiều nên văn hóa Á đông suốt 
2.500 năm qua. Đối với tôi, kinh Therigäthä là một kho bảu, bởi vì tôi đã đi tìm kiếm 
mà không thể tìm ra được trong nên văn hóa của mình. Cuốn sách này là sức lao 
động của tình yêu, là hồ sơ về sự phát mình của tôi. 


LỜI CẢM ƠN 


Cuốn Những nữ Phật tứ đầu tiên không thể thực hiện được nếu thiếu sự hỗ 
trợ, hướng dẫn và lòng nhiệt tình của những người bạn. Đặc biệt nó không thể hình 
thành được nếu thiếu sự giúp đỡ của hai người: Roger Milhken Jr. và Jhon Tarrant 
Roger đã dành thời gian tra cứu từng từ trong văn bản Pah của kinh Therigatha, qua 
đó ông dạy tôi các nguyên tắc cơ bản của tiếng Päli. Tôi sẽ mãi mang ơn lòng tốt của 
ông. Còn Jhon, nhà thơ tài năng có biệt tài làm các từ ngữ sinh động trên trang giấy, 
đã giúp tôi gia công lại bản dịch sau khi tôi nắm bắt được ý nghĩa của nguyên bản. 
Nhờ sự giúp đổ của họ mà các bài kệ ngôn vốn là nội dung cốt lõi của cuốn sách đã 
được dịch ra. Ngoài ra tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của những người sau: 


Judy Hurlay, là người đầu tiên đã dạy tôi về Phật giáo. 

Mercdiths Mckinney và Debotah Hopkinson, là những người ủng hộ công trình này 
của tôi trước khi bất kỳ ai trong chúng tôi thực sự biết được sự việc này sẽ dẫn đi đến 
đâu và rất nhã nhặn lịch thiệp góp ý cho cuốn sách hình thành. 


Phra Khantipalo và Ayya Khemä, những người đã giới thiệu tôi đến với Phật giáo 
Theravada và Tam Tạng Pali. 


Roberrt 4itken, người thấy và người bạn thân thiết của tôi, đã tình nguyện tham gia 
chuyên dịch Văn hóa Thiên Nhật bản sang phương Táy. 


Amne Aitken, và các thành viên của Hội Kim cương Thượng Hải. 


Coenenia Dimmiit của đại học Georgertown và các tăng nỉ ở chua Wat Pah 
Nannachat - đã có những góp ÿ bình luận sáu rộng và hồ trợ biên tập cuốn sách; 


China Galand — người đã khuyến khích tôi gửi bản thảo hoàn thành viết tay cho bà 


xem và chuyên cho Armie Kotler ở nhà In sách Parallax. 


Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của người chóng, người bạn đời của tôi là 
Kalph Coffsman, mà tình yêu và sự giúp đỡ bên bỉ của anh đã giúp cho công trình 


này đâm hoa kết trái. 


SM 


Marbchead, Masachussetfs 


Tháng Giêng 1991 


Nội dung 
Lời người dịch 
Lời người hiệu đính 
Lời tác giả giới thiệu bản dịch tiêng Việt 2015 


Lời nói đầu 
Phân giới thiệu 


Chương I: MahapaJapati Gotami và các đệ tử 
Chương II: Patacara và các đệ tử 

Chương III: Những nữ du sĩ và các đệ tử 

Chương IV: Những phụ nữ và người thầy thông thái 
Chương V: Những người mẹ 

Chương VI: Những người vợ 

Chương VII: Những phụ nữ già 


Chương VIII: Những kỹ nữ lầu xanh, gái bao 
và phụ nữ đẹp 


Chương IX: Những người bạn và chị em gái 


Chương X: Người bảo mẫu nuôi dưỡng Đức Phật 


trang 


19 


33 


40 


54 


64 


78 


%ó 


| 


118 


128 


10 


Chương XI: Các đối thoại thi ca : 140 


Chương XII: Lời bạt cuối sách 


-_ Di sản của Những nữ Phật tử đẫu tiên : 158 
- Phụ lục: 
Các Giới luật của NI đoàn - 162 


Phần giới thiệu 


Cuốn Những nữ Phật tứ đâu tiên là công trình nghiên cứu về kinh Therigatha, 
bộ sưu tập 73 bài thơ, thuộc Tam tạng kinh điển của văn học Phật giáo nguyên thủy. 
Therï — có nghĩa là những người phụ nữ lớn tuổi, hay ' phụ nữ trưởng thành vê tri 
thức” (Trưởng lão NỊ), và gatha có nghĩa là “kệ, đoạn/khô thơ hay kệ ngôn”. Vậy thì 
TherTgãthäã là các bài kệ ngôn về những phụ nữ thông thái thời Phật giáo nguyên thủy. 
Với sức mạnh và vẻ đẹp của mình, những bài thơ tôn giáo này được xêp ngang hàng 
với các ca khúc trữ tình hay nhất của Ấn Độ, kể từ Thánh ca Rigveda cho tới các thơ 
trữ tình Kalidasa và Amaru. 


Kinh TherTgathä được truyền miệng suốt 6 thế kỷ trước khi được viết ra ở 
Srilanka vào thế kỷ đầu tiên trước công nguyên bằng ngôn ngữ văn học Päli. Toàn bộ 
bộ sưu tập kinh điển Phật giáo Pãli được gọi là Tipitaka (Kinh Tam Tạng, nghĩa đen 
là “Ba kho Kinh”). 


Cũng như tất các kinh điển của đạo Phật, kinh Therigãthã có nguồn gốc từ cuộc 
đời của Siddhartha Gautama (Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta), Đức Phật lịch sử. Không có hồ sơ 
nào nói rõ Ngài được sinh ra khi nào; theo Theravadin hay các tín đồ Phật giáo Nam 
tông đoán là Ngài sống từ 560 — 480 trước công nguyên, trong khi Mahäyãna, hay các 
tín đồ Phật giáo Bắc tông lại xác nhận là Ngài sống từ 460 — 380 trước công nguyên. 
Cả hai phái này đều nhất trí là Ngài đã sống tám mươi năm. 


Siddhartha Gautama (Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta) sinh ra trong gia đình một thủ lĩnh bộ 
tộc ở Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ); truyền thuyết nói rằng ở tuổi mười sáu Ngài cưới 
người vợ cùng tuổi là Yasodhara (Da Du Đa La), con gái một gia đình quỹ tộc. 
Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) sinh được một con trai là Rahũla (La Hầu La). Đến tuổi hai 
mươi chín, tại ngôi nhà riêng ở ngoại ô, lúc đầu Ngài nhìn thấy một ông cụ già, tiếp 


II 


theo là một người đàn ông ốm yếu và rồi một cái xác chết. Theo các tín hiệu của sự 
đau khổ này, Ngài thấy được nỗi khổ. Không bao lâu sau, vì lòng Ngài không yên với 
những vấn đề lớn của Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) đã từ bỏ nhà cửa, 
vợ con để đi theo một tập quán rất cô xưa ở Ấn Độ thời đó, của Samãna (sa môn) tức 
là người xuất gia. Sáu năm sau, sau khi học đạo với các vị đạo sĩ hàng đầu, Ngài 
không thỏa mãn với học thuyết này và Ngài quyết định ngồi thiền một mình dưới gốc 
cây bồ đề cho đến khi hoặc là chết hoặc là thực hiện được chân lý cao cả hơn. Dưới 
gốc cây bồ đề đó, Ngài đã đạt được trạng thái hoàn toàn an lạc của Niết Bàn 
(nirvana), xóa bỏ được lòng tham, nỗi thù hận và sự ngu s1. Từ lúc đó Ngài trở thành 
Phật, là một người được giác ngộ hoàn toàn. 


Có hai bậc Giác ngộ (buddha): paccekabuddhas (độc giác), là người đạt được 
giác ngộ nhưng không đi giới thiệu giáo pháp và sammasambuddhas (toàn giác), là 
người cũng đạt được sự giác ngộ, nhưng dâng hiến bản thân mình để công bố chân lý 
đã đạt được cho chúng sinh. Được coi là bậc toàn giác sammasambuddha bởi vì với 
sự giác ngộ của mình, Gautama quyết định không hoàn toàn từ bỏ thế gian mà đi dạy 
cho người khác những điều mà Ngài đã phát hiện ra cho chính mình. Ngài đã chọn 
con đường trở thành sattharo, “bậc Đạo sư”. Theo truyền thuyết Phật giáo, thi thoảng 
mới có một bậc Đạo sư như vậy xuất hiện trên trái đất. Mục đích của họ là truyền dạy 
Phật pháp, tức là “Quy Luật” hay “Học thuyết”, mà chỉ có đó mới là Chân lý hay 
Thực tính. 


Giống như các sammasambuddhas (bậc Toàn Giác) khác, Đức Cồ Đàm 
(Gautama) đã thành lập Sangha (tăng đoàn) là cộng đông tăng (tỷ kheo) và mi (tỷ 
kheo m1) và những cận sự nam, cận sự nữ (các cư sĩ). 


Đức Gautama giảng bài thuyết pháp đầu tiên cho năm vị đạo sĩ, những người 
bạn đồng tu của Ngài trước khi Ngài tìm ra con đường đi riêng của mình. Được 
thuyết phục bởi lời giảng của Ngài, năm vị này đã được Ngài thâu nhận vào Tăng 
đoàn và trở thành các đệ tử đầu tiên của Ngài. Các cận sự nam và cận sự nữ là những 
người được thâu nhận sau đó. Bởi vì lúc đầu phụ nữ chưa được phép xuất gia, nên các 
ni cô là nhóm cuối cùng tham gia tăng đoàn. Toàn bộ câu chuyện về việc hình thành 
NÑI đoàn được giới thiệu trong Chương |. 


Ni đoàn là một thí nghiệm cấp tiễn thời đó. Trong giai đoạn ban đầu này, gồm 
những SamänI, "nữ du sĩ”, người có thể sống một mình trong rừng. Các phụ nữ như 
Bhadda Kundalakesa, Nanduttara, Dantika, Uppalavanna, và Sukkã cùng đều phải 
làm như thế. (Sau này, lệnh cắm các ni cô độc thân đi du hành đã được ban hành). 
Tuy nhiên, các ni cô (và tương tự, các tỳ kheo) thường hình thành những nhóm sống 
ân dật ngoài rìa làng. 


Các ni cô thường mô phỏng cộng đồng của mình theo gương cộng đồng tăng. 
Cũng như các tăng sư, các mi sư được phép dùng ba y, có đai lưng và dao cạo, một cái 
lạ 


bát, kim chỉ, và đảy lọc nước. Ngoài ra các mì cô được phép dùng vải lót trong thời kỳ 
có kinh nguyệt. (Theo Luật nhà Phật, nỉ cô có năm y: ba y như tăng sư và có y đô lót, 
y áo ngực, — người dịch). Cũng như các tăng sư, các ni cô sống trong phòng nhỏ, đôi 
khi là phòng cá nhân, đôi khi ở chung với một người đồng tu khác (saddhiviharin)). 
Chỗ ở của họ là một cái lều khiêm nhường làm băng bùn lợp rơm rạ. Họ sông gân 
làng xóm nơi mà họ chỉ được phép đến vào ban ngày đề khất thực cơm, lúa mạch, bột 
mỳ, hạt đậu, lúa mạch đen, hoa quả hoặc rau. Các ni cô không được phép yêu cầu 
nhận bơ sữa trâu, dầu, mật ong, cá thịt, sữa, phó mát trừ phi họ bị ốm. 


Thuật ngữ Bhikkhunï Sangha (Hội chúng tỳ kheo ni) có thể chỉ các tỳ kheo ni 
ở bất kỳ đâu hay là các ni cô ở một nơi cụ thể. Có rất nhiều cộng đồng ni ở các địa 
phương khác nhau, mỗi cộng đồng tối thiểu phải có từ năm ni cô sống chung ở một 
cương giới, huyện hay địa phương cụ thể. Một panivenavasika hay gana gồm một 
nhóm hai, ba hoặc bốn ni cô không tạo thành một ni đoàn “hoàn chỉnh” và không 
được làm lễ thọ giới. (Theo Luật nhà Phật chỉ cần có bốn nỉ cô, — người dịch). 


Phần nội dung chính 


Kinh Therigatha được biên soạn và gìn g1ữ theo hình thức nghiêm ngặt. Các kệ 
ngôn thường có tính miêu tả hơn là ca khúc trữ tình hay trình diễn, đôi khi mang tính 
kỹ thuật. Các kệ ngôn không được đọc mà phải tụng. Tuy nhiên, có một số dòng 
nguyên là châm ngôn (có thê so sánh một cách đơn giản với các châm ngôn của Chúa 
Giêsu) đã được chuyền từ văn xuôi thành thơ vần luật để dễ nhớ. Nói cách khác, mặc 
dầu các gãthã (kệ) đại diện cho giai tầng cổ nhất của Tam Tạng Päli, gãthã cũng 
không phải là đạng nguyên bản gốc. 


Các kệ ngôn Therigätha ngày nay là những kệ đã tồn tại qua sáu thế kỷ truyền 
miệng. Lịch sử chính xác vê cách chúng có được hình thái hiện nay như thế nảo thì ta 
chỉ có thể phỏng đoán. Chúng ta đang bắt gặp các cách thê hiện được coi là lặp đi lặp 
lại, ghi nhớ và thuộc lòng. Khi tích hợp vào tư liệu gốc của những “thành ngữ cô 
xưa”, các kệ ngôn đã trở thành vốn tài sản chung của văn học tôn giáo thời xưa. 


Mỗi đoạn kệ (bốn dòng) của kinh Therigatha gồm bốn câu có từng tắm âm tiết 
một. Câu đầu và câu thứ hai tạo thành một dòng được chia ra bởi sự ngắt giọng, tiêp 
theo sau là dòng thứ hai gôm câu ba và câu bôn. Đây là một ví dụ: 


sukham supahI thenike / katva cotena parutã / 


upasanro hi te rago / sukkhadakamva kumbhiyam II 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 
13 


Lịch sử Phật giáo Án Độ có thể được chia thành ba thời kỳ khác biệt: Giai đoạn 
Phật giáo nguyên thủy kéo dài từ lúc Đức Phật giác ngộ và bài thuyết pháp đầu tiên 
(cuối thế kỷ thứ VI trước CN) cho đến kỷ nguyên bảo trợ Phật giáo của Đại Hoàng đế 
Asoka (272-236 trước CN). Suốt giai đoạn này, lời dạy của Đức Phật và các môn đồ 
lừng danh của Ngài đã được thu thập, sắp xếp, giải thích rõ và ghi nhớ. Sự truyền 
khẩu này được duy trì rất tỷ mi, kỹ càng và chuyên giao bởi một sô cá nhân nhất định, 
cả ni và tăng, có khả năng nhớ hết những điều có thể làm thành cả một tập tư liệu 
MLI 


Trong giai đoạn thứ hai của Phật giáo Ấn Độ (thế kỷ IH trước CN cho đến thế 
kỷ II sau CN), vào những năm 80 sau CN, những kinh điển này đã được viết lại. Mặc 
dầu ngôn ngữ chung của Siddhartha Gautama (Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta) và các môn đồ đầu 
tiên của Ngài, những người đến từ miền trung đồng bằng sông Hằng, là tiếng 
Magadhi, các bộ kinh điển Phật giáo lần đầu tiên được chép lại bằng ngôn ngữ văn 
học Päli, mặc dù vẫn còn dấu vết của tiếng Magadhi, nhưng đó là một ngôn ngữ khác 
hăn. Päli (ngôn ngữ Kinh điển linh thiêng — Holy scriptures) là hình thái ngôn ngữ 
Paishachi cô đại sau được dùng chung ở vùng Tây Án. Các bài thuyết pháp mà Đức 
Phật đã giảng bằng tiếng Magadhi, đã được truyền giảng trong suốt các thế kỷ đầu 
sau khi Ngài viên tịch, được dịch sang tiếng Tây Án và chuyển đổi thành tiếng 
Paishachi, và đến lượt mình chúng lại được phát triển thành tiếng Päli. 


Trong giai đoạn thứ ba của Phật giáo Ấn Độ (thế kỷ IH sau CÑ đến thế kỷ X 
sau CN), những phần phóng tác, giải thích và bình luận về giáo lý và thực hành đã nở 
rộ rồi suy yếu dân. Trong, thế kỷ V, Dhammapala, người xứ Kancipuram, đã viết bài 
bình luận chú giải bằng tiếng Pãli cho kinh Therigäthã, là một phần của tác phẩm lớn 
lớn của ông — ParamatthandipanT hay “Làm sáng tỏ ý nghĩa tối thượng rốt ráo”. Trong 
đó ông viết thêm lời mở đầu cho từng kệ ngôn của các Trưởng lão Ni dưới dạng câu 
chuyện trần thuật. Câu chuyện bao gồm bức tranh phác họa cuộc đời người phụ nữ cụ 
thê và những hoàn cảnh đã dẫn dắt nàng trở thành ni cô. Dhammapala kế lại rắng ông 
đã đúc rút tài liệu này từ ba bộ chú giải xưa hơn. Nguôn gôc thực là do truyền khẩu, 
phần cốt của câu chuyện dân gian bao gồm các huyền thoại về sự tích cổ có lẽ dựa 
trên cốt lõi của sự kiện lịch sử. Xung quanh các tên gọi và các kệ ngôn về các ni sư 
của Kinh TherTgäthä, đã tích tụ dần vẻ thần bí và huyền thoại. Một vài câu chuyện 
của các ni sư cũng được chép ở những nơi khác trong Tam Tạng Pali, cũng như trong 
bộ chú giải Manoratha Purani. Về tổng thể, công trình nghiên cứu Dhammapala đã 
được các học giả TherTgatha hiện đại coi là hoàn toàn xác đáng. 


CÁC NGHIÊN CỨU VÈẺ PHẬT GIÁO PALI ỞỚ PHƯƠNG TÂY 


Theo Guy Welbon trong cuốn Miết bàn của Đạo Phật và các giải thích của 


14 


`. & 


phương Tây thì “trong suốt 150 năm đầu lịch sử của mình, Phật giáo có lẽ là một trào 
lưu tư tưởng hùng mạnh nhất trong lịch sử châu Á, không bị tấn công cụ thể từ 
phương Tây văn minh mà cũng không đóng góp tích cực vào sự hình thành hệ thống 
tư tưởng ở châu Âu”. Trên thực tế, không có những công trình nghiên cứu đáng kể ở 
châu Âu về Phật giáo cho đến thế kỷ thứ XIX, khi mà Thomas W. Rhys Davids, một 
viên chức nhà nước người Anh ở Srilanka từ 1§64 đến 1877 đã sưu tập được trọn vẹn 
Tam Tạng Päli được viết trên lá bối. Năm 1881 sau khi quay về Anh, ông ta thành lập 
Hội Pali Text Society (Hội nghiên cứu văn bản Päli) và cô gắng cộng tác với các học 
giả để chuyển tự từ tiếng Päli sang các mẫu tự La tỉnh (Roman) rôi dịch và xuất bản 
kinh điển Phật giáo Pali sang tiếng Anh. Nhờ những cố găng ban đầu của ông và sau 
này cùng với nô lực của vợ ông là Caroline, người đã kế vị ông trở thành Chủ tịch 
Hội Pali Text Society, mà trong suốt sáu mươi năm đã gần hoàn tất việc chuyên tự, 
dịch thuật và xuất bản kinh điển Päli. 


Các bản thảo viết trên lá bối về Kệ ngôn Therigãthã đã được Giáo sư R. Pischel 
chuyên tự một cách thận trọng có tính học thuật uyên thầm năm 1883 ở Berlin. Sau 
này, với phiên bản ông đã biên tập, cùng với bản chú giải (không hoàn chỉnh) của 
Dhammapala tìm thấy ở châu Âu vào thời gian đó, và một bản hoàn chỉnh mua được 
ở Miễn Điện, Caroline Rhys Davids đã thực hiện bản dịch đầu tiên của Kệ ngôn 
Therigathãä sang tiếng Anh. Sau khi bà hoàn thành bản dịch, một nhà xuất bản nôi 
tiếng đã từ chối xuất bản, thậm chí không chịu đọc bản thảo. Quyết định rẳng SẼ CÓ SỰ 
rủi ro không thiện ý nếu cứ tìm hỗ trợ từ các nhà xuất bản khác, họ quyết định tự làm 
mọi việc để xuất bản cuốn sách này. 


Bản dịch Kinh Therigatha của Caroline Rhys Davids được xuất bản năm 1909, 
rât chuân xác vê văn chương và cách thê hiện rât thi ca và truyên cảm, mặc dâu hiện 
nay phong cách tiêng Anh này đã hoàn toàn lôi thời. 


Bản dịch hoàn chỉnh thứ hai sang tiếng Anh của Kinh Therigäthã được K. R. 
Norman thực hiện năm 1971 và cũng là một phần trong chương trình phiên dịch của 
Hội Pãli Text Society. Đây là lần xuất bản trên tinh thần phê phán, trong đó tác giả đã 
“thực hiện dịch từng từ theo nghĩa đen”. Một số bài kệ cũng được dịch bởi Phra 
Khantipalo, Barbara Stoler Miller và một số người khác. Bản dịch này nhằm bổ sung 
cho công trình của Caroline Rhys Davids và K.R. Norman khi trình bảy phần thi ca 
bằng tiếng Anh đương đại để dễ dàng tiếp cận với công chúng chứ không chỉ giới hạn 
cho các học giả. 


Trước khi chuyển sang phần kệ ngôn, có một vài câu hỏi nổi cộm về việc gán 
từng kệ ngôn cụ thể trong Therigatha cho một nI sư cụ thể. —- Thứ nhất — liệu vị 
Trưởng lão Ni cụ thê có tên ở cuối mỗi bài kệ (trong văn bản gốc) có phải đã làm ra 
bài kệ đó không? Đề hiểu được vấn đề này, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang 
nghiên cứu một nền văn hóa cô xưa chứ không phải văn hóa phương Tây. 


15 


Những người theo Phật giáo không quan tâm cái cá thể của mình, mà chỉ muốn 
đạt được sự trải nghiệm của Đức Phật. Người Ấn Độ không có quan niệm về 
sở hữu các ngôn từ hay bài kệ cụ thể. Tất nhiên, không có bản quyền tác giả, và 
ai cũng có thể nhắc lại bài kệ hay vay mượn các dòng thơ từ cách diễn đạt bằng 
lời của người nào đó. Vậy thì việc gán một bài kệ nào cho một tác giả nào đó 
trong kinh Therigatha không đảm bảo rằng một người nào đã thực sự soạn ra 
bài kệ đó. Truyền thống khẳng định răng người đó đã diễn đạt kệ ngôn đó, và 
chỉ vậy thôi, không có gì khác hơn nữa. 


Câu hỏi thứ hai là các Trưởng lão Ni trong Therigatha là nhân vật lịch sử hay 
huyền thoại? Trong số 72 ni sư mà các bài kệ trong Therigäthã được gán cho họ, chỉ 
có 20 người có tên trong các tác phẩm khác trong Tam Tạng Pãli. Các kệ ngôn 
Therigathã được lặp lại trong bộ Ký Sự Trưởng Lão Ni (Apadãna), một bộ kinh kê về 
40 câu chuyện cuộc đời của các ni sư, mặc dầu có 17 trường hợp tên của họ không có 
tương đương! Một lần nữa tên người và tên bài kệ không thống nhất trong các bài kệ 
của các ni sư trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya). Trong khi một vải ni sư 
thực sự khó xác định về mặt lịch sử, không nhất thiết phải nghi ngờ sự tồn tại của một 
số ni sư đáng kính. Một vài bài kệ TherTgãthã đề cập đến tác giả ngay trong chính kệ 
ngôn, như nêu tên Trưởng lão Ni hay chơi chữ về tên của vị mi sư đó. K.R. Norman 
trích dẫn 32 bài kệ ngôn dường như có xác nhận tên tác giả theo cách này. 


Câu hỏi thứ ba về sự quy kết tên tác giả la do K.R. Norman nêu ra: Liệu các kệ 
ngôn này có phải thực sự do những phụ nữ đó làm ra hay không? Trong khi truyền 
thống Phật giáo hiển nhiên là do đàn ông điều khiến, dù sao, điều này là mối lo ngại 
phân biệt đối xử giới tính. Cũng chính các học giả này chưa bao giờ hỏi rằng, chắng 
hạn, liệu Kinh Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha) có phải do phụ nữ sáng tác không? 
Có hai học giả Pãli đưa ra ý kiến của họ như sau: 


Trong thời kỳ phụ hệ, hiếm khi phụ nữ thành công vượt qua các rào cản đề thể 
hiện mình hay tìm cách xuất hiện, nhưng giả thiết rằng, do điều này hiếm xảy ra, nên 
bộ sưu tập tư liệu này mặc dầu được gán cho phụ nữ, nhưng không nhất thiết là do 
phụ nữ làm, thì đã quá xa rời sự thật. 


Không nghi ngờ gì việc phần lớn các kệ ngôn ngợi ca các Trưởng lão N¡ do 
phụ nữ soạn. Trước hết, các tăng sư chưa bao giờ có nhiều thiện cảm đến như thế đối 
với thành viên nữ trong cộng đồng tăng ni của mình, điều này đảm bảo cho chúng ta 
tin rằng các bài kệ này đã được soạn và ca lên từ chính trái tim của những người phụ 
nữ. Chúng ta chỉ cần nhớ lại những khó khăn, mà theo truyền thống, Đức Cồ Đàm đã 
đặt ra cho mẹ nuôi của Ngài khi bà rất mong muốn thành lập Ni đoàn, và những lời 
quở trách Ananda trong nhiều bản kinh về việc ông này có thái độ thân thiện với phụ 
nữ. Với các lý do như vậy nên chưa bao giờ có chuyện các tăng sư lại gán các bài kệ 
này cho phụ nữ, nếu truyền thống hiển nhiên rõ ràng không chỉ rõ về phương diện 


16 


này. 


CÁU TRÚC VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CUỎN SÁCH 


Cuốn Những nữ Phật tử đâu tiên bao gồm 61 trong số 73 kệ ngôn Thetigãthã. 

Có vài tiêu chí để đưa 6l bài vào và loại ra 12 bài kệ. Tiêu chí thứ nhất là tính văn 
học, tôi đã chọn bản dịch những bài kệ ngôn hay trong tiếng Anh. Mấy bài kệ buôn tẻ 
hoặc máy móc, trong nguyên bản hay trong bản dịch thì không được đưa vào. Ngoài 
ra, có hai bài kệ hầu như giống hệt nhau (các kệ ngôn của các Trưởng lão Ni Mittã và 
Bhadra, Uttara và Ba mươi đệ tử của Patacära) hay có kệ ngôn đã được lông vào mây 
bài kệ khác cũng không được đưa vào. Cuối cùng là hai kệ ngôn cuối, rất dài của bộ 
sưu tập Therigatha thuộc về Isidasi và Sumedha không được đưa vào bởi vì chúng là 
những bài kệ được soạn về sau này, có lẽ vào thế kỷ thứ II trước CN). Cuốn sách này 
chứa đựng những lịch sử hoặc huyền thoại về chính các ni sư. Nguồn gốc đầu tiên 
cho các câu chuyện này là bản dịch của Caroline Rhys Davids từ chú giải Therigatha 
của Dhammapala. Các đoạn ngắn hay mẫu chuyện về phụ nữ được lượm lặt trong từ 
điển danh từ riêng Pãli và từ các nguồn. khác trong Tam Tạng. Quả thực, ngoại trừ 
Sutta Nipãta, các Trưởng lão Ni được nhắc đến trong tất cả các bộ kinh! 


Sau khi hoàn thành bản dịch các bài kệ và chọn câu chuyện đi kèm, rất khó 
quyết định xem nên trình bày tư liệu này theo hình thức nào. Hai bản dịch tiếng Anh 
của Hội Pali Text SocIety đi theo cách cầu trúc của chính bộ Therigatha, tức là các kệ 
ngôn được sắp xếp theo số lượng các đoạn kệ, mặc dù cách này hỗ trợ trí nhớ tốt 
trong phương thức truyền khẩu, nhưng trên giấy ¡in thì đó là cách buôn tẻ và võ đoán 
để bắt gặp chất thi ca. Vì vậy, tập sách này đi ra ngoài truyền thống, và bố trí các bài 
kệ, các câu chuyện thành chương mục dựa theo vai trò và mối quan hệ của những 
người phụ nữ. 


Đối với bạn đọc phương Tây, cuốn sách này là sự ghi chép về một truyền thống 
tôn giáo lớn trong thế giới tâm linh của phụ nữ, dựa trên sự bình đẳng nam nữ trong 
địa hạt tinh thần và khả năng phụ nữ có thê chiếm lĩnh quyền tự quyết tinh thần trong 
bối cảnh thế giới trần tục. 


Hình ảnh của các Trưởng lão Ni trong bộ Therigäthã là hình mẫu thê hiện phụ 
nữ có năng lực hiện thực hóa và hiểu được các mục tiêu tôn giáo tối cao về niềm tin 
của họ ở cùng một vai trò và trên cùng cấp độ như đàn ông. Trong Phật giáo, phụ nữ 
có thê tạo nên các cộng đồng độc thân (không quan hệ tình dục), đi dạy học, được thọ 
giới hay truyền ĐIỚI, thuyết pháp, thu nhận đệ tử và sáng tạo ra thi ca có sức mạnh vĩ 
đại. Các ví dụ vê những nữ giáo sĩ có quyền uy sống biệt lập cũng được phát hiện 
trong truyền thuyết đạo Thiên chúa- Juda phương Tây của chúng tôi, nhưng Kệ ngôn 
Therigathã là bộ sưu tập độc đáo về tư liệu gốc minh chứng cho các thành tựu của 
một trong các truyền thống tôn giáo vĩ đại trên thế giới. Trong khi người sáng lập ra 


lộ 


tôn giáo này là một người đàn ông, thì các Trưởng lão NI trong TherIigatha là bạn bẻ, 
họ hàng thân quyến và là những người sống cùng thời với Ngài. Và trong chừng mực 
họ đã thê hiện được Buddhavacana (lời bậc Giác ngộ), họ đã bình đăng về mặt tỉnh 
thần với Ngài. Vậy thì, Những nữ Phật tử đầu tiên là một nỗ lực nhằm chia sẻ với bạn 
đọc đương đại về một tôn giáo lớn của thế gian ngay từ đầu đã công nhận quyên tự 
chủ và bình đăng của phụ nữ trong sự thực tập tâm linh như thế nào. 


Chương I - Mahãäpajäpati GotamI và những đệ tử của bà 


Mahapajapati Gotami, người trở thành vị sáng lập hội đoàn tỳ kheo ni Phật 
giáo đầu tiên, sinh trưởng trong gia tộc Koliya ở thành Devbadaha vùng Đông Bắc 
Ấn Độ, gần khu đồi đốc ở chân dãy Hy Mã lạp sơn. 


Khi bà ra đời, một nhà chiêm tỉnh đã tiên đoán rằng bà sẽ là thủ lĩnh có rất 
đông người đi theo, và bà được gọi tên là PaJapati, có nghĩa là “Thủ lĩnh của một tập 
hợp đông người”. “Mahã” là tiền tố có nghĩa “vĩ đại” được đặt cho tên của bà. Điều 
này đã đoán tiếp về bà, về người chị cả Mãyä của bà, là bà có thể sẽ là mẹ của một vị 
giáo sĩ thế tục vĩ đại hay một người cai quản tôn giáo. 


Pajãpati và chị của bà là Mãyãä, lớn lên và cùng lấy một người chồng là trưởng 
tộc dòng họ Sakya (Thích ca) tên là Suddhodana (Tịnh Phạn), cùng chung sống với 
ngài ở thành phố thủ phủ Katilavatthu (Ca Tỳ La vệ). Theo truyền thuyết Phật giáo, 
Suddhodana (Tịnh Phạn) là một vị vua lớn và con trai của ông, Sidhartha (Sĩ Đạt Ta 
hay Tất Đạt Ta) là một hoảng tử và là người thừa kế ngai vị của ông. Thực ra, trong 
dòng tộc Thích ca, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm trưởng tộc - đó là vị trí 
được luân phiên bầu chọn. Chỉ có một vị vua thực sự của vùng Pasenadi là vua 
Kosala, chúa tế của các quốc gia gồm hai dòng họ Thích ca và Koliya. Hôn nhân của 
Maya (Ma Da) và Pajapati là thuộc về các dòng tộc của họ. Cả hai dòng tộc này đều 
nhỏ và không tuân theo phân biệt đăng cấp. Các thành viên của dòng họ làm nông 
nghiệp, chỉ cầm vũ khí khi cần thiết, và buôn bán ở các tỉnh lân cận. 


Maya là người mang thai trước. Theo phong tục, Mayä muốn về sinh nở ở quê 
nhà mình, nên khi gần ngày sinh bà hành hương về Devadaha. Trên đường đi, bả 
dừng chân nghỉ ở khu vườn Lumbini (Lâm Tỳ NỊ) để chiêm ngưỡng cây cối ra hoa. 
Khi bà vươn tay vin cành cây Asoka, bà thấy đau quặn và sinh ra một bé trai dưới gốc 
cây này. (Hai trăm năm sau, Hoàng ‹ đề Phật giáo Asora đã xây một cột trụ đá để đánh 
dấu nơi này. Kể từ đó, cây cột trụ vẫn tôn tại cho đến ngày nay, có thể xác định chính 
xác vị trí này). 


18 


Nghe tin tốt lành từ Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), Suddhodana (Tịnh Phạn) và 
mọi người vô cũng hoan hỷ mừng rỡ vì sinh được con trai. VỊ tộc trưởng ngay lập tức 
mời một nhà tiên tri Asita (A Tư Đà), người đã tuyên bố rằng nếu đứa bé trở về nhà, 
nó sẽ là người cai quản tôn giáo. Nếu nó bỏ nhà đi thì sẽ trở thành một vị thầy tôn 
giáo vĩ đại là Đức Phật. Bé sơ sinh được đặt tên là Sĩ Đạt Ta nghĩa là “người sẽ hoàn 
thành mục đích của mình”. 


Nhưng sau khi sinh bảy ngày, Mãyã qua đời. Cả truyền thuyết cũng như lịch sử 
không nói rõ cho chúng ta biết nguyên nhân vì sao. Pajãpati đã nhận nuôi Sĩ Đạt Ta 
như đứa con đầu lòng của mình, và sau đó bà đã sinh thêm hai người con nữa, một 
gái là SundarI-Nanda và một trai là Nandã. 


Nhiều năm sau trôi qua, đến tuổi hai mươi chín Sĩ Đạt Ta bỏ nhà đi và không 
trở về trong suốt sáu năm để tìm kiếm tôn giáo của mình. Khi mẹ nuôi của Ngài đến 
tuổi cuối năm mươi, đầu sáu mươi, Ngài lần đầu trở về Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). 
Sau khi trở về nhà, Ngài bị đối xử lạnh nhạt. Vợ Ngài, Yasodhana (Da Du Đa La), 
không đến ôm hôn Ngài mà gửi con trai của họ tên là La Hầu la đến gặp Ngài. Dòng 
họ Thích ca, nổi tiếng tự hào có tôn giáo bảo thủ, đã ngờ vực Phật pháp mới lạ của 
người con trai một thời được yêu mến. Không mảy may nghi ngờ, Pajäpati đã nhạy 
cảm với tất cả các phản ứng khác nhau. Phản ứng của bà là chào đón Ngài. 
Suddhodana (Tịnh Phạn) cũng làm như vậy, và khi Đức Phật thuyết giáo cho họ, cả 
hai đã cảm động với Phật pháp của Ngài và thay đổi tín ngưỡng của mình. 


Lúc này, Pajãpati không chỉ nổi tiếng vì là vợ một thủ lĩnh lớn mà còn được 
tôn trọng vì tuổi tác của bà. Sau khi trở thành một nữ cư sĩ (ưu bà đi) cải đạo theo 
Phật pháp mới của con trai mình, bà thậm chí còn được kính trọng hơn với tư cách là 
một người phụ nữ hiếm hoi đã tiếp cận các chỉ dẫn tu tập tôn giáo. 


Các phụ nữ, từng người hay từng nhóm một tìm đến nhờ Pajãpati giúp đỡ, tư 
vẫn và chỉ bảo. Những người phụ nữ này đến cầu xin bà không đơn thuần vì bà có địa 
vị cao. Bà đã chia sẻ với họ - và sau này khi chồng bà qua đời, đã chứng minh cho họ 
niềm khao khát trở thành một phụ nữ không cân có quan hệ với đàn ông. Sau khi Đức 
Phật quay trở về Kapilavatthu (Ca Tỳ la Vệ), con trai của Pajäpati là Nandã và cháu 
bà là La Hầu la cả hai đều trở thành tỳ kheo. Không lâu sau đó, Suddhodana (Tịnh 
Phạn) qua đời. Điều này đã giải thoát cho Pajãpati không còn vướng vào các quan hệ 
gia đình mà mỗi phụ nữ trong xã hội đó phải gánh chịu để được che chở. Chúng ta 
thấy giả thuyết này được khẳng định khi xem xét các bài kệ ngôn trong chương này. 
Phần lớn các tác giả kệ ngôn là những phụ nữ trước kia sông trong hậu cung của Cô 
Đàm Sĩ Đạt Ta, những người đã mất ý nghĩa về sự đồng nhất của mình khi người che 
chở hàng đầu của họ đã bước vào hành trình tinh thần của Ngài. 


19 


Tiếp theo, một sự kiện quan trọng khác xảy ra, thậm chí đã đưa thêm nhiều phụ 
nữ nữa đến cửa Pajäpati. Có cuộc tranh cãi giận dữ nỗ ra giữa dòng họ Thích ca với 
những người hàng xóm của họ thuộc dòng tộc Koliya vê quyên lấy nước từ dòng 
sông chính của vùng này. Cuộc chiến đã xảy ra, trong đó nhiều đàn ông bị giết chết. 
Một số phụ nữ bị mất chồng đã đến gặp Pajãpati. Những phụ nữ khác đến gặp Đức 
Phật khân cầu Ngài cô gắng hòa giải cuộc tranh cãi. Đức Phật không chỉ thuộc dòng 
họ Thích ca, mà qua Mãyã và Pajãpati còn thuộc về cả dòng họ Koliya nữa, Ngài đã 
có bài giảng đạo truyền đầy cảm hứng. Kết quả là nhiều đàn ông đã từ bỏ đánh nhau 
và trở thành tỳ kheo Phật giáo. Nhưng điều này làm cho nhiều phụ nữ khác của dòng 
họ Thích ca và Koliya không có chồng hoặc thiếu quan hệ với đàn ông. 


Cả thảy, số phụ nữ đến với Pajãpati vào thời đó lên tới 500 người, con số này 
từng được cho là rât lớn. Không nghi ngờ gì, một SỐ đơn thuần chỉ đến để được an ủi 
và giúp đỡ, một sỐ khác đến đê giải quyết những quyết định về sinh đẻ, đau khổ hay 
cái chết, còn một số khác đi tìm gia đình mới với những phụ nữ mà họ tin tưởng và 
chia sẻ kinh nghiệm. Nỗi khao khát của những phụ nữ này, dù đưới bất kỳ hình thức 
nào, đều trở thành khát vọng tính thần của họ. Tất cả đều có chuyện riêng của mình, 
phần lớn họ đánh mất chúng, và có kinh nghiệm cụ thể của cái mà Đức Phật gọi là 
“Sự thật cao quý đầu tiên”. Điều này là động cơ khích lệ họ cùng Pajãpati tham gia 
vào con đường mới và căn bản mà bà đã gợi ra cho họ. 


Pajãpati nhận ra sự kết hợp hùng mạnh các sự kiện với con người. Là một phụ 
nữ lớn tuôi, nhưng rất có ảnh hưởng, không còn những trách nhiệm trần tục nữa, bà 
được những người vợ góa, phụ nữ quý tộc, các vũ nữ và nhạc công vây quanh. Vì 
thiếu bà con thân thích khác trong dòng họ, những phụ nữ này đã quay lại với bà và 
cứ thế người nọ nối theo người kia. Nắm lấy cơ hội này, Pajãpati quyết định mở một 
khóa học được kế lại trong Cullavagga dưới đây: 


Bấy giờ vào lúc Đức Phật ở giữa những người thuộc dòng họ Thích ca ở 
Kapilavatthu (Ca Tỳ la Vệ) trong tu viện Banyan. Bà Mahapajapati Gofami tìm đến 
Đức Phật, tiến lại gần, quy gội khom lưng kính cần chào và nói với Ngài: “Thưa 
Đắng tối thượng, thực là tốt nếu phụ nữ được phép xuất gia tu đạo theo cách không 
nhà của Đức Như Lai”. 


“Đủ rồi, Gotami hỡi! Đừng để tâm lo cho những người phụ nữ được phép làm 
điêu này nữa”. 


[Lần thứ hai và thứ ba Pajãpati lặp lại điều cầu khẩn với lời lẽ như nhau, và đêu nhận 


được một câu trả lời như thế]. Nghĩ rằng Đức Thế Tôn không muốn. cho phép phụ nữ 
xuất gia, bà khom lưng quỳ gối lạy Ngài, đứng sang bên phải và ra về mắt đây lệ. 


Sau đó Đức Thế Tôn sống ở Vesall. Pajapati đã cắt tóc của mình, khoác y cà sa 
màu vàng và đi về Vesali cùng với một số phụ nữ khác của dòng họ Thích ca. Bà đến 


20 


tòa sảnh đường Kutagava ở trong khu rừng lớn với đôi bản chân sưng phông và mình 
đây cát bụi. Đầm nước mắt, bà đứng bên ngoài sảnh đường. 


— Nhin thấy bà, Tôn giả Ânanda hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”. “Ananda ơi, vì Đức 
Thê Tôn không cho phép phụ nữ được xuât gia tu đạo và tham gia học Pháp môn 
Tathagata”. 


Thế là Tôn giả Ananda đến chỗ Đức Phật, quỳ gối đảnh lễ Ngài và ngồi sang 
một bên, ông nói: “Pajäpati đang đứng bên ngoài, dưới mái hiên công vào với đôi 
chân sưng phông, mình đầy bụi đất và khóc than vì Ngài không cho phép phụ nữ xuất 
gia tu đạo theo cách không nhà. Thưa Đức tối thượng, thật là tốt nếu phụ nữ được 
phép tu hành”! 


“Đủ rôi, Ananda! Đừng đê tâm lo cho phụ nữ được phép làm điêu này nữa!” 
[Lân thứ hai rôi lân thứ ba Ananda khân câu với những lời lẽ như vậy và đêu nhận 
được câu trả lời như nhau] 


Rồi Ananda nghĩ: “Đức thế Tôn không cho phép của Ngài. Vậy ta hãy thử hỏi 
theo cách khác. “Thưa Đức Tôi thượng, phụ nữ khi xuât gia có thê mơ thây chứng 
quả, khi trở vê hay không trở vê, có chứng đạt được quả A-la-hán không?” 


“Được, Ananda ạ, họ có thê!” 


“Vậy nếu có khả năng chứng ngộ sự hoàn mỹ, vì Pajapati đã phục vụ, tôn kính Ngài, 
là vú mẫu, mẹ nuôi dưỡng Ngài khi mẹ đẻ của Ngài qua đời, bà ây đã cho Ngài bú từ 
bầu sữa của mình. Vậy sẽ là tốt nêu phụ nữ được phép xuất gia?” 


“Ananda, nếu vậy bà Pajapati phải chấp nhận tám kinh pháp đặc biệt, chúng 
được tính như là lễ thọ giáo của bà ấy” 


Phải chứng tỏ cho Đức Phật thấy là Pajãpati và nhóm phụ nữ đi theo bà đã đi 
bộ vượt 150 dặm bằng chân đất, đầu cạo trọc và mặc y cà sa màu vàng của người 
được thọ giáo, không được phép trả lời ”không” cho mọi câu hỏi. Tầm nhìn của 
những phụ nữ này và sự chân thành không gì lay chuyên nổi của họ phải gây được ấn 
tượng mạnh mẽ, và không chỉ tác động đến người dễ xúc cảm như AÄnanda. Quyết 
tâm của họ là táo bạo trong nền văn hóa nơi mà địa vị khiêm nhường và thái độ phục 
tòng là những nét đáng quý nhất ở phụ nữ. Có lẽ tám kinh pháp đặc biệt này, mà sự 
chấp thuận chúng là điều kiện tiên quyết để phụ nữ được thọ giáo, là bức tường chăn 
chống lại những nguy cơ có thê xảy ra trong tương lai. Mặc dầu tám kinh pháp đặc 
biệt này đã loại phụ nữ vào hàng thứ yếu, nhưng Pajãpati chấp nhận chúng để đạt 
được mục đích hàng đầu của mình là thành lập hội đoàn tỳ kheo ni. 


21 


Sau này, trong một câu chuyện ít được nhắc tới, PajJapatI quay trở về với một 
yêu câu xa hơn. Việc thực hiện yêu cầu này của bà có thể đã hủy bỏ kinh pháp đặc 
biệt thứ nhất là buộc một Trưởng lão Ni phải quỳ gối chào trước một vị tỳ kheo ít 
kinh nghiệm nhất, bằng cách ấy bà cũng đã cắt xén bớt bảy kinh pháp đặc biệt khác: 


“Ananda này, tôi xin với Đức Thế Tôn một điều. Tốt nhất là Đức Thế Tôn có 
thê cho phép đứng chào nhau trước người khác để tỏ lòng tôn kính của mình, và thực 
hiện đứng các nghĩa vụ của mình để có vị thế bình đăng giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni 
cho hợp với tuổi đạo” [Và Tôn giả Ananda đã đến chỗ Đức Thế Tôn nhắc lại lời của 
Bà cho Ngài nghe]. 


“Ananda, điều này không thể được đâu. Ta không thể cho phép được. Thậm chí 
những người thày của Đạo tả Pháp cũng không cho phép có lôi cư xử như vậy với 
phụ nữ. Vậy làm sao Đạo của Như Lai có thê cho phép ít hơn thê được?” 


Trong ý đồ của Pajãpati muốn thay đổi Kinh pháp đặc biệt thứ nhất có sự phần 
biệt đối xử giới tính rõ ràng nhất, chúng ta có thể hiểu rằng bà không có cảm tình với 
sự phân biệt đối xử thể hiện trong Kinh pháp này. Yêu cầu của bà cũng chỉ ra một 
định hướng mang tính dân chủ triệt để. Đó cũng là lúc mà thậm chí người Hy Lạp cổ 
đại cũng công nhận đã tìm ra quy tắc dân chủ, họ chỉ cho phép đàn ông tự do (những 
người không phải là nô lệ) được có đặc quyền công dân. 


Đáng tiếc, đó là tất cả những gì mà chúng ta nghe được về chính kiến của hội 
chúng tỳ kheo ni đầu tiên. Nhưng chúng ta biết được nhiều hơn về Pajãpati. Sau khi 
thọ giới, bà được học tu thiền quán và nhờ đó đã có thể chứng đắc Ba la mật đa. Bà 
viết: “Tôi đã đạt trạng thái mà ở đó mọi thứ đều dừng lại”, đó là Niết Bàn, đập tắt các 
ý nghĩ, tình cảm, ý thức. Sự chứng đạt này đồng nghĩa với Niết Bản, sự thấu triệt 
tuyệt đỉnh. 


Khi đến một trăm hai mươi tuổi, Pajãpati biết rằng thời khắc cái chết của mình 
đến gần. Mặc dù giới tu hành quy định không cho phép tỳ kheo ni khi ốm được có tỳ 
kheo đến thăm, Pajãpati yêu cầu con trai bà đến với bà, và khi đến thăm bà, Đức Phật 
thực sự đã thay đổi kinh pháp này. Khi bà viên tịch, các phép màu đã xảy ra cả khi 
hỏa thiêu bà, và sau này cũng được cho là bình đẳng, và khi Đức Phật nhập diệt. Rõ 
ràng, tăng đoàn già nguyên thủy đã đánh giá PaJapati là một người đặc biệt ngoại lệ. 


Chúng ta có thê coi Pajãpati và chị gái bà là Mãyã, người mà bà nhắc tới trong 
kệ ngôn của mình như là “Những người Mẹ vĩ đại” của truyền thống Phật giáo. Đối 
với Maya, mẹ của Đức Phật, đây là sự mệnh danh hiển nhiên. Nhưng nó cũng là sự 
miêu tả bình đẳng thích hợp với Pajãpati, người đã đi qua vô số cuộc đời và số phận 
để biết về các mối quan hệ: người mẹ, người con trai, người cha, người anh trai và 
người cháu. Mahãpajãpati Gotamĩ rõ ràng là một “linh hồn già”, bà có trong mình bề 
rộng trải nghiệm, cái làm cho bà trở thành người Mẹ sáng lập ra Phật giáo. 

22 


Bậc Giác ngộ anh hùng, 
Con xin đảnh lễ Ngài, 

Ngài là bậc Tối thượng, 
GIữa muôn loài chúng sinh, 
Đã giải khổ cho ta, 

Cùng biết bao người khác. 


Biết rõ mọi khổ đau, 
Gột sạch nhân khát ái, 
Tu tập Bát Chánh Đạo, 
Đoạn tận ta chứng noộ. 


Trước ta từng là mẹ, 
Là con và cha, anh, 
Là ông bà nội, ngoại. 


Đời sống trước là vậy, 
Do không biệt sự thật, 
Luân hôi không tìm gặp. 


Nay gặp Đức Thế Tôn, 
Thân này thân tối hậu, 
Sanh tử nay đoạn tận, 
Hiện chăng còn tái sanh. 


Siêng, tinh cần, nỗ lực, 
Và tỉnh tắn luyện tu, 
Cùng các đệ tử Phật, 
Tôn kính đảnh lễ Ngài. 


Vì hạnh phúc muôn người, 
Mãyã sanh Cô Đàm, 

Giải tỏa hết khổ đau, 

Cho người bệnh tật, chết. 


CÁC ĐỆ TỬ CỦA PAJAPATI 


Ở một ý nghĩa thì tất cả ni sư Phật giáo đầu tiên đều là đệ tử của Pajãpati, và bà 
là vị ty kheo mi đâu tiên được thọ cụ túc giới, là người thành lập Ni đoàn, là người 
23 


thầy Phật giáo phụ nữ đầu tiên. Phần này sẽ chỉ tập trung vào những ni sư mà chúng 
ta biết từ băng chứng trong câu chuyện hoặc kệ ngôn của họ, những người đã có liên 
hệ trực tiếp với “Pajapati. Những phụ nữ này thuộc về các tiểu nhóm. Có § hoặc 9 
người ở trong số “500 người đầu tiên”, là một nhóm lớn đã cùng Pajãpati thành lập 
Ni đoàn. Trong đó 7 người đến từ hậu cung của Đức Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta. Trong 
chương này cũng có cả câu chuyện và kệ ngôn của con gái của PaJapati là SundarI- 
Nandã và vú nuôi của PaJapati là Vaddhesi1. 


500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN 


500 người đầu tiên là những phụ nữ của hai dòng họ Sakya (Thích ca) và 
Koliya. Những người thuộc dòng học Sakya (Thích ca) nói tiếng Arian và tự cho là 
có nguồn gốc Arian. Láng giêng của họ là người dòng họ Kolian, có chung dòng sông 
làm biên giới, sống thành từng bộ lạc, nhìn chung được coi là các thổ dân mang dấu 
hiệu “Nagas”. Trong những năm đầu truyền giáo của Đức Phật, đã nỗ ra một cuộc 
chiến gay gắt giữa hai dòng tộc này về quyền sử dụng nước từ dòng sông Rohini. Đã 
xảy ra đánh nhau và một số người đàn ông bị giết chết. Đề giải quyết tình hình này, 
như được kể trong cầu chuyện của Pajapati, Đức Cô Đàm đã giảng đạo cho cả hai 
phái. “500 người đầu tiên” là những phụ nữ bị mất chồng hoặc những người đàn ông 
thân thích trong cuộc chiến hoặc do cải đạo đi theo giáo pháp mới của Đức Phật. 
Trong số “500 người đầu tiên” này có các phụ nữ mà Đức Cô Đàm đã bỏ lại ít nhất 
mười một năm trước khi Ngài xuất gia tu đạo và bắt đầu cuộc tìm kiếm tinh thần của 
mình. 


Có một vài nhóm kệ ngôn trong kinh Therigäthä, nhưng không có bài kệ ngôn 
nảo thuộc về “500 người đầu tiên” của Pajãpati. Tuy nhiên, chúng ta có câu chuyện 
và kệ ngôn của Trưởng lão NI Mitta. 


MITTA 


Mittã là một trong số “500 người đầu tiên”. Nàng là một phụ nữ thuộc dòng họ 
Sakya (Thích ca) ở Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), thủ phủ của bộ tộc Sakya. Kệ ngôn 
của nàng là sự giới thiệu thích hợp về “500 người đầu tiên”, nhưng nó nói về sự thay 
đổi từ một tín nữ Phật giáo thành một ni sư, sự thay đổi mà mọi ni sư mới được thọ 


giáo đều trải qua. 


Trong khổ đầu tiên bài kệ ngôn của nàng, Mitta nói về một tín nữ Phật tử, trong 
khổ thứ hai nói về một ni sư. Cả hai người, nữ cư sĩ và ni sư, được thọ giáo đều tuân 
theo giới luật và nghi thức trì thủ. Đối với toàn thể tăng đoàn giả thì những ngày 
Uposatha là thời gian trì thủ đặc biệt có nguồn gốc từ thời kỳ tôn giáo Vệ đà. Nó 
được tổ chức vào ngày đầu tháng và ngày trăng tròn, và thay thế cho nghi thức cúng 

24 


tế Vệ đà, các Phật tử đã tổ chức những buổi pháp đàm ngắn cho mọi người. Sau này 
các Phật tử được thọ giáo đã trì thủ những ngày này băng cách cùng nhau tu tập và 
đọc thuộc lòng kinh Patimokha, một phân của kinh này như sau: 


“Không làm điều xấu, gieo trồng căn lành, gột sạch tâm mình”. Đây là lời dạy 
của Đức Phật: “Kiên trì là đức khổ hạnh cao nhất, chịu đựng là Niết Bàn cao nhất, 
Đức Phật nói: “Ai đánh kẻ khác thì không phải là người xuất gia, ai làm tôn thương 
kẻ khác thì không phải là người tu khổ hạnh”. 


Là một tín nữ Phật giáo, Mittã có thể đã không tham gia đọc giới bổn 
Patimokha. Nàng mô tả các nghỉ thức trì thủ đối với cư sĩ bao gồm giữ tám giới (xin 
đừng nhằm lẫn với tám kinh pháp đặc biệt nói ở trên), giới thứ 6 là ăn một bữa mỗi 
ngày vào trước buổi trưa, và người đã được thọ giáo thì phải giữ giới hàng ngày. 
Mittã xuất hiện như một tín nữ sùng đạo, thậm chí có phần lo lăng đến mức, chẳng 
hạn, nàng nói “Ta đã ăn chay, ăn kiêng”. Trong trường hợp của nàng, Mittä đã không 
có được sự yên tĩnh muốn tìm kiếm cho tới khi trở thành một ni sư. Những dòng cuôi 
kệ ngôn của mình nàng nhắn mạnh niềm tin mới tìm thấy “Ta không thuộc về các 
thần thánh/ Không còn nỗi sợ hãi trong tâm/ 


Tái sinh giữa chư thiên, 
Ta ăn chay, ăn kiêng, 
Cứ đều hai tuần một, 
Ngày tám, mười tư, rằm, 
Và một ngày đặc biệt, 
Mỗi ngày ăn một bữa 
Cạo đầu đắp đại y, 

Ta đâu muốn chư thiên, 
Ta nhiếp phục tâm khô. 


HẬU CUNG 


Nhóm kệ ngôn tiếp theo là kệ ngôn của những phụ nữ vốn là thành viên trong 
hậu cung của Đức Cô Đàm Sĩ Đạt ta. Mặc dù điều này rất ít được nhắc tới, Cồ Đàm 
ngoài việc bỏ lại vợ con, cũng đã bỏ rơi các hầu thiếp của mình trong hậu cung. Mười 
hai phụ nữ này lại xuất hiện như những người đã cùng Pajapati thành lập Ni chúng. 7 
trong sô 12 người đó được đưa vào chương này. Đáng tiếc, chúng ta không có thông 
tin tiểu sử về bất kỳ người nảo trong sô họ, chúng ta chỉ biết nội dung các kệ ngôn 
của họ và một điều chung. rằng họ đêu là phụ nữ của dòng họ Sakya (Thích ca). Tuy 
vậy, chúng ta biết được điều gì đó về hôn nhân và giai cầp trong thời kỳ đó. Chúng ta 
có một sô huyền thoại về hậu cung của Đức Phật và biết về cấu trúc của hậu cung 
này. Thông tin này có thê giúp lắp đầy bức tranh về cuộc đời những phụ nữ đó. 


25 


Theo giáo lý Phật giáo nguyên thủy thì cuộc sống, hôn nhân được coI là thấp 
kém đối với cuộc đời xuất gia của các tăng sư Và ni SƯ. Ở thời đó đã thừa nhận rằng 
không phải mọi người trong giai đoạn phát triển cơ thể (đàn ông cũng như đàn bà) 
đều giữ được ký luật nghiêm ngặt của người không lập gia đình và xuất gia. Hôn 
nhân và chế độ một vợ một chồng được coi là lý tưởng. Nhưng, trên thực tế, chế độ 
nhiều vợ, nhiều chồng và/hay việc ngoại tình là thực tiễn phổ biến của đàn ông giàu 
có và thế lực, của các Phật tử hay những người khác. Những đàn ông như vậy có thể 
là vua chúa, hậu cung của họ có thể rất đông người; họ có thể là thương nhân giàu 
hay lớp người mới nỗi lên, tầng lớp trung lưu. Có một huyền thoại về hậu cung của 
Đức Cô Đàm. Trong một sự kiện được tô chức, vị anh hùng trẻ tuổi Sĩ Đạt Ta được 
đề nghị phô diễn sức mạnh phi thường đầy ấn tượng đến nỗi tất cả các gia đình có 
con gái đều gửi con đến nhà Ngài. Cả thảy có đến 40.000 người. Mặc dù đây chỉ là 
một huyền thoại, nó đã cho thấy Đức Cô Đàm Sĩ Đạt Ta đã có quyền lực như thế nào, 
thậm chí khi còn ở tuổi thanh xuân. Đó là đặc quyền của người đàn ông quyên thế có 
thê cưới hay chiếm giữ hơn một người phụ nữ. Chẳng hạn, cha của Cô Đàm, như 
chúng ta biết, có hai bà vợ; người bảo hộ và cùng tuổi với Đức Phật là vua Bimbasara 
có “500 vợ”, tức là rất nhiều; vua Pasenadi cũng có rất nhiều bà vợ. 


Một truyền thuyết khác, mặc dầu mang ý nghĩa ghét phụ nữ, cũng đáng được 
kể lại. Nó cho thấy một động cơ khác â ân chứa đăng sau việc xuất gia của Sĩ Đạt Ta, 
và hơn nữa, có thể làm nổi bật một giai đoạn trong hành trình tâm lý đàn ông đến tuổi 
trưởng thành. Phần lớn chúng ta chỉ biết truyền thuyết về Đức Phật khi Ngài còn trẻ, 
là vị hoàng tử được che chở đã nhìn thấy một đàn ông ốm yếu, một cụ già, một tử thi 
và một nhà tu khổ hạnh. Những tín hiệu này ngâm mách bảo Ngài về ý nghĩa của lão, 
bệnh và tử. Nhưng một phần khác của truyền thuyết này kế lại đêm cuối cùng của 
Ngài, khi mà lần đầu tiên Ngài nhìn thấy cái gọi là “bản chất thực của đàn bà”. Sự 
ghê tởm của Ngài đến mức tột độ làm Ngài quyết định ra đi ngay trong đêm đó: 


Mặc dầu nhà vua đã nghe nói hoàng tử kiên quyết ra đi vì lo lắng tìm con 
đường giải thoát, vua nói “Hoàng tử không thê đi được!”. Ngài ra lệnh tăng cường 
lính gác xung quanh hoàng tử, cung câp cho Người những trò giải trí mua vui nhật... 


Những cô gái trẻ kiều diễm nhất đã hầu hạ Người...Thậm chí họ đàn hát như 
những nàng tiên trên trời sa xuống đề làm hoàng tử vui thích. Nhưng niềm khát vọng 
cháy bỏng của vị hoàng tử cao quý đó là rời bỏ hoàng cung đi tìm niềm vui của hạnh 
thiện cao nhất. 


Và rôi thì các vị thân Akanistha, những người tu khăc khô nhât, đã đọc thân 
chú ru ngủ các cô gái trẻ, làm cho họ có điệu bộ méo mó trong các tư thê khó coI.. 


Một cô gái lả lơi ngôi tựa bên bậu cửa sô, thân hình ẻo lả uôn cong như chiệc 
bát, vòng tràng cô đung đưa lắc lư... 


26 


Một cô khác tóc tai xõa sợi rối bù, như hình người đàn bà bị voi giày xéo, đồ 
trang sức và áo quần xộc xệch tuột ra sau lưng, chuỗi vòng cô rơi vãi rải rác.. 


Một cô khác có vẻ đẹp và thân hình cân đối nằm lõa lồ không biết hỗ thẹn 
trong tư thê rât bât lịch sự, ngáy to âm âm, chân tay buông thả khó coI... 


Một cô khác với đô trang sức và vòng hoa trang trí rơi khỏi áo quân hở hang, 
năm bât động như xác chết, đôi mắt trăng dã cứng đờ. 


Một cô khác có đôi chân dài năm dạng ra đê lộ những chô cân phải che kín, 
môm ngoác rộng đây dãi rớt, vẻ yêu kiêu biên mật, thân hình vặn vẹo. 


Nhìn thấy cảnh tượng này, vị hoàng tử đã rất kinh tởm: “Thật đúng là bản chất 
của đàn bà trong đời sống trần tục - tội lỗi và đáng ghét, nhưng lại lừa gạt bởi váy áo 
và đồ trang sức để đàn ông bị kích động, ham muốn họ”... 


Thế rồi trong hoàng tử dội lên một quyết tâm rời bỏ hoàng cung ngay đêm đó. 
Các chư thiên hiệu được tâm tư Ngài và đã mở các cánh cửa cung điện”. 


Hậu cung thường bao gồm những bà vợ, nàng hầu, bà con thân thích nữ và tỳ 
thiếp của một người đàn ông cụ thể. Chế định của hậu cung có thể được đặt ra theo 
vài cách. Từ một góc độ chúng ta có thể thấy nó đơn giản và khách quan như thể chế 
xã hội có nền văn hóa hoàn toàn khác, trong đó phụ nữ, mặc dù không phải che mạng 
(một nét riêng của phụ nữ Án Độ phải che mặt khi đến tuổi dậy thì theo thể chế đạo 
Hồi vùng Bắc Ấn Ðộ) khi phục dịch ông chủ của họ và cùng sống trong nhà riêng. Từ 
góc độ quân bình của phương Tây, những phụ nữ này có thê được gọi là nô lệ, nếu từ 
nô lệ chúng ta dùng để định nghĩa chung cho “một con người là tài sản của một người 
khác bằng cách chiếm đoạt, mua bán, hay sinh ra; một người bị tước đoạt mọi 
quyên”. 


Bên trong hậu cung, một số được gọi là vợ, một số khác được coi là gái bao. 
Điều này không có vẻ là phân biệt đẳng cấp, nơi mà phụ nữ đăng cấp trên vinh hạnh 
được gọi là vợ và phụ nữ đẳng cấp dưới là gái bao, tỳ thiếp hay gái làm tiền. Câu 
chuyện của Khema, người mà chúng ta sẽ gặp trong chương 3, làm rõ hơn ý tưởng 
này. Mặc dầu từ chỗ bị cai quản, Khemã đã là “chánh hậu” trong hậu cung của vua 
Bimbisara. Có thể sự phân biệt giữa vợ và gái bao là dựa trên cơ sở kinh tế - các gái 
bao được nhận tiền thù lao, còn vợ thì không. Azha Sastra nói về Ganika hay “chánh 
hậu' nhận tiền thủ lao rất cao khoảng 1.000 đồng panas. 


Những nô lệ nhận tiền thù lao lớn — liệu có phải là thuật ngữ mâu thuẫn không? 


Một vài bản dịch đã thận trọng tránh gọi phụ nữ hậu cung bằng tên của nó, thay vì 
nhặc tới những phụ nữ như TIssa hay Sumana là “các quý bà cung đình”. 


Thi 


Cách diễn dịch như vậy của từ Ra/orodha (nói một cách văn chương: “hầu 
thiếp” cung đình) đã ngụ ý làm sai lệch tính thanh cao so với tình trạng nô lệ. Thậm 
chí từ gái bao hay nàng hầu được dùng để truyền tải mức độ nô dịch hóa. Theo Az/ha 
Sastra, nhiệm vụ chính của các gái làm tiền trong hậu cung là: 


“Cầm lọng che trong hoàng cung, bưng bình rượu, cằm quạt phục dịch vua 
ngồi trên kiệu cung đình, ngai vàng hay xe ngựa. Vua có thể ra lệnh cho bất kỳ người 
nào trong SỐ, hầu thiếp phải dâng thân mình cho người mà vua muốn ban thưởng hay 
trừng phạt nếu không có tiền nộp thuế”. 


Hình phạt cho sự không tuân lệnh được trích trong một đoạn của Arsha Sastra 
là bị đánh một nghìn roi da. Điều này cho thấy hậu cảnh của bảy mi sư là tác giả của 
các kệ ngôn dưới đây. Cuộc sống của phụ nữ hậu cung được tóm tắt băng lời một học 
giả Ấn Độ: “Sống tụ tập trong ngôi nhà, họ chưa bao giờ được ăn uông tốt hơn súc 
vật, bị giới. hạn bởi chế độ một chồng, những phụ nữ này đã sống cuộc đời hèn hạ 
khúm núm”. Xét theo hoàn cảnh này của họ, chúng ta có thê thấy thông điệp của Đức 
Phật về xuất gia đã có một ý nghĩa đặc biệt đối với những thành viên cũ trong hậu 
cung của ngài. 


TISSA 


Tissa hãy cột tâm, 

Tu hành trong học Pháp, 
Chớ để từng sát na, 
Quyền luyến lắn át mình, 
Hãy sống thoát ách phược, 
Ám ảnh cõi đời này. 


SAMANA 


Sau khi thấy tứ đại, 
Dưới cái nhìn khổ đau, 
Hãy chớ quay trở lại, 
Vào con đường tái sinh, 
Khi xả ly từ bỏ, 

Và hành trì cuộc sống, 
Con mát lạnh, tịnh an. 


UPASAMA 


Upasama hãy vượt, 
Cơn lũ, cái chêt này, 
Tuy rât khó vượt qua, 
28 


Upasamãä chiến thắng, 
Ma vương quân ác quỷ, 
Hãy chịu đựng thân này, 
Là cuối cùng của con. 


MITTA 


Này Mittä bạn hỡi, 

Với lòng tin xuất gia, 

Hãy tu tập luyện rèn, 

Hân hoan trong bè bạn, 
Hãy trồng phẩm hạnh lành, 
Sẽ đạt được an tịnh. 


VISAKHA 


Hãy tu tập, thực hành, 
Những lời Đức Phật dạy, 
Sau khi đã làm xong, 
Không hồi tiếc, ăn năn, 
Hãy rửa ngay chân sạch, 
Ngồi xuống bên cạnh Ngài. 


UTTARA 


Ta đã chế ngự Thân, 
Khẩu, Ý, và nhồ diệt, 
Tận gốc tham, khát ái, 
Khiến ta sống mát lạnh, 
Trong an tịnh, bình yên 


SANGHA 


Mặc dầu chúng ta được nghe kể rằng Sanghäã là một thành viên trong hậu cung 
của Sĩ Đạt Ta, kệ ngôn của nàng dường như mâu thuẫn với điều này. Nàng là người 
chăn bò nên thuộc đăng cấp vairya, và có thể là vợ một nông dân. Nàng có một con, 
có lẽ là con trai vì pu/£a thường có nghĩa là “đứa bé tra1”. 


Rời bỏ nhà, xuât gia, 
Ta từ bỏ con cái, 
Gia súc, tài vật quý, 
Từ bỏ tham và sân, 
29 


Tịch diệt và vô minh. 
Sau khi chinh phục được, 
Tận gốc lòng tham ái, 

Ta được sống mát lạnh, 
Tịch tịnh và lặng an. 


SUNDARI-NANDA 


Sunadari tiếng Päli là xinh đẹp, do đó, gọi là Nandã kiều diễm. Nàng là con gái 
của Pajãpati với Suddohana (Tịnh Phạn), được coi là một phụ nữ đẹp nhất trong đất 
nước của nàng. Nhưng vẻ đẹp dường như không phải là nét có giá trị nhất trong gia 
đình nàng. Người anh cùng cha khác mẹ của nàng đã đặt gia đình vào con đường tôn 
giáo làm cho việc theo đuôi càng được kính trọng hơn. Bởi vậy khi Nanda em trai 
nàng và La Hầu la, con trai Đức Cồ Đàm, và bà mẹ Pajãpati, tất cả đều gia nhập Tăng 
đoàn già, rồi cha nàng qua đời, Nanđã cũng tham gia Tăng đoàn, không phải do niềm 
tin có ngay từ ban đầu, mà là bởi tình yêu với dòng dõi gia đình của nàng. Nàng 
không chỉ xinh đẹp, mà còn chia sẻ khả năng tự nhiên bầm sinh của người anh trai 
cùng cha khác mẹ của mình về tu tập tôn giáo. Ngài đã tuyên bố rằng nàng sẽ là một 
trong các ni sư lỗi lạc nhất có sức mạnh thiền quán. 


[Đức Phật: | 
Nandã, hãy nhìn thân, 
Bệnh hoạn, bẩn, hôi thối, 
Hãy tu tập quán tưởng 
Dơ bân bất tịnh này! 


(Rồi Đức Phật cho hóa hiện hình ảnh một người phụ nữ trẻ đẹp bị già nua trước mắt 
Nandã, Ngài nói tiêp) 


Thân xác con như vậy, 
Thân này như thân ây, 
Toàn bốc mùi rữa thối 
Chỉ kẻ ngu thích thôi! 


[Nandöa: | 
Vậy phải quán thân này, 
Ngày đêm không mệt mỏi, 
Bằng trí tuệ của mình, 
Con nhận thức hoàn toàn. 
Khi con quán sát kỹ, 
30 


Thấy ngay được tận gốc, 
Thân xác, ngoài và trong, 
Sâu thắm bên trong con, 
Sự nhàm chán thân thẻ, 
Nội tâm được ly tham, 
Không phóng dật ly hệ, 
Con an bình, tịch tịnh. 


VADDHESI 


Vaddhesi là tên riêng, còn họ của nàng bị mắt. Nàng sinh ở Devadaha, cùng 
làng với Pajäpati và là vú nuôi của bà. Khi Pajãpati xuất gia, Vaddhesi cũng theo bà. 
Tuy vậy, chúng ta có thể giả thiết là mặc dầu không có tuyên bố dứt khoát rằng 
Vaddhesi là một trong “500 người đầu tiên”. Tuy nhiên, khi Vaddhesi nói: “Tôi đã 
gặp một tỳ kheo ni, tôi nghĩ tôi tin cậy được”, nàng đã tuyệt đối dựa vào thầy của 
mình là Dhammadinna, nhà thuyết giáo hùng biện. 


Có hai danh mục — cái mà Dhammadinna đã dạy cho nàng, và cái mà Vaddhesi 
chứng quả được — đã xuất hiện trong kệ ngôn của nàng. Một vài học giả Pãli cảm 
thấy rằng những danh mục này chỉ ra cái đã soạn ra kệ ngôn, ít nhất là ở dạng thức 
này sau thế kỷ thứ VI trước công nguyên. Họ gợi ý rằng các công thức có trong kệ 
ngôn của Vaddhesi cho thấy sự phát triển từ tính đơn giản trong sự duy linh Phật giáo 
nguyên thủy. Quan điểm này có thể còn phải tranh luận. Cái được xác định chắc chắn 
trong những thế kỷ đầu ngay sau khi Tăng đoản già được thành lập là xu hướng tăng 
dần của chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa giáo điều. Đáng tiếc, các công thức này 
không dễ dàng dành cho thi ca tốt. Mặc dầu cái đã nói đến là sự dai dẳng bền bỉ của 
Vaddhesi. Việc suốt hai mươi lăm năm nàng theo đuổi bị thất bại với tư cách một 
người tu thiền quán đã trở nên rất ấn tượng khi nàng cam kết toàn tâm toàn ý và thành 
công. 

Đã hai nhăm năm qua, 

Từ khi ta xuất gia, 

Không một giây an tịnh 

Không nhiếp phục được tâm, 

Ngâm mình trong khát vọng, 

Ta giơ tay, và khóc, 

Khi bước vào tu viện. 

Ta đến tỳ kheo ni, 

Ta nghĩ có thể tin, 

Nàng thuyết Pháp cho ta, 

Các uân của thân, tâm, 

Đại: đất, nước, lửa, gió. 


31 


Nghe xong Pháp nàng thuyết, 
Rồi ngồi xuống bên nàng, 

Ta biết được kiếp trước, 

Nhờ thiên nhãn sạch tinh, 
Thấy được tâm kẻ khác. 

Ta có quyên lực thần, 

Vì ta đã hủy diệt, 

Mọi ám ảnh trong tâm, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


Chương II - Patäcärä và các đệ tử của bà 


Patacara là một phụ nữ khác thường, một trong các nhân vật có uy lực lớn 
trong cộng đồng Phật giáo nguyên thủy. Những mẫu tiêu sử của bà bị mất hoặc nhằm 
lẫn với người khác, ít nhất là với hai ni sư khác là Patãcãrã Pañcasata và KisãGotamI. 
Chúng ta biết được một sự thực là Patäcãrã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các ni sư 
khác, vì các thi sĩ của 7»erigäihä thường nhắc đến bà hơn bất kỳ một phụ nữ nào 
khác: 


“Tôi đã gặp một tỳ kheo ni có đồ ăn thức uống riêng. Bà là Patäcãrã. Bà đã 
hướng dân tôi cách xuât gia, khuyên khích tôi và thôi thúc tôi đạt tới mục đích 
cao nhât” (Cand3) 


“Họ đứng dậy, cúi xuống dưới chân bà. Chúng tôi đã nhận lời khuyên của 
Người, và sẽ sông với sự tôn kính Người.” (30 tỳ kheo ni của Patacara) 


“Tôi đã đến gặp một tỳ kheo ni và tôi nghĩ có thê tin cậy bà” (Uttam3) 
“Bà đã nhỗ một mũi tên cắm trong trái tim tôi” (Patãcãrä Pañcasta) 


Từ những ví dụ này chúng ta có thể thấy rằng Patäcãrã là nhà giáo khéo léo, 
đáng kính trọng và đầy sức lôi cuốn. Những phụ nữ trong thời kỳ đó hầu như không 
có lối thoát để tự thê hiện mình ở bên ngoài căn nhà của họ, và đối với những phụ nữ 
tài năng như Patãcãrä thì sự tồn tại tổ chức tỳ kheo ni đã giúp họ có khả năng thể hiện 
tài năng của mình bằng cách mà nếu không có nó thì hoàn cảnh sẽ hoàn toàn khác đi. 
Những phụ nữ như vậy có thể sử dụng mức độ chủ quyên, tập hợp và đào tạo nên các 
đệ tử của riêng họ, và cũng có thể truyền giáo cho những nữ cư sĩ (ưu bà đi) khác. 
Trong cộng đồng các tỳ kheo ni đó, những phụ nữ như vậy có thể kết bạn với các thủ 


„ 


lĩnh tài năng tương tự, như Dhammadinna, Khema, Vasethi, Uppalavanna, và những 
người khác. 


Trong chương này, chúng ta xem các bài kệ ngôn, câu chuyện của Patacara và 
nhóm đệ tử của bà, và trong chương bôn chúng ta sẽ xem xét những nữ giáo viên xuât 
chúng khác đã noi theo Patacara, có lẽ là người giáo viên giỏi nhât trong sô họ. 


Patãcãrã sinh trưởng trong một gia đình vị thủ ngân khô của nhà vua ở Savathi. 
Khi nàng còn trẻ, cha mẹ nàng định gả nàng cho một chàng trai xứng đôi. Nhưng 
nàng lại phải lòng một người. hầu trong nhà, và bất chấp ý nguyện của cha mẹ mình, 
nàng bỏ trốn với người tình để sống trong ngôi nhà nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh. 


Nhiều tháng trôi qua, nàng bắt đầu có mang. Đến kỳ sinh nở, nàng muốn về 
nhà cha mẹ đẻ của mình để sinh con, nhưng chồng nàng cứ khát lần trì hoãn. Và một 
hôm khi chồng ra ngoài, nàng bỏ trốn. Người chồng phát hiện ra liền đuổi theo 
Patacara và bắt gặp nàng đang trên đường vê Savathi. Lúc đó nàng sinh đứa con ở 
giữa đường, rồi hai vợ chồng quay trở về ngôi nhà của mình. 


Sau đó, đến kỳ sinh nở thứ hai Patacara lại muốn về nhà cha mẹ mình và chồng 
nàng cứ lần lữa như lần trước. Nàng lại bỏ trốn, mang theo đứa con của họ, và người 
chồng đuổi theo, bắt gặp vợ đang sinh con giữa đường. Nhưng lần này có mưa to gió 
lớn nổi lên, Patäcärä cần một chỗ trú ấn. Chồng nàng trong lúc vào rừng tìm lá và 
cành cây để làm chòi trú mưa cho nàng thì bị rắn độc căn chết. Nghĩ là mình bị bỏ 
rơi, Patäcãrä đã sinh con một mình và qua một đêm nằm lấy thân mình che chở cho 
con. Sáng ra nàng phát hiện thi thê chồng mình, nàng đờ người ra vì đau buồn một 
ngày đêm. Sáng sớm hôm sau nàng lại tiếp tục đi về quê nhà. 


Nàng đến bên con sông đầy nước lũ cuồn cuộn. Quá yêu để mang hai đứa con 
qua sông cùng một lúc, nàng bế đứa trẻ sơ sinh sang trước. Ở bờ phía bên kia nàng 
đặt đứa trẻ lên đống lá cây, nhưng cứ chần chừ ngoái nhìn con. Khi bơi ra đến giữa 
dòng sông, nàng nhìn thấy con diều hâu quắp đứa bé mang đi. Diều hâu không thèm 
để ý đến tiếng la hét của nàng, nhưng đứa trẻ lớn tưởng mẹ đang gọi mình, nó bèn bò 
ra bờ sông, ngã xuống bị nước cuốn trôi đi. Trong nỗi tột cùng tuyệt vọng, điều mà 
Patäcäräã có thể làm được là phải bắt đầu lại cuộc hành hương của mình. 


Ở ngoại ô thành Savathi, nàng gặp một thị dân và hỏi ông ta có biết gia đình 
nàng không. Ông ta nói: “Đừng hỏi tôi về họ. Hãy hỏi bắt kỳ điều gì khác đi”. 

“Nhưng tôi không quan tâm đến điều gì khác cả”, nàng trả lời. 

“Bà có thấy trời mưa suốt đêm qua không?” Ông ta hỏi nàng. “Ngôi nhà của 
gia đình bà bị đồ sập và đè lên họ. Tất cả đang bị thiêu trên giàn hỏa táng, — vị thủ 
ngân khó, vợ và đứa con trai. Bà có thể thấy khói bốc lên”. 


2 


Lúc đó Patãcãrä lăn ra bất tỉnh. Nàng đi lang thang quanh quần, quần áo rách tả 
tơi, rơi xuống. Người dân thành phố đánh đuổi nàng bằng gậy gộc và rác rưởi. Một 
hôm, vẫn còn điên đại, khi đi lang thang nàng lạc vào khu rừng Kỳ viên nơi Đức Phật 
đang thuyết giáo. Những người tụ tập nghe thuyết giáo muốn xua đuổi nàng đi, nhưng 
Đức Cô Đàm nhìn theo và đi về phía nàng. Khi đối diện nàng, Ngài nói: “Thưa chị, 
hãy lấy lại bình tĩnh đi!”. Và nàng đã tỉnh trí lại. 


Thấy nàng trần truồng, một người đàn ông ném cho nàng một áo khoác ngoài. 
“Xin hãy giúp đỡ con!” nàng nói với Đức Phật, và kế cho Ngài nghe câu chuyện 
khủng khiếp của mình. Ngài đáp, “Patacara, đừng nghĩ là con đến VỚI người Sẽ gIúp 
được con. Trong nhiều kiếp nạn của mình, con đã tuôn TƠI HƯỚC mắt nhiều hơn cả 
nước của bốn đại dương”. Điều này làm cho nàng vợi đi nỗi đau buồn. Ngài nói tiếp 
rằng nàng đã sang một thế giới khác và không một bà con thân thích nào, ngay cả 
trong thế gian này, có thê giúp đỡ được nàng. Và Người đã nói về con đường của đạo 
Phật. Khi Ngài nói xong, nàng hỏi liệu nàng có thê được thọ giáo không. Họ cùng 
nhau đi đến cộng đồng tỳ kheo ni và nàng đã được chấp nhận vào đó. 


Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Patäcarã kể lại chi tiết thời khắc nàng trải nghiệm 
giác ngộ sau này. Trong một khía cạnh thì đây là bài kệ ngôn điển hình (một trong số 
kệ ngôn đã sử dụng cùng một hình tượng và chủ đề) thể hiện ý nghĩa hàng đầu của 
Niết Bàn, nghĩa là dập tắt một ngọn đèn. Còn có một vải bài kệ ngôn trong 
Therigathä cũng chính xác như thế khi miêu tả thời khắc đó. Chúng ta thấy tính liên 
tục của các sự kiện quen thuộc trong truyền thống tu hành Phật giáo giai đoạn tập 
trung thiền quán cao độ, xả thiền sau khi thiền quán, và một sự xúc tác từ bên ngoài - 
tắt ngọn đèn làm lóe tia ra một lỗ thủng. 


Khi họ cày đồng ruộng, 
Gieo hạt giống trên đất, 
Khi chăm sóc vợ con, 
Những người Bà la môn, 
Đều trở nên giàu có. 


Còn ta làm mọi việc, 

Theo giới của Đạo sư, 
Không biếng lười, kiêu ngạo, 
Sao không chứng Niết Bàn? 


Khi ta đang rửa chân, 

Ta đồ nước rửa chân, 

Từ cao chảy xuống thấp, 
Ta quán thiền tâm định, 
Như cách luyện ngựa hiền. 


34 


Rồi ta cầm cây đèn, 

Bước vào căn tịnh xá, 
Ngồi lên chiếc giường nhỏ, 
Ta dùng một cây kim, 

Dìm tim đèn xuống dần. 
Khi cây đèn biến mắt, 

Tâm ta được giải thoát. 


BA MƯƠI TỲ KHEO NI DƯỚI QUYÊN PATACARA 


Bài kệ ngôn dưới đây là một trong ba kệ ngôn của kinh 7erigãihä thuộc về 
một nhóm tỳ kheo ni chứ không phải là của một cá nhân. Ngược lại, trong khi “500 
người đầu tiên” dưới quyền Mahãpajäpati (Chương I) hay Patäcärä Pañcasata 
(Chương 5) thực sự có thể đếm được 50 hay 100 người, số tỳ kheo ni chỉ ra trong 
mục này có thể khá chính xác. Patäcärã chắc chăn có một số đông phụ nữ đi theo 
mình ngoài PaJapati. 


Kệ ngôn về 30 tỳ kheo ni này được bắt chước kệ ngôn của Trưởng lão Ni 
Patäcara. Khổ đầu tiên của cả hai kệ ngôn là như nhau. Khổ thứ hai của kệ ngôn 30 tỳ 
kheo ni là do Patãcãrä nói ra để chỉ dẫn các đệ tử của mình tu tập cho đúng cách. Khổ 
thứ hai và thứ ba của bài kệ ngôn 30 tỳ kheo ni nói về phép rửa chân. Trong khi đây 
là phép tu tập hàng ngày thì ở trường hợp này nó có vẻ là sự chủ tâm bắt chước hành 
động mà Patäcãrã đã làm trước khi trải nghiệm sự giác ngộ của mình. Khổ thứ tư của 
bài kệ ngôn đã lấy sự giác ngộ của Đức Phật để noi gương, và ngụ ý rằng sự chứng 
ngộ của họ đã đi theo chính xác cách thức của Ngài. Trong các cộng. đồng tôn giáo 
đạo Phật từ thời cổ xưa cho tới ngày nay có một quan niệm khác biệt vê cá nhân và sở 
hữu riêng tư. Không có cái điều như vậy của sở hữu riêng tư trong trải nghiệm tôn 
giáo, và đây là trường hợp mà sự bắt chước được coi là thiếu sáng tạo hay tưởng 
tượng cá nhân, nhưng lại là cách tu tập tốt. Vậy thì, những câu có sẵn hay những khô 
thơ có sẵn trở thành châm ngôn dạy học chung đem trở về một sự thật là sự trải 
nghiệm của Đạo sư vĩ đại hay của Đức Phật là của riêng Ngài. 


[Patacara:] 
Những người Bà la môn, 
Dùng chày giã lúa ngô, 
Họ có được tài sản, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 


“Hãy hành lời Phật dạy, 
35 


Chớ có phiền nhiệt não, 
Rửa chân cho mau le, 
Hãy ngồi xuống một bên, 
Hãy kiên tâm tu chỉ, 
Thực hành lời Phật dạy”. 


[Người dẫn chuyện:] 
Khi họ nghe lời dạy, 
Của Patacara, 
Họ đã rửa chân sạch 
Và ngồi bên cạnh nàng, 
Chú tâm tu tâm chỉ, 
Làm theo lời Phật dạy. 


Trong canh đầu ngồi thiền, 
Họ nhớ lại tiền kiếp, 

Trong canh đêm chặng giữa, 
Thấy thiên nhãn thanh tịnh, 
Đến đêm canh cuối cùng 

Xé toang màn u minh. 


(Họ đứng dậy, phủ phục dưới chân nàng) 


[30 tỳ kheo mi:] 
Chúng con được Người khuyên, 
Và sẽ kính lễ Người, 
Như ba mươi chư thiên, 
Đảnh lễ vị Sakka, 
Đắng không hề chiến bại, 


Chúng con chứng ba minh, 
Không lậu hoặc vương vân. 


CANDA 


Candã là một vị tỳ kheo ni khác đã quay trở lại con đường của Đức Phật sau 
khi có nhiều mất mát cá nhân và đau khô. Mặc dầu ban đầu nàng thuộc về một gia 
đình giàu có, gia đình nàng bị mắt của cải tài sản khi nàng còn là đứa trẻ. Sau đó ngôi 
làng của họ bị đồ sập vì trận dịch hạch bí hiểm. Được gọi là ahivataca-rosa (bệnh hơi 
thở của rắn) vì người ta tin rằng nó có dạng như hơi thở của rắn độc, xảy ra vào một 
mùa trong năm khi những con ruồi đầu tiên bị chết vào cuối mùa hè. Nạn nhân ban 
đầu là những con thắn lằn và loài bò sát, sau là những con vật lớn hơn như mẻo, chó, 


36 


đê và cuôi cùng là con người bị ôm rôi chêt. Cha mẹ, chông và con nàng đêu bị chết, 
cả gia đình chỉ có mình Candã sông sót. Tình hình càng trở nên tôi tệ khi mà không 
có họ hàng thân thích giúp đỡ và nàng đã phải tự găng đi xin ăn hêt nhà này qua nhà 
khác. 


Trong điều kiện này, điều đáng chú ý là Candã cần phải gặp Patãcãrã, người 
mà vào lúc đó đã trở thành một ni sư xuất gia và vị thầy giáo. Hoàn cảnh riêng của họ 
khác nhau, sự mất mát người thân trong những hoàn cảnh bi thương đã làm cho câu 
chuyện của họ giống nhau. Hoàn toàn đồng cảm với tình cảnh đáng thương của 
Canda, Patacara đã cho nàng thức ăn và dạy Pháp cho nàng. Và Canda đã kinh ngạc, 
trở thành đệ tử của bà. 


Ta đã sống bắt hạnh, 

Bị góa chồng, mất con, 
Không bè bạn, bà con, 
Không ai cho cơm, áo. 


Cầm gậy, bát khất thực, 
ĐI ăn xin từng nhà, 

BỊ nóng lạnh đầy đọa, 
Du hành suốt bảy năm. 


Được vị tỳ kheo m1, 

Cho ta ăn và uống, 

Gặp nàng ta lên tiếng, 
“Xin xuất gia không nhà” 


Nàng Patacara, 

Thương ta cho xuất gia, 
Rồi giảng dạy cho ta, 
Hướng dẫn tới chân đề. 


Được lời khuyên của nàng, 
Thật là không uống phí, 
Ba minh ta chứng đạt, 

Lậu hoặc đã không còn. 


UTTAMA 


Uttamã cũng xuất thân từ gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở thành Savathi. 
Cuộc gặp gỡ với Patacara là điêm ngoặt trong cuộc đời nàng, và nàng trở thành một 
tỳ kheo mi. Tuy nhiên, Uttama đã có nhiêu khó khăn trên con đường tình tân tu tập. 


37 


Nhận thấy sự bối rối của nàng, Patäcãrä đã thốt ra đôi lời (ngyên bản gốc đó chính là 
bài kệ ngôn này) đã đem lại cho Uttamä sự mở đầu, rồi đưa nàng đến Giác ngộ. 


Trong Szfipathäna Sutra, Đức Phật nói rằng bất kỳ người nào nếu tu được 
Pháp trong suốt bảy năm, hay bảy tháng, hoặc bảy tuần lễ hay bảy ngày với sự thành 
tâm và kiên định tuyệt đối thì có thể có được trí cao tột cùng. Trong bài kệ ngôn của 
mình, Uttama dựa vào ý tưởng này khi nàng miêu tả sự giác ngộ xảy ra sau đó. 


Bốn lần và năm lần, 

Ta rời khỏi tịnh xá, 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không kiểm soát được tâm. 


Ta đến tỳ kheo ni, 
Nàng dạy Pháp cho ta, 
Các uấn của thân, tâm, 
Bản chất của nhận thức, 
Và đất nước, lửa, gió. 


Ta nghe lời nàng giảng, 
Ngôi thiền thế kiết già, 
Suốt bảy ngày hỷ lạc, 
Khi sang ngày thứ tám, 
Ta duỗi thắng chân ra, 
Màn vô minh bị xé. 


38 


Chương III - Những nữ du sĩ và các đệ tử 


Chương này gồm một nhóm chiết trung các phụ nữ trái với lệ thường, những 
du sĩ tu hành khô hạnh, người mới tu, các n1 cô được thọ giáo, người tu ấn dật, đàn bà 
sông bằng của bố thí và các đệ tử. Dù sao những phụ nữ này, khi chưa nỗi tiếng là 
người thầy hay nhà thuyết giáo, thì đã khác thường về tính độc lập trong suy nghĩ và 
hành động của họ. Chương này sẽ xem xét nhóm người đa dạng, nhiều màu sắc ở hai 
thuộc tính cụ thể: sống du sĩ (vô gia cư) và làm đệ tử. Về một ý nghĩa, tất cả các phụ 
nữ trong kinh Therïgãthä với tư cách là môn đồ của Đức Phật, đều có thể được đưa 
vào chương này. Những người được chọn ở đây vì các chủ đề sống du sĩ và làm đệ tử 
được nhắn mạnh trong câu chuyện và kệ ngôn của họ. 


Những du sĩ 


Các ngôn ngữ Phạn (Sanskrit) và Pãli cung cấp cho chúng ta nhiều bằng chứng 
về phụ nữ với nhiêu vai trò lạ thường khác nhau. Manavikã là thuật ngữ chỉ nữ học 
trò giới tu khổ hạnh; ,Samami chỉ tỳ kheo ni hay nữ tu ấn dật; cariki là phụ nữ sống du 
sĩ; brahmacarini là nữ học trò theo đạo Bà la môn; sikkhamana chỉ học nữ sắp được 
thọ giới (không có thuật ngữ tương đương cho nam Phật tử); bhikkhunï chỉ một mì sư 
đã được thọ giáo; /her7r chỉ mì sư đã hoản thành 12 hạ lạp; paribaj/ika chỉ nữ tu khổ 
hạnh; molibaddha-paribäaj7ika là nữ tu khổ hạnh có túm tóc búi ngược trên đỉnh đầu; 
kơmara-brahmaccärr chỉ người phụ nữ thực hành lời nguyễn sống độc thân. Một lữ 
hành Hy Lạp tên Megasthenes đã thăm Án Độ vảo thời của Chandra Gupta Maurya 
(khoảng thế kỷ thứ III trước CN), có nhắc tới những nữ du sĩ nghiên cứu triết học và 
kiêng khem giao hợp. 


Những phụ nữ này đi theo truyền thống cô xưa của pabbajifa, “người du sĩ” 
hoặc “người xuất gia sống vô gia cư”. Từ này xuất hiện ở dạng giống cái (pabbajita) 


39 


để chỉ rằng phụ nữ đã tổ chức cuộc sống này. Cuốn Digha Nikaya (Trưởng bộ kinh) 
khám phá ra sự tồn tại của 62 dị giáo (tà đạo) và các cộng đồng sống du sĩ. Các văn 
bản đạo Kỳ Na (Jain) cũng vậy đã hỗ trợ thêm sự tôn tại của các cộng đồng. như thế. 
Những đàn bà cũng như đàn ông đã giúp đỡ nhiều cho các dị giáo này, nếu không 
phải luôn tham gia thì cũng băng cách bồ thí cho các nhà tu khất sĩ. 


Trong những năm đầu ngay sau khi hình thành tổ chức Phật giáo, cuộc sống 
độc cư rất được quý trọng. Muni, “ẩn sĩ” đã là ví dụ cho ý tưởng này. Sưia Nipäfa 
(Kinh Tập) không nhắc tới các ni nữ trong miêu tả giai đoạn zmuni. Tuy nhiên, 
trạng thái cô độc không phải là tiền đề cần thiết để tô chức cuộc sống tôn giáo. Xuất 
gia sông du sĩ không tự động có nghĩa là sống tách biệt khỏi người khác. Như đã chỉ 
Ta trong Vanapafthä Suífa, người xuất gia “có thể sống ân dật trong rừng hay rũ bỏ 
sạch, hoặc sông mật thất ở nơi nào đó trong làng hay thị trắn nhỏ, hoặc nông thôn tùy 
theo cách sống ấn dật như vậy có phủ hợp với cách tu dưỡng tính thần của ông ta hay 
bà ta hay không”. Việc sông cô độc hay sống có bạn với người khác, là một ý tưởng 
chung cho tất cả người du sĩ liệu có phải là sống vô gia cư vì lợi ích của cuộc sống 
tinh thần cao hơn không? 


Bằng cách từ bỏ thiên chức làm mẹ và hành động độc lập, nhũng nữ du sĩ đã 
thách thức hai niềm tin cơ bản về phụ nữ trong xã hội Ấn Độ nguyên thủy. Vì vậy, 
những phụ nữ sống lang thang thường được coi như “đàn bà phóng đăng” kỹ nữ lầu 
xanh, gái đường phó, vũ nữ và nhạc công những người đàn bà không có đàn ông bảo 
vệ tích cực và đi lại tương đối tự do trong môi trường công cộng. Nhìn bề ngoải, SỰ 
tương phản lớn hơn giữa “đàn bà phóng đăng” và nữ tu xuất gia rất khó có thê hiểu 
được, và họ đã có một điểm chung: thái độ không sẵn sàng chấp nhận vai trò truyền 
thống của người vợ và người mẹ phải phục tòng cha, chồng và con trai đã quy định 
trong giai đoạn Smriti (400-700 sau CN), như Manu, người đã biên soạn bộ Luật Ấn 
Độ cô xưa. 


“Là con gái, phụ nữ trẻ, thậm chí đến tuổi trưởng thành, không được làm cái 
øì độc lập. Thời thơ ấu, con gái phải phụ thuộc vào cha, tuổi thanh xuân phụ 
thuộc vào chồng, khi chồng chết thì phải phụ thuộc vào con trai; phụ nữ không 
bao giờ được sống độc lập” 


Mặc dầu kỷ luật nghiêm ngặt của Hội chúng tỳ kheo ni Phật giáo và tám kinh 
pháp đặc biệt nhăm bảo đảm danh tiếng tốt cho các nữ tu xuất gia, cả kinh pháp của 
đạo Phật và đạo Kỳ Na (lam) đều chứng nhận một sự thật là những phụ nữ chưa đính 
hôn đều dễ bị tổn thương. Luật pháp Bà la môn quy định những tội phạm khác nhau — 
đặc biệt là tội cưỡng hiếp vợ hoặc con gái, những phụ nữ đã bị sông bằng “lợi dụng” 
hoặc những nữ tu khổ hạnh — đều là như nhau trước pháp luật, nhưng bị trừng phạt 
không kém nghiêm khắc hơn những người chống lại các phụ nữ khác. 


40 


Có lẽ việc tụ tập thành nhóm là để bảo vệ nhau. Trong bất kỳ trường hợp nảo, 
những người mới nhập đạo đã đặc biệt gắn họ với người thầy và thực hành lời thầy 
dạy. Đức Cô Đàm khi còn trẻ đã bước vào con đường học tập này dưới một số vị thầy 
— người thầy đầu tiên của Ngài là một nữ tu khổ hạnh. Cũng như vậy, từ chương này 
ta thấy Bhaddã Kundalekesä đã gắn bó mình với một loạt người thầy đạo Kỳ Na 
(Jain) và các giáo phái khác để nắm được lời dạy của họ khi tham gia. Chúng ta cần 
nhớ rằng đó là thời gian trước khi có các trường đại học và trước khi có những thứ 
như là thầy giáo tại gia. Nhiều nhất người fa có thê tìm thấy một ngôi trường trong 
rừng cô xưa nơi mà các lớp học được tổ chức dưới gốc cây, và các học trò trai gái 
chăn trâu bò gia súc, làm bài tập ở ngoài trời. Nhưng nói chung những người khát 
khao kiến thức thì sống du sĩ. Và nếu hai người sống du sĩ gặp nhau, các câu hỏi xã 
giao của họ là “Thầy của bạn là ai?” và “Bài giảng của ông hay bà ta là gì?”. 


Nguồn gộc của truyền thống pabbajira là không rõ ràng. Có một điều chắc 
chắn là các nguồn gốc đó không phải là Arian, vì kinh Vệ đà ủng hộ một cách chắc 
chăn sự mộ đạo của những người có nhà. Một sỐ người Upanishads, là cô xưa nhất 
trước thời Đức Phật ít nhất một thế kỷ, miêu tả sự bắt đầu một phong trào của đạo Bà 
la môn từ bỏ cuộc sông gia đình và lý tưởng hóa những người xuất gia như “những 
người sống trong rừng sâu được tây uế băng lối sông khắc khổ, những người biết và 
học được cách đó”. Vậy là ý tưởng này được tìm thấy trong Upanishds cô xưa nhất 
ĐỢI ý về nguồn gốc tiền- -Upanidhadic, và không có một nguyên mâu nào cho người 
xuất gia trong thời Vệ đà. Nếu chúng ta quay trở lại thời gian trước thời Vệ đà, chúng 
ta tìm thấy sự mô tả băng tranh tượng của các thành phố nên văn minh Indus vê 
Harappa và Mohenjodaro. Điều này gợi ra ý tưởng rằng lối sống xuất gia là thực sự 
rất cô xưa. 


Tuy nhiên, trong bất kỳ tư liệu và hồ sơ tranh tượng về nền văn hóa Ấn Độ cô 
đại chúng ta rất hiếm khi phát hiện ra bức họa các phụ nữ xuất gia — không hề có 
trong các tranh tượng của Indus cũng như trong tranh tượng Vệ đà, và chỉ có một vài 
bức trong Upanishads. Do vậy, các bài kệ ngôn trong phần này tái hiện băng chứng 
cô xưa nhất chỉ ra sự tham gia của phụ nữ trong truyền thống pabbajifa. Sự văng mặt 
những hồ sơ sớm hơn không phải là băng chứng tự nó nói lên răng phụ nữ không tìm 
kiếm sự thật theo cách có sẵn trước đó như các truyền thống thông thái được mở 
rộng. Mặc dầu chúng ta không thể lần theo lịch sử của chúng, chúng ta có thể không 
nghi ngờ rằng chúng đã tồn tại không phải vì lý do nào khác ngoài việc nỗi khát khao 
kiến thức đã vượt qua thời gian và giới tính. 


Những nữ đệ tử Phật giáo 
Mặc dù truyền thống phụ nữ khất thí tiếp tục từ giai đoạn Vệ đà nguyên thủy 
cho đên thời kỳ đạo Phật, các hô sơ từ giai đoạn tiên Phật giáo chỉ nói cho chúng ta 
vê những cá nhân khác thường, không nói về tât cả các bây đoàn, cộng đông hay tô 
4I 


chức phụ nữ. Chế độ tu Phật giáo đã gán thêm ý nghĩa cộng đồng tỳ kheo ni được tô 
chức vào truyền thống này. Đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới. Mahävrra, 
thủ lĩnh của đạo Kỳ Na (Jain) đã theo đuôi hình thành hội chúng tỳ kheo ni, khoảng 
36 nghìn phụ nữ trở thành tỷ kheo ni dưới sự lãnh đạo môn phái Svetambära của đạo 
Kỳ na (Jain). Nhưng dưới thời Phật giáo, phụ nữ đã được chuẩn bị để từ bỏ những 
mối ràng buộc trần tục nhiều hơn bất kỳ thời gian nào trước đó. 


Không có câu hỏi nào về việc phụ nữ chọn tham gia tăng đoàn Phật giáo đã 
chống lại các chuẩn mực xã hội thịnh hành thời đó. Sự thật là một số lượng chưa từng 
thấy phụ nữ đã có lựa chọn này làm nhiễu loạn người Arian, những người có ý tưởng 
bảo thủ rất rõ ràng về chỗ đứng của phụ nữ. Có thể là phụ nữ, những người đã tham 
gia đạo Phật đã bị cho rằng họ không thê có con cái, và thế là thà đi tu còn tốt hơn là 
mạo hiểm hôn nhân. Để bác bỏ khả năng này và chứng mình Tăng các ứng viên phụ 
nữ chủ động chọn cuộc sống vô gia cư hơn là bị buộc phải sống vì nhu câu của các 
lựa chọn khác, nên chỉ những phụ nữ mạnh khỏe, “bình thường” về mặt sinh lý mới 
được phép tham gia tăng đoàn già. Một cơ quan nỗi trội mà thê chất của nó chứa đầy 
các chất của đàn ông và đàn bà, là cái dạ con. Trong 24 lý do loại bỏ, thì I1 lý do lo 
ngại về “tính không chuẩn, bị biến dạng hay bệnh tật, mà tất cả chúng đều quy về cái 
tử cung hay các phần phụ của nó”. Một vài người, chẳng hạn các dịch giả T.W. Rhys 
Davids và H. Oldenberg, “là không thê hiểu được đối với chúng ta”. Thậm chí thiếu 
vắng danh mục các nhân tố thải loại, vẫn an toàn khi kết luận rằng những nữ đệ tử có 
khát vọng cần chứng minh tình chuẩn tắc của dạ con. 


Thậm chí một khả năng có tính đe dọa hơn cho rằng một ni sư có thể có các 
quyền năng đặc biệt hay có kiến thức về sinh nở, không phải như bà đỡ hay người 
chuyên đi phá thai. Bloomfild nhắc rằng những nữ tu khô hạnh độc ác đã nội tiếng vì 
có lúc “dân thân làm những việc ma thuật độc lập mà lĩnh vực này chủ yếu bị ngăn 
chặn trước bằng phép thuật phù thủy”. Trong tài liệu Phật giáo có câu chuyện về một 
phụ nữ khi mang thai với người tình của mình, đã nhờ mi cô Phật giáo bạn của cô, 
mang cái bào thai đi bằng bát khất thực của mình. Liệu vị ni cô này đã hành động như 
người phá thai hay không thì không rõ. Cái rõ ràng là việc phá thai được coI là một 
trong những tội ác ghê tởm thời Ấn Độ cổ đại, có lẽ đặc biệt trong các Phật tử, những 
người phải giữ giới luật đầu tiên là chồng sát sinh. Đó được coi là hình thức giết 
người bằng cách cho phụ nữ uống thuốc hay “gợi ý... các phương pháp chà xát bụng, 
chườm nóng bụng vv... để phá thai”. Câu chuyện về một ni cô Phật giáo dính líu đến 
việc sinh nở, làm phép thuật phá thai là hiếm thấy trong văn học Pali. Nỗi lo lắng lớn 
hơn đối với phụ nữ có mục đích thực sự sau khi tham gia Tăng đoàn già là chứng đắc 
tôn giáo. Vì việc thọ giáo được xem là con đường đề hoản thành, chứng đắc tôn giáo 
đó, chứ không phải phép thuật hay quan niệm xung quanh việc thụ thai, sinh nở, 
phòng tránh thai là đối tượng quan tâm. Không nội dung nảo trong Bikkhumivibhanga, 
“Sách về kỷ luật của các ni cô”, dành được sự chú ý có thể so sánh với điều này. 


42 


Khi đọc kỹ Bikkhunibhanga chúng ta có thê phân biệt các giai đoạn phát triển 
trong cuộc đời một nữ đệ tử Phật giáo. Bước thứ nhất trong quá trình thọ giáo là 
pabbajïa, xuất gia sông vô gia cư. Trong giai đoạn đầu tiên này, người phụ nữ có thê 
chọn làm nữ tu tập sự có giám sát (sikkhamaän3). Ngược lại với nam giới bắt đầu tu, 
giới học nữ là người mới vào đạo có những bổn phận và trách nhiệm khác biệt. Cô ta 
phải tuân thủ năm giới luật đầu (sïlas) áp dụng cho tất cả các tông đồ Phật giáo, nữ cư 
sĩ hay người được thọ giáo, cộng thêm giới luật thứ sáu là phải ăn đúng thời. Ít nhất 
cô ta phải hai mươi tuôi, phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ hay chồng cũng như sự 
chấp thuận của cả hội chúng tỳ kheo lẫn hội chúng tỳ kheo ni. Điều này dường như 
không phải là bắt buộc đối với những phụ nữ còn có ràng buộc với cõi trần tục trong 
giai đoạn này. Cô ta không bị buộc phải từ bỏ bạn bè nam giới. Kiến thức tôn giáo 
thực sự dành cho giới học nữ và các ni cô không khác với kiến thức dạy cho các đồng 
tu nam giới của họ. Giai đoạn tập sự tiếp theo một phụ nữ có thể chọn là thọ cụ túc 
giới. Sau khi giới học nữ nữ tu tập sự tu được hai năm với một trưởng lão mi, cô ta có 
đủ tư cách làm lễ thọ giới với cả hai Hội chúng tăng ni chứ không phải tỳ kheo ni 
hướng dẫn tu ra quyết định chấp nhận ứng viên vào tu. Ngược lại với ứng viên tu nam 
chỉ cần có sự chấp thuận của Tăng đoàn, nữ ứng viên tu phải được sự chấp thuận của 
cả Ni đoàn và Tăng đoàn. Do vậy, nghỉ lễ thọ giới đối với nữ tu tập sự phải trải qua 
hai bước. Mặc dầu lễ thọ giới thực sự là như nhau trong cả hai hội doàn, các ni sư 

“nâng cô ta lên” (vuíhapefn) và các tăng sư “thụ giáo hoàn toàn cho cô ta” 
(upasampadeti). 


Trong khi bhikkhuơ? là thuật ngữ chung chỉ một ni sư, về mặt kỹ thuật lại ngụ ý 
giai đoạn phát triển tiếp theo của nữ đệ tử.Về mặt kỹ thuật bñ¿kkhunï là vị tỳ kheo ni 
đã thọ cụ túc giáo được mười hai năm. Sau khi hoàn thành mười hai năm, vị tỳ kheo 
ni đó có thể yêu cầu đặc quyền được truyền giới (vuithapana), khả năng truyền giới. 
Điều này làm cho bà ta trở thành một tỳ kheo ni tế độ (upajjha). 


Có những giai đoạn chính trong phát triển nữ tông đồ của một tổ chức tu viện. 
Cần phải hiểu rằng những giai đoạn này độc lập với các năng lực đặc biệt như thuyết 
giáo, tâm linh ngoại cảm hay năng lực bậc A-la-hán. Trước khi trở thành tổ chức tu 
Phật giáo, vào những ngày đầu tiên của Tăng đoàn già (hay trong trường hợp tông đồ 
ngoại lệ như Baddhã Kundalakesä), Đức Phật chỉ nói đơn giản “ebh¡” (“hãy đến”) để 
ban phong thọ giáo. 


BHADDA KUNDALAKESA 


Bhaddã sinh trưởng trong gia đình vị thủ ngần khó nhà vua ở thành Rajagaha 
(Vương xá). Một hôm, người phụ nữ trẻ ngôi bên cửa số thấy một tên cướp bị dẫn đi 
hành hình. Ngay cái nhìn đầu tiên nàng đã phải lòng tên cướp và cầu xin cha nàng 
giải thoát cho hắn. Vì quá thương nàng, ông đã hối lộ lính canh gác nhiều tiền. Do 
vậy ông đã có được người đàn ông sạch sẽ, mặc quần áo đẹp và đưa đến trước nàng. 


43 


Gã kẻ cướp tên Satthuka là con trai của một vị quan lớn. Mặc dầu có nguồn 
gốc gia đình cao quý và cơ hội này là tốt cho sự bắt đầu mới, nhưng hắn vẫn giữ ngón 
nghề cũ; Hắn quan tâm đến tình yêu của Bhaddã ít hơn là ngọc báu nảng đang đeo. 
Vậy nên hắn đã làm câu chuyện sau — khi lính gác trong thành giải hắn đến mỏm núi 
của những tên ăn trộm để hành hình, hắn thể với thần núi rằng nếu được cứu mạng, 
hắn sẽ cúng dường thần. 


Bhadda đã chuân bị các đô cúng dường thân núi và họ cùng nhau đi lên mỏm 
núi đó. Theo yêu câu của hăn, nàng đê người hâu hạ ở lại sau. Khi họ chỉ có một 
mình với nhau, hăn không nói lời thân áI hay cảm ơn nàng, làm nàng bắt đâu sợ hãi. 


Đên đỉnh núi hăn nói: “Nàng thực sự nghĩ ta đên đây đê cúng dường ư? Sao 
nàng ngu ngôc thê! Ta đên đây vì ngọc quý của nàng”. Rôi hăn lệnh cho nàng cởi áo 
choàng ra và gói những viên ngọc báu của nàng vào trong. 


Không ngần ngại, nàng đáp: “Chàng thân yêu, xin cho thiếp một điều nguyện 
ước”, và nàng đã yêu câu được ôm hôn hắn một lần trước khi chết. Hắn bằng lòng, rôi 
nàng ôm hôn hắn đàng trước, rồi khi ôm hôn hắn từ đàng sau, nàng đây hắn ngã 
xuông vực núi. Vì hành động này, thần núi đã tán thưởng, ca ngợi sự thông minh của 
nàng, khen răng: 


“Không phải là lúc nào, 
Đàn ông đều thông minh, 
Nữ nhân cũng khôn ngoan, 
Thể hiện nó lúc này” 


Sau đó, Bhaddã không thể quay trở về gặp gia đình. Nàng chọn cách xuất gia 
theo phái Ni-Kiền tử dòng Svetambarã đạo Kỳ Na (1ain), dòng giáo phái đầu tiên khi 
thành lập hội đoàn tỳ kheo ni. Họ hỏi nàng: “Nàng muốn xuất gia ở mức độ nào?”, 
Bhaddã nói rằng nàng muốn xuất gia theo đạo khổ hạnh nghiêm khắc nhất”, thế là 
một trong những khắc khổ ban đầu, họ cạo hết tóc của nàng. Nàng thực sự năm chắc 
mọi giáo lý phái Kỳ Na giáo (đạo Jain), nhưng vì không thỏa mãn nàng đã rời bỏ hội 
chúng Ni đi du hành đây đó để tìm những vị thầy thông thái nhất. 


Khi Bhaddã đến một ngôi làng mới, phương pháp xuất gia của nàng là muốn 
tham gia tranh luận tôn giáo bằng cách cắm một cành cây táo-hồng vào đồng cát. Trẻ 
con trong làng theo dõi cành cây để thấy xem có người nào thách đồ nàng bằng cách 
đánh đồ cành cây đó. Nếu cành táo bị khô héo khi nàng ở lại trong làng, nàng có thể 
tìm cành táo mới để thay. Bhaddã không tìm đươc ai thách đồ cả. 


Thế rồi một ngày nàng đến Savatthi và cắm cành táo hồng vào đống cát. Một 
môn đô hàng đâu của Đức Cô Đàm là Sãriputta sông ở Savatthi, nhận ra cành táo, 
ông bảo mây đứa trẻ gạt đô nó. Vậy là cuộc tranh luận diên ra, đám đông dân làng tụ 


44 


tập xem. Bhaddã đặt câu hỏi trước, nhưng Sãriputta trả lời mọi câu hỏi dễ dàng và có 
phần thâm thúy. Rồi đến lượt ông ra câu hỏi cho nàng: “Số một - là cái gì?” Bhaddã 
ngập ngừng và không biết trả lời thế nào, bèn xin nhận ô ông làm thầy. Thay vì thế, ông 
ta gửi nàng đến Đức Cô Đàm, người nhận ra chiều sâu hiểu biết của nàng và giáo lý 
cho nàng. Nghe lời Ngài giảng, nàng đã chứng đạt giác ngộ ngay lập tức. Rồi thì, với 
cử chỉ kính trọng. hiếm thấy, Đức Phật đã ban thọ cụ túc giới cho nàng bằng câu nói 
đơn giản: “Hãy đến, này Bhaddã”. 


Về lễ thọ giới độc đáo này, Isabel Horner viết: 


“Khi những người nữ mới tu muốn nhận lễ thọ giáo Upasãmpädä, họ phải xin 
phép cả hai hội đoàn [ty kheo và ty kheo mi]. Chỉ có một ngoại lệ cho tập quán này là 
khi chính Đức Cồ Đàm ban thọ cụ túc giáo cho một người mới tu băng cách nÓI: 
“Hãy đến”, và gọi tên người đó. Kiểu ban thọ cụ túc giới này đươc ghi chép lại về 
một phụ nữ, Bhaddã Kundalakesä, người cải đạo từ giáo phái Kỳ Na (đạo Janm). 


_—_ Đức Cô Đàm đã coi Bhaddã là người đầu tiên trong số các tỳ kheo ni chứng đạt 
Niệt Bàn nhanh. Nhưng chúng ta không thê bỏ qua những năm tháng trải nghiệm 
trước khi chứng đạt đó. 


Trong bài kệ ngôn của mình, Bhadda kê về những tu tập khổ hạnh trước kia và 
cuộc đời của nàng như một nữ khất sĩ Phật giáo. Thậm chí sau khi nàng đối thoại về 
đạo Phật, nàng dường như phải giữ lỗi sống du hành độc lập của mình. Chi tiết này đã 
liên hệ nàng với những ngày đầu tiên của Tăng đoàn già Phật giáo, khi các ni sư vẫn 
còn được phép tự do sông du hành cô đọc. 


Ta đã sống một y, 

Cạo đầu, mang bùn bân, 
Một hôm rời tịnh xá, 

Ta đến ngọn Linh Thiếu, 
Thấy Đức Phật vô uế, 
Dẫn dắt các tỳ kheo. 


Quỳ gối ta đảnh lễ, 
Ep lá bôi vào nhau, 
Đôi mặt ta chắp tay. 


“Hãy đến, này Bhaddã 
Ngài thọ giáo cho ta”. 


Du hành khắp Anga, 
Magadha, Vajl, 


45 


Vương quốc Kosala, 

Năm nhăm năm không nợ, 
Khất thí các kinh thành, 
Một thiện nam thông minh, 
Làm được nhiều công đức, 
Cho Bhaddã chiếc y, 

Thoát khỏi mọi triền phược. 


NANDUTTARA 


Nanduttarã xuất thân từ gia đình Bà la môn, nàng sống ở vương quốc Kurus 
trong thành phố Kammansãdãmmä. Giống như Bhaddã Kundalakesãä, Nandunttarã lúc 
đầu gia nhập đạo Kỳ Na (Jain). Cũng giống Bhaddã, nàng đã xuất gia và sống du 
hành khắp Ấn Độ với cành cây táo hồng trong tay, thách đồ bất kỳ ai tranh luận về 
tôn giáo. 


Chỉ sau khi Bhaddã có cuộc đấu trí với Sãriputta, Nanduttarä mới gặp được 
nàng trong đâu trí với Mongallana. Đức Cô Đàm đã mô tả các vị tăng sư này như anh 
em sinh đôi và như hai đệ tử kiệt xuât nhât của Ngài. 


Sãriputa như nàng gây ra trước, Moggallana như người bảo mẫu của cái được 
sinh ra trước. Säriputta luyện cách gặt hái chuyền hóa hoán cải. Moggallana 
luyện về thiên căn cao nhất. 


Nanduttarã bước vào trận đầu với Moggallana và thuyết phục được quyền năng 
trí tuệ của ông ta, trở nên hoán cải thành đạo Phật và ngay lập tức chứng đạt được 
mục đích tôi thượng. 


Trong hai khổ đầu bài kệ ngôn của nàng, Nanduttarã so sánh những lối sống 
đối lập bề ngoài mà nàng đã có trong quá khứ. Trong khổ thứ nhất, nàng thực hành 
các lễ nghi của người Bà la môn, thờ thần lửa Agni. Trong khổ tiếp theo, nàng vẫn 
còn bám giữ nguồn gốc giai cấp trên của nàng, nhưng thay vì thế, sự hiến dâng là 
thân vn và dáng vẻ đáng yêu của nàng. Khi nàng “nhìn thấy thân xác thực như nó 
hiện có”, nàng nhận ra răng cả hai lỗi sống trước kia đơn giản chỉ là hai khía cạnh của 
sự hiểu nhậth, Cái nhãn mác hiến dâng tôn giáo và/hoặc thú vui nhục dục, bằng cách 
ngoại hiện niềm tin, đã che khuất nó. Với sự chứng ngộ này, nàng đến được tự do 
MỚI. 

Ta thường đảnh lễ Lửa, 


Trăng, mặt Trời, chư Thiên, 
Ta tắm ở bến sông, 


46 


Giữ nhiều giới, lời nguyên, 
Ta cạo trọc nửa đầu, 

Chỉ nằm ngủ dưới đất, 
Cơm tối kiêng không ăn. 


Thích trang điểm, trang sức, 
Tắm rửa, dùng nước hoa, 
Cung dưỡng cho thân ta, 
Thỏa mãn niềm tham dục. 


Khi niềm tin chứng đắc, 
Xuất gia sông không nhà, 
Thấy được thân xác thật, 
Ta triệt phá dục tham. 


Mọi sanh hữu chặt đứt, 
Cả ham muốn cầu hoan, 
Giải tỏa mọi ách nạn, 
Đạt an tịnh trong tâm 


DANTIKA 


Dantikã sinh trưởng ở thành Savatth, là con gái quan tế tưởng của vua Kosala. 
Nàng tham gia cộng đồng tỳ kheo ni dưới sự lãnh đạo của Pajãpati. Trong bài kệ 
ngôn của nàng, dòng cuôi đáng yêu “Như vậy ta định tâm, đi vào khu rừng Ấy”, kết 
nôi nàng với những người đi theo Đức Cô Đàm sớm nhất, vì cụ thê là trong số họ 
cuộc sống ẩn dật trong rừng của người xuất gia đã được ca tụng. Trong thời kỳ đó, 
rừng nguyên sinh bao phủ phần lớn đát đai quanh sông Hằng chia tách các thị trấn bởi 
những khoảng cách lớn. Các nhà tu khổ hạnh lang thang và tập yoga thường vào 
trong rừng sông biệt lập để được rừng che chở. Họ ngủ dưới gôc cây và ăn hoa quả 
đại. “Một sô người theo dòng Sakya (Thích ca) [Cồ Đàm] sóng ẩn đật trong các khu 
rừng, sống bằng hoa quả và rê cây, mặc bằng vỏ cây và đa lột con linh dương.” Vì lý 
do này đã có gợi ý rằng phong trào Phật giáo mới nôi lên có nét chung với toàn bộ tập 
quán người xuất gia sông du hành, tạo ra sự quay lại cách sống cũ của người lượm 
nhặt thức ăn như thô dân sống ấn dật trong rừng. 


Dantikã vào rừng tu thiền quán để không bị quấy Tây. Nhưng có lẽ nàng cũng 
sông ẩn dật ở đó. Những tham khảo về lối sông cô độc là rất hiếm thấy trong các kệ 
ngôn của các ty kheo mI. Một vài ni cô mới tu sông trong rừng như nhà tu ân dật đã bị 
cưỡng hiếp, và do vậy, hội tăng đoàn già quy định là phụ nữ không được vào rừng 
một mình nữa. Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Dantikã có thể có trước quy định này. 


Khi ta rời tịnh xá, 
47 


Để nghỉ trưa ban ngày, 
Trên đỉnh ngọn Linh Thứu. 
Ta thấy một chú voi, 

Bước lên phía bờ sông, 
Sau khi dầm mình tắm. 


Người đàn ông cầm móc, 
Nói: “đưa chân cho ta”, 
Chú voi chìa chân ra, 
Ông trẻo lên lưng nó. 


Thấy con vật hoang dã, 
Thuần phục dưới tay người, 
Thế là ta định tâm, 

Đi vào khu rừng đó. 


SAKULA 


Sakulã đến từ Savatthi và là thành viên đẳng cấp Bà la môn. Ở thành phố của 
nàng có một tu viện quan trọng được xây dựng trong một công viên đẹp của rừng kỳ 
viên (Jata Grove). Khu rừng nảy là quả tặng của một nữ cư sĩ nhân từ và mộ đạo tên 
là Anathapindika và Sakulã đã có mặt nhân dịp đó. Nghi lễ dâng hiến cho tu viện mới 
rất nguy nga tráng lệ. hàng trăm vị khách quý đến dự và lễ hội kéo dài suốt chín 
tháng. 


Trong thời gian này Sakulã quyết định trở thành tông đồ cư sĩ. Khi còn đang 
chưa yên tâm với cuộc sống của mình, nghe được vị sư bậc Giác ngộ nói, nàng quyết 
định trở thành một tỳ kheo m1. Sau đó nàng đã trở thành không chỉ là bậc A-la-hán, 
mà nàng còn được Đức Cô Đàm chọn lựa ra như một người lỗi lạc nhất trong SỐ các 
tỳ kheo ni có quyền năng tâm linh của “thiên nhãn “, khả năng nhìn thấu suốt các cõi 
đời gần và xa. 


Nhiều bài kệ ngôn trong kinh 7herïgathä và Theragäthä nhẫn mạnh quan niệm 
Phật giáo này hay khác, nhưng kệ ngôn của Trưởng lão NI Sakulã là bài kệ ngôn quan 
trọng nhất tích hợp được một số ý tưởng chủ yếu. Trong khổ đầu tiên, Sakulã nói về 
một nữ cư sĩ, người mà thông qua lời thuyết giáo của một tỳ kheo mà đã biết được 
Niết Bàn (nirvãna). (Từ mrvana, nibbang trong tiếng Pali không thể dịch được). 
Trong khô thứ hai Sukalä đã trở thành một tỳ kheo ni Phật giáo. Nàng kế cho chúng 
ta nàng đã phải để lại đăng sau cái gì để bước lên con đường này một con trai và một 
con gái, tiền bạc và lúa gạo. Trong khổ thứ ba, Sakura nói về thành tựu của nàng cắt 
bỏ được tham và sân cái được gọi là “dấu ấn của tồn tại” và loại trừ được asawas, nỗi 
ám ảnh trong tâm. Trong khô thứ tư, Sakulã đạt được hai trong ba minh, hồi tưởng về 


48 


các kiếp trước và có “thiên nhãn”, một năng lực tâm linh nhìn thấy những vật ở gần 
và ở xa. Trong khổ cuối cùng, nàng kế về khả năng nhìn thấu suốt cái vô thường của 
sự hiện hữu diễn ra, lặp lại rằng nàng đã chấm dứt được những ám ảnh của tâm và kết 
thúc bằng câu nói quen thuộc “Tâm ta lạnh, tịnh yên”. 


Khi sống trong gia đình, 
Nghe Tỳ kheo giảng pháp, 
Và thấy trong lời giảng, 
Niết bàn là bất diệt. 


Từ bỏ con trai, gái, 

Tài sản, lúa gạo, tiên, 

Cắt tóc ta xuất gia, 

Sống cuộc sống không nhà. 


Ta trở thành học giới, 
Tu tập theo đạo chánh, 
Loại bỏ các hận, sân, 
Mọi ám ảnh trong tâm. 


Thọ giới tỳ kheo n1, 

Ta nhớ đời quá khứ, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Vô tỳ vết, khéo tu. 


Các uấn của thân, tâm, 

Ta thấy như cái khác, 

Khởi sanh bởi nguyên nhân, 
Đoạn diệt mọi lậu hoặc, 
Tâm ta lạnh, tịnh yên. 


SIHA 


Sihã là cháu gái của Sihãsenapäti, một vị tướng nổi tiếng của Licchvis. 
Sihãsenapäti đã là người theo giáo phái Kỳ Na (đạo Jain), nhưng khi ông gặp Đức Cô 
Đàm, ông đã hoán cải sang đạo Phật. Cháu gái ông cũng được đặt tên theo ông gọi là 
“sự tử cái”. Nàng lớn lên ở Vesali, một hôm nghe được Đức Cồ Đàm thuyết giáo, 
nàng quyết định gia nhập hội chúng tỳ kheo ni. Bảy năm sau đó nàng chân thành theo 
đuôi con đường Phật giáo, nhưng. “không đạt được an tịnh trong tâm lúc nào cả”. BỊ 
tuyệt vọng, nàng quyết định kết liễu đời mình. Kết cục nàng tự tử không thành, nhưng 
đã trải nghiệm tôn giáo sâu sắc và bắt đầu cuộc đời mới. 


49 


Chúng ta biết trải nghiệm lúc sắp chết từng đi kèm với trải nghiệm tôn giáo. 
Với công trình mở đường của tiên sĩ Elizabuth Kubler-Ross, sự thật này được thừa 
nhận trong chu trình khoa học sau: 


Chúng ta đã có những con người không còn có tín hiệu sự sống, người miêu tả 
quan sát hiện trường, căn phòng của bệnh viện, hiện trường tai nạn, từ xa. Họ 
đã rất thanh thản, yên lặng trong khi họ quan sát. Khi trải nghiệm gần sát cái 
chết, thân xác trở nên hoàn hảo lại. Tình trạng bại liệt không còn cứng đờ nữa, 
những người bị bệnh xơ cứng dây chăng do ngôi lâu năm trên xe đây nói rằng 
khi họ thoát thân xác họ có thể hát và nhảy múa. 


Sự trải nghiệm gần cái chết của riêng Sihã có thê có một vải phẩm chất mà 
Tiến sĩ Kubler Ross mô tả. Phát hiện của nàng có thể có những yếu tố của sự an bình, 
thanh thản và sự hoàn hảo của thân và tâm. Trở về với cộng đồng của mình sau này, 
Sihã đã phải sống ở mức độ sâu sắc hơn nhờ có trải nghiệm này. 


BỊ tham dục ám ảnh, 
Không như lý tác ý, 

Trước ta bị dao động, 
Không kiềm chế được tâm. 


Bị phiền não chi phối, 
Ta mơ quả lạc phúc, 
Tâm ta không an tịnh, 
Bị chi phối bởi tham. 


Bảy năm trời gầy ốm, 

Nhợt nhạt, sống không nhà, 
Đêm ngày không an lạc, 

Ta chịu bao khổ đau. 


Do vậy ta lấy dây, 

Bỏ đi vào rừng sâu, 

Tốt nhất treo cô chết, 

Hơn sống đời hạ giới. 

Buộc chắc dây thòng lọng, 
Ta cột vào cành cây, 

Quàng thòng lọng quanh cô, 
Tâm ta liền giải thoát. 


UTTAMA KHÁC 


50 


Chúng ta đã gặp một Uttama trong số các đệ tử của Patäcärä. Một người phụ 
nữ thứ hai cũng mang tên đó xuất thân từ gia đình Bà la môn ở Kosala. Uttamã nghe 
nói Đức Cô Đàm thuyết giáo ở khu vực chỗ nàng và đã tham gia tăng đoàn già. Sau 
nảy, nàng đã nói về bài kệ ngôn này để tuyên bồ là đã chứng ngộ. Nàng mô tả sự kiện 
này bằng Thất Giác chỉ: Định, Tĩnh tấn, Hi, Quán sát, Tịnh, Xả, và Niệm. Khổ đầu 
tiên này được xác định là của Kệ ngôn Trưởng lão NI Jenfi trong chương 8. 


Như lời Đức Phật dạy, 
Bảy pháp giác chị này, 
Cách Vô Dư Níp Bàn, 
Tất cả ta tu tập. 


Nhờ quán không, vô tướng, 
Ta đạt quả ước muốn, 

Ta thực con gái Phật, 

Luôn hoan hỷ trong tâm. 


Ta đoạn tận mọi dục, 
Thuộc thiên giới, cõi người, 
Không lang thang luân hồi, 
Tái sanh qua các kiếp. 


MITTAKALI 


Quyết định của Mittäkãli tham gia hội tỳ kheo ni khi nàng nghe được bài 
thuyết giáo Mahä Satipafänä Suta của Đức Cô Đàm. Bản kinh này được thuật lại 
cho đến ngày nay trong các tu viện Theravadin ở Đông Nam Á, được nhiều người coi 
là bài thuyết pháp quan trọng nhất của Đức Phật về tu thiền. Đến tận thời điểm này 
trong cuộc đời mình, Mittakali nỗi tiếng là người khó tính, nóng nảy và nhập tâm. 
Biết được điều này nàng đã thay đối, có nhiều nỗ lực trong cuộc sống mới. Trí tuệ 
của nàng dần dần trở nên sâu sắc và nàng chứng đạt quả A-la-hán. 


Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Mitãkãli quyến rũ như kệ ngôn của Trưởng lão Ni 
Patãcãrä, bởi nó miêu tả thời khắc chính xác trải nghiệm chứng đắc của nàng. Các bài 
kệ ngôn như vậy là những viên ngọc quý trong văn học PalI. Patacara nói: “Cây đèn 
biến mắt/ Tâm ta được giải thoát”. Đối với Mitäkãli: “Ta đứng dậy/ Tâm ta hoàn toàn 
được giải thoát/. Trong cả hai trường hợp việc sự chứng đắc đi sau sự trải nghiệm hay 
nỗi sợ của cá nhân. Đối với Patäcãrã: “ Nhưng ta đã làm mọi cái đúng/Ta tuân theo 
giới luật của thày ta/ Sao ta không thấy an tịnh?”. Đối với Mitäkäli: “Ta bị lạc đường 
đư Bị phiền não kiềm tỏa/ Ta quên mục đích sống/ Trong cuộc đời lang thang...chỉ 
có nỗi sợ hãi”. Và còn sự tương tự nữa giữa hai bài kệ ngôn về giác ngộ này là những 


51 


trải nghiệm của họ đều được đặc trưng hóa bởi cái nhìn thấu suốt vào sự vô thường. 
Theo Lời bình Therigathä, đối với Patäcärä thì quan sát nước từ trên cao nhỏ giọt 
xuống đất rồi tan biến làm cho nàng thấy bản chất phủ du của toàn bộ cuộc đời. Đối 
với Mitäkäli, đó là nhìn thấy skandhas — các uân của thân và tâm, hiện lên rồi rơi mất 
— làm cho nàng nhận thực được sự vật như nó thực có, vô thường. 


Vì lòng tin xuất gia, 

Ta du hành không nhà, 

Thèm khát được cúng dường, 
Ta muốn được trọng vọng. 


Ta bị lạc đường đi, 

Bị phiền não kiềm tỏa, 
Ta quên mục đích sống, 
Đời sa môn phạm hạnh. 


Ngồi trong phòng tịnh xá, 
Chỉ có sự sợ hãi, 

Ta nghĩ, đây tà đạo, 
Thèm khát ngự trong ta. 


Cuộc đời thật ngăn ngủi, 
Tuổi già, bệnh đè nặng, 
Trước khi thân hủy diệt, 
Giờ phóng dật không còn. 


Và khi ta quán sát, 

Ngũ uân của thân, tâm, 
Mọi sự đều như vậy, 
Tâm ta được tỉnh thức, 
Lời Phật dạy, làm xong. 


52 


Chương IV - Những phụ nữ và người thầy thông thái 


Ở chương 1 và 2 chúng ta đã gặp Mahãpajäpati và Patäcãrä, hai nữ tín đồ Phật 
giáo đáng kính trọng nhất. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số ni sư khác, 
những người được coi là phụ nữ và người thầy thông thái. Đi từ một xã hội mà phụ 
nữ mong muốn làm người mẹ, người vợ, phải làm gái bao hoặc kỹ nữ, ta sẽ ngạc 
nhiên khi phát hiện những phụ nữ thế kỷ thứ VI trước Công nguyên đã tôn trọng việc 
thực hiện tinh thần của họ. 


Trong Phật giáo Ấn Độ cổ đại, chứng đắc là thành quả đạt được nhờ tu hành 
gian khổ của cả thân và tâm. Các Phật tử gọi những người chứng đắc cao nhất là 
Arahanrs, bậc “thánh giả”, Kỳ Na giáo (lain) cũng dùng thuật ngữ này. Các 
Brahmana cũng mệnh danh bậc thánh giả tôn giáo của họ là Brahmana, các hòa 
thượng và bậc tiên tri có quyền năng đặc biệt là Rish¡. Chương này dùng cụm từ “phụ 
nữ thông thái” không có trong các văn bản Päli để chú ý tới những phụ nữ theo đuôi 
con đường Phật giáo đã đạt chứng quả. Trong môi trường có các tiền kiếp và cấu trúc 
hỗ trợ tu hành tinh tấn, những phụ nữ này đã đạt các bước tiến quan trọng. Người 
thầy nữ giới đã từng bước hoàn thành nghiệp tu của mình thông qua giao tiếp kiến 
thức với người khác. Trong thời kỳ tiền Phật giáo đôi khi chúng ta tìm thấy những 
mệnh danh Rishika và brahmavadin nữ tiên tri và nữ thánh. Vì những mệnh danh này 
hiếm gặp. các phụ nữ đó dường như ngôi sao băng vụt biến vào không trung không 
đề lại dâu vết. Nhưng thực ra, có truyền thuyết nào đó về những phụ nữ và người thầy 
thông thái, dẫu rằng tên tuổi họ là có thực và các chi tiết truyền thuyết đó rất mờ nhạt 
hoặc biến mất. Phụ nữ không trở thành người thầy tôn giáo trong chân không, mà bối 
cảnh văn hóa giúp cho họ thành đạt. Đề hiểu được bối cảnh mà phụ nữ TherTgãthä có 
thê đạt được các mục đích cao nhất trong hệ thống tôn giáo của mình và truyền dạy 
cho người khác, chúng ta phải hiểu được điều gì đó trong di sản văn hóa của họ, vị 
trị và trạng thái của họ trong xã hội Ấn Độ cô đại. 


53 


Khoảng 1500 năm trước Công nguyên sự xâm nhập tộc người Arlan vào Ấn 
Độ đã áp đặt trật tự giáo trưởng và tục thờ cúng đàn ông là chủ yêu trong xã hội mẫu 
hệ trước đó ở lưu vực Ấn Độ. Đáng ngạc nhiên là tỉnh thần của thời kỳ đột biến này 
được bắt gặp trong hình dáng vị thần chiến binh Indra. Về mặt kinh tế, phụ nữ đã có 
những đóng góp quan trọng khi tham gia làm nông nghiệp, dệt vải, làm kim chỉ, TÔ tá. 
Trong lĩnh vực tôn giáo cũng vậy, phụ nữ đều có mức độ cơ hội bình đẳng. Con gái 
cũng như con trai, sau tuổi dậy thì bắt đầu học kinh sách Vệ đà và quay lại với giai 
đoạn chính phục ở bang Panjab vùng Tây Bắc Án Độ. Những phụ nữ đã khai tâm này 
không chỉ được giáo dục vê tôn giáo mà còn có thể chia sẻ các lễ nghi Vệ đà với 
chồng của họ, những phụ nữ chưa chồng cũng có thể lo việc cúng tế thần. Tuy nhiên, 
tình trạng ưu tiên tương đối này chỉ dành cho phụ nữ thuộc đăng cấp cao hơn. Những 
người vợ Sudra (thuộc đăng câp thấp — tỳ thiếp hay nô lệ) và những người vợ mua 
băng cưới gả không được quyên ưu tiên về tôn giáo. Một số phụ nữ trở thành nhà thơ, 
học giả hay giáo viên. Những phụ nữ này đóng góp chủ yêu trong môi trường tôn 
giáo và trí tuệ có thể được suy đoán từ sự kiện một số bài tán Rig Veda thuộc về 
Rishis phụ nữ. Những bài tán này là toàn bộ hay một phần các bài tán thuộc về 
Rishika nhưng không rõ nguồn gốc tác giả. 


Theo truyền thuyết Ấn giáo thì Apala, Visvavara và Ghoaa là các tác giả của 
bài tán RigVeda, và những bài tán khác được gán cho các nữ thần linh, người đã chết. 
tinh hoa nữ tính trừu tượng bao gồm: Lopamudra, Shashiyasi, Indranl, YamI, Surya, 
Sanchi và khoảng 20 người khác nữa. 


Trong giai đoạn 1000 - 500 năm trước CN, sự bành trướng chính trị Arian đã 
hoàn thành khắp các thung lũng Garges cũng như lưu vực Ân Độ. Là bộ phận lớn dân 
số Dravidian bản xứ trở thành các Sudra ở một vùng rộng lớn chứa sức lao động rẻ 
mạt hoặc không được trả tiền, công việc của phụ nữ trở nên kém giá trị. Họ không 
còn được tham gia làm nông nghiệp là chỗ dựa chính của nền kinh tế nữa mà chỉ hạn 
chế trong các việc nhà hay nghề thủ công. Ngoải ra, những đàn ông khác chủng tộc 
hay/hoặc hôn nhân hỗn tạp với phụ nữ không phải chủng Arian đã hạ thấp tình trạng 
của phụ nữ nói chung. Trong giai đoạn tương tự các bản kinh Brahmata dần trở nên bí 
truyền và có tính lễ nghi phức tạp tới mức phải học dài hơn. Một vài phụ nữ đã xả 
thân cho việc học này. Dần dần sự khai tâm các cô gái bị cấm đoán và việc phụ nữ 
tham gia vào cúng tế thần trở thành nghi thức. 


Bởi vì văn hóa Bà la môn ngảy càng ít hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kiến thức linh 
thiêng nên việc làm giáo viên là đáng ghi nhớ. Có hai ví dụ nổi tiếng nhất của 
Brahmavadinis là Gargi và Maitreyi. Cả hai đều sống ở thế kỷ thứ IX trước CN. 
Gargi có tầm tuôi và trạng thái xã hội như bậc thánh giả Yajnavilkya, có thể bà đã 
học ở Asshram giống như Ngài. 


54 


Tại một hội nghị tôn giáo, Gargi đã đưa ra những câu hỏi sắc sảo làm Ngài 
phải từ chối. “Ô Gargi, đừng hỏi ta thêm nữa, ngươi đang hỏi những cầu không thê 
được hỏi. Hãy thôi đi nếu không đầu ngươi sẽ rơi xuống đất”. Gargi tạm ngừng, 
nhưng sau đó quay lại với sự dũng cảm mới, nói “Oh, YajJnavalkya, như con trai của 
chiến binh đến từ Kassti hay Videla có thể kéo thắng dây cung, cầm hai mũi tên nhọn 
trong tay mình, cưỡi ngựa chiến, vậy thiếp có nên tranh luận với Ngài bằng hai câu 
hỏi quan trọng nhất không?”. Qua chất vấn của mình, bà đã khơi gợi cách hiểu về 
tính chân thực tối cao mà bà đã đi tìm kiếm. 


Maitreyi, người vợ đầu của Yajnavalkya, có nỗi khát khao tinh thần sánh 
ngang với Gargl. Khi chồng nàng quyết định bỏ vào rừng xuất gIa, để lại giàu sang 
trần tục cho hai người vợ của mình, _Maitrey1 đã nài ép ông: “Nếu toàn bộ thế gian 
này và kho báu là của thiếp, liệu chắc thiếp có giành lại sự bất tử thông qua chúng 
không?”. Yajnavalkya đáp “Không”. Khi đó Maitreyi hỏi : ”Thiếp có thê làm cái gì 
để nó mang thiếp đi sau khi chết?”. “Hãy cho thiếp rõ Ngài biết cái gì sau khi chết?”. 
Vì chất vấn này mà nàng nhận được sự giáo huấn cao nhất của Ngài về bản chất của 
Bản ngã. 


Sự tước dần quyên tôn giáo và lây đi đặc quyền của đăng cấp thấp có thể được 
hiểu như một nhân tố hỗ trợ sự phát triển các giáo phái khác biệt nhau. Hai giáo phái 
quan trọng nhất trong số đó là những tín đồ đạo Kỳ Na (aïn) và tín đồ đạo Phật. Nét 
đặc trưng của cả hai giáo phái này là tinh thần dân chủ triệt để. Mahävira (538-468 
trước CN), nhà sáng lập nỗi tiếng đạo Kỳ Na (1ain), là người cùng thời lớn tuổi hơn 
Đức Gautama (Cồ Đàm). Nguồn gốc đạo Kỳ Na (Jain) có sớm hơn 250 năm với vị 
thánh tên là Parsavantha. Theo đó Jain là người đề xuất con đường dẫn đến xu hướng 
riêng biệt cổ đại Bà la môn. Parsavantha khẳng định răng một phụ nữ có khả năng đạt 
mục đích tôn giáo cao nhất khi còn là phụ nữ mà không cần phải tái sinh thành đàn 
ông. Hơn nữa Ngài cho phụ nữ các cơ hội tôn giáo tương tự như đàn ông, cả hai giới 
đều có thể là Sadvis, “nhà tu khô hạnh” hay ưu bà di (thiện nữ), và như đàn ông, phụ 
nữ có thể làm thây giáo hay nhà thuyết giáo. Phụ nữ theo đạo Kỳ Na (Jain) không chỉ 
được hưởng quyên bình đăng và các đặc quyền như nam giới trong phạm vi tôn giáo, 
họ cũng có thê tham gia các hoạt động hành chính và chính trị. Ngoài ra họ không bị 
hạn chế xuất hiện trước công chúng và tham gia vào mọi đăng cấp. 


Ở thế hệ trước Parsvantha, có khoảng 2.000 phụ nữ được cho là đã đạt mục 
đích tôn giáo cao nhất của đạo Kỳ Na (Jain). Sau này trong thế hệ Parsavana có 
20.000 người đạt được mục đích đó (đối lập với 1000 tăng sư khổ hạnh). Dưới thời 
Mahavira, chúng ta không có số liệu những người chứng quả A-la-hán, bậc hiển 
thánh, nhưng có hồ sơ về số tăng sư và ni sư khổ hạnh cùng các ưu bà di (thiện nữ). 
Có 326.000 nữ tu khổ hạnh và 14.000 nam tu khổ hạnh, 318.000 ưu bà di (thiện nữ) 
và 159.000 ưu bà tắc (thiện nam). Những con số làm ngạc nhiên về tỷ lệ tràn đầy phải 
nữ đại điện. Chúng có thể gợi ra tình trạng xã hội bất ôn, ngụ ý răng tính chính thống 
đạo Bà la môn không thể làm thỏa mãn khát khao tôn giáo của phụ nữ. Trong giai 


55 


đoạn này, MahavIna đã tổ chức bốn nhóm riêng biệt: mi sư khổ hạnh, tăng sư khổ 
hạnh, ưu bà tắc (thiện nam) và ưu bà di (tín nữ). Mô hình cộng đồng bốn nhóm tông 
đồ này đã được Đức Phật sao chép, như chúng ta thấy có sự phân chia tương tự trong 
Phật giáo nguyên thủy. Các tín đồ đạo Kỳ Na (Jain) được chia thành hai phái chính là 
Svetambaras (phái áo trắng) phân biệt với Digambaras (phái áo lam - xanh da trời) về 
một số điểm trong vai trò và năng lực phụ nữ. Cách ngôn “Asti Sirinvanam pumvala” 
(giống như nam giới, phụ nữ có quyên đạt tới sự hoàn hảo hay hoàn thành giải thoát 
khỏi đẳng cấp cao nhất) đã trở lại với dòng tu Parsavantha. Trái lại môn phái 
Dinambaras xác nhận răng tình trạng khỏa thân là cốt yếu cho sự hoản thiện, trong 
khi Svetambaras tin rằng không có tốn hại nào xảy ra với người mặc đồ trắng. Vì 
trong xã hội đó phụ nữ trần truồng không được coi là đoan trang và không có khả 
năng đạt sự hoàn thiện theo quan điểm của Digambaras. 


Các nữ tu đạo Kỳ Na (Jain) xuất gia, giống như các đồng tu nam, không bao 
giờ thành lập cộng đồng ở một nơi cô định Ngoài ra, họ theo ý tưởng của Mahävrra, 
người tuyên bố không ở lại ngôi làng nào quá một ngày. Có lẽ do cuộc sống khổ hạnh 
một mình không nhà như vậy mà các nữ tu đạo Kỳ Na (Jam) không làm ra những áng 
thi văn nào so sánh được với ni sư Therigatha. Nhưng chúng ta có sự xác nhận từ thời 
Therigathã về sự tồn tại các nữ tu thầy giáo đạo Kỳ Na (Jain), vì có các ví dụ như 
Bhadda Kundelakesa và Nandutaka, Phật tử cải đạo từ giáo phái Kỳ Na (Jain), người 
mà trước khi cải đạo đã đi du hành và dạy học nhiều nơi như tín đồ đạo Kỳ Na (Janm). 


Rất hiếm khi tình cờ bắt gặp phụ nữ hay thầy giáo thông thái thực sự trong lịch 
sử, các bậc tiền bối của Therigäthã. Trong luật lệ đạo Kỳ Na (Jain) chúng ta gặp (qua 
tên gọi) Jayanti, nữ hoàng Kosambi, người đã đến gặp Mahävira để tranh luận về 
những điểm thâm thúy của thuyết siêu hình và tôn giáo, và là người do trải qua đau 
khổ đã quyết định trở thành ni sư đạo Kỳ Na (Jain). Cũng theo tên gọi, chúng ta biết 
về Ajja Chandana, nữ môn đồ đầu tiên của Mahävina và là người lãnh đạo các ni sư 
đạo Kỳ Na (Janm). 


Chỉ tới khi đến với các tín đồ đạo Phật chúng ta mới bắt gặp một số tên gọi 
Acarriya là các nữ thầy giáo. Một tiểu phạm trù của Accariya là Uppajjha - những 
phụ nữ bậc thầy thực thụ, bậc thầy về tinh thần. Sự phát triển nữ thầy tu (giáo viên) 
có thể là sản phẩm phụ của sự phân tách nghiêm khắc giữa ni sư và tăng sư sau khi 
đôi bên cam kết về tình trạng không lập gia đình. Khi sự truyền giao Phật pháp chủ 
yếu nằm trong tay tăng sư, luật lệ cho phép ni sư dạy học cho ni cô. Những phụ nữ có 
thâm niên cao nhất này đã dần dần đảm trách cả việc dạy học cũng như tô chức hoạt 
động hội đoàn ni sư. Ngoài Pajãpati và Patãcãrã ra, còn có ví dụ cho các ni sư như thế 
là Dhammadinna được coi là nữ thuyết giáo vĩ đại nhất; Sukkã — môn đồ và là người 
thừa kế của bà, Khemaã, Uppavannä, Bhadda Kapilani và những người khác. Những 
câu chuyện và kệ ngôn của ba trong số các Trưởng lão Ni đó được đưa vào chương 
này. 


56 


Đức Phật đã coi Dhammadinna là người đầu tiên trong số các ni sư có tài 
thuyêt giáo. Kỹ năng này được coi là quan trọng nhât vì nó trực tiêp noi gương Đức 
Phật, người đã chọn cách truyên giáo cho kẻ khác tôt hơn là xa lánh đê giác ngộ một 
mình. 


Khi còn là một ưu bà di, Dhammadinna làm vợ của Visakhã, một vị cao tăng 
của Rajagaha. Một hôm chồng nàng trở về nhà nghe được Phật pháp của Đức 
Gautama (Cồ Đàm). Thông thường khi Visakha trở về nhà ông mỉm cười thấy nàng 
đứng sau cửa sô, nhưng hôm ây ông không thấy nàng. Khi ông bước qua cửa, 
Dhammadinna đưa tay ra chào đón chồng, nhưng Visäkhã không đáp lại. “Chắc ông 
ấy bực mình về cái gì đó”, Dhammadinna thầm nghĩ vậy. “Ta sẽ tìm hiểu trong bữa 
cơm”. Đến bữa ăn chiều, khi Dhammadinna dọn cơm như thường lệ, theo thói quen 
Visäkhã mời nàng cùng ăn. Nhưng thay vì vậy, ông im lặng ăn không thốt lời nào. 


Sau bữa cơm, Visäkhã gọi Dhammadinna đến bên mình và nói rằng khi nghe 
thấy Phật pháp ông cảm thấy được chứng ngộ và muốn trở thành người xuất gia. Từ 
nay trở đi ông không thể đụng chạm vào phụ nữ nữa, nàng có thể ở lại nhà chồng hay 
trở về nhà cha mẹ mình. Nàng muốn sao? “Thiếp muốn”, Dhammadinna đáp sau một 
lát ngẫm nghĩ, “cũng từ bỏ cõi trần tục này”. 


Tôn trọng ý muốn của nàng, Visakhã đã gửi nàng đến giới tỳ kheo ni trên một 
chiếc kiệu băng vàng. Dhammadinna đã sống ấn đật trong một tịnh xá làng. Từ đó 
nảng tu tập tỉnh tấn đến khi chứng được quả A-la-hán. Sau đó đôi khi nàng trở lại 
thăm nơi ở của chồng cũ. Với sự tò mò chân thành ông đã đặt nhiều câu hỏi thiết tha 
về Phật pháp. Nàng trả lời “dễ như người ta dùng dao cắt thân cây sen”. 


“Thiên là cái gì?” ông hỏi. “Cái gì là những biêu hiện ra bên ngoài? Cân có gì 
đề thiên? Nàng đã tu thiên như thê nào?” 


Dhammadinna đáp: “Thiền là tập trung vào tâm thức. Biểu hiện bên ngoài của 
thiên là bôn loại chú ý. Cân có bôn nô lực đúng cách. Thiên chính là thực hành tu 


^3 


tập”. 


Visaäkhä đặt vô số câu hỏi và tất cả đều được Dhammadinna trả lời rõ ràng dễ 
hiểu. Cuối cùng ông hỏi về sự nhập diệt Niết Bàn, Dhammadinna nói: “Ngài không 
bao giờ hết được thắc mắc của mình. Đề nhập diệt Niết Bàn cần một cuộc sống cao 
hơn hiện ra thấy mục đích và sự hoàn mỹ tột đỉnh”. 


Và nàng khuyên ông nếu muốn hỏi nữa thì hãy đi tìm Thầy Gautama (Cô 
Đàm). Ông đã đi tìm và bạch lại với Ngài nội dung trao đôi của mình, Đức Phật đã 
tán dương lời nói của Dhammadinna “Dhammadinna có sự học tập và trí tuệ thông 
thái vĩ đại. Nếu ông hỏi ta, ta cũng trả lời chính xác như nàng đã nói. Các câu trả lời 
của nàng là đúng và ông phải quý trọng chúng”. 


57 


Theo chấp nhận hoàn toàn của Đức Phật, lời của Dhammadinna được tuyên bố 
là buddahacana, tức “lời Đức Phật”. Nhờ vậy, chúng được giữ gìn trong một phần 
kinh thánh riêng của Majhima Nikaya. Đây là ví dụ hiếm hoi của buddahavana được 
nói ra bởi một nữ đệ tử. Nó thể hiện sự bình đẳng giữa sự thông tuệ của Đức Phật với 
trí tuệ của riêng nàng. 


Kệ ngôn Dhammadinna là một ví dụ khác mà chúng ta biết được về lời giảng 
của nàng. Trong đó nàng nhắc lại những lời của Đức Phật — một hiện tượng thú vị 
cho rằng Đức Phật đã tuyên bố lời nói của nàng bình đẳng với lời nói của Ngài. 
Nguyên bản kệ ngôn Dhammadinna nằm trong Dhamapada, theo sự phân chia trong 
luật Pali thì nó thuộc về Đức Phật. Trong phiên bản của Dhammadinna các hình thức 
định danh giống đực trong, tiếng Pãli được chuyền thành giống cái. Nhờ những thay 
đổi này mà các kệ ngôn nhắm thắng vào một hay nhiều phụ nữ. 


Theo quan niệm không có sở hữu cá nhân về kinh kệ, chúng ta không thê coi 
sự vay mượn của Dhammadinna là bằng chứng đạo văn. Để bắt chước, không chỉ 
bằng lời người khác, mà bằng hành động của người khác, nên mỗi bước tiến làm cho 
nhận thức riêng của một người được giác ngộ đều rất được kính trọng. 


Mong chấm dứt khổ đau, 
Lòng ngập tràn nhận thức, 
Khi tâm không thích thú, 
Ta nói 

“Nàng đã vào dòng tu”. 


Bản dịch kệ ngôn Trưởng lão NI Dhammadinna: 


Trong lòng ai ước muốn, 
Đạt được quả vô sinh, 
Được sanh khởi tòa rộng, 
Đầy tràn cả tâm ý, 

Tâm không bị trói buộc, 
Trong các dục chi phối, 
VỊ ây được tên gọi, 

Là bước vào dòng trên. 


KHEMA 


58 


Khema là một trong hai phụ nữ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động hội đoàn tỳ 
kheo mi đâu tiên. Nàng được coI là mi sư có thông tuệ vĩ đại, ở một sô nơi theo luật lệ 
Pali nàng được gọi là ni sư mâu mực nhất. 


Khemä xuất thân từ một gia đình hoàng tộc ở Sagala. Nhan sắc nàng rất đẹp 
với làn da màu vàng ròng. Đến tuôi trưởng thành nàng trở thành hoàng hậu của vua 
Bimbisara, nghĩa là nàng được sủng ái nhất. Với năng lực và sắc đẹp của mình, nàng 
chiếm các vị trí Malika, chánh thất của vua Bimbisara, còn những người vợ khác của 
vua là Ubitti, Soma, Sakulãa, Vasabhavatiya hay những nô tỳ, hầu thiếp. 


Ở địa vị hoảng hậu và ý thức được vẻ đẹp đặc biệt của mình, Khema rất kiêu 
ngạo. Mặc dù Đức Phật mấy lần đến thăm hoàng cung, Ngài đều nói về tệ xấu của sắc 
đẹp và hoan lạc, Khemã quyết định không đến nghe Đức Thế tôn thuyết giáo. Nhưng 
vì các thi sĩ triều đình soạn những bài ca ngợi vẻ đẹp kiều diễm của tu viện Veluvana 
nơi Ngài nghỉ chân, do tính hiếu kỳ Khemã đã thu xếp đến thăm. Trên thực tế, khu 
rừng và vườn cây cực kỳ xinh đẹp. Khi nàng được dẫn đến trước Đức Phật, Ngài 
dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ tuyệt đẹp có sắc đẹp vượt xa vẻ đẹp của nàng. Lắt 
sau tiên nữ trở thành một phụ nữ trung niên rồi bà cụ già nua răng rụng, tóc bạc, da 
nhăn nheo. Khema thấy vậy tự hỏi: “Liệu thân mình sẽ có như vậy không?”. Cái nhìn 
này gây cho nàng một ân tượng sâu sắc về vô thường. Khi đó Đức Thế tôn nhìn thấu 
tâm trạng của nàng, nói răng con người đắm say vẻ đẹp vật chất thì sẽ bị chôn vùi 
trong thế gian, người nào từ bỏ cuộc sống trần thế thì được tự do. Khi Đạo sư nói 
xong, Khemã được chứng quả A-la-hán. Đây là một ví dụ hiếm hoi về một ưu bà di 
được đạt chứng quả. 


Câu chuyện tiếp theo về Khemã thuật lại những chuyên thăm viếng nàng của vị 
vua khác thời đó, vua Pasinadi ở Kosala. Sùng đạo hơn so với Bimbisara, vua 
Pasinadi đến gặp Khemä với câu hỏi chưa được giải đáp của mình — bậc Giác ngộ có 
tồn tại sau khi chết hay không? Mặc dầu cuộc trao đôi không được lưu giữ lại, chúng 
ta biết rằng Khemaä đã giải thích vấn đề này cho nhà vua một cách đầy đủ. Nàng có lẽ 
đề cập đến những vấn đề còn mơ hồ trong Phật giáo (Avyakatas) mà Đức Phật cho là 
không giải đáp được, bởi vì Ngài tin rằng chúng không liên quan đến chân lý tối cao. 
Có mười vấn đề như vậy được liệt kê, trong đó bốn vấn đề liên quan đến câu hỏi liệu 
bậc Giác ngộ có tồn tại sau khi chết không. Mặc dù lời giảng của Khemä cho vua 
Pasiradi về vấn đề này không được đưa vào buddavacana, nhưng chúng đã tạo ấn 
tượng sâu sắc cho Pasinadi đến nỗi sau này ông đã bạch lại Đức Phật tình tiết này. 
Việc một vị vua phải ngồi xuống dưới chân một phụ nữ trong xã hội mà các ni sư 
không được phép giảng bài cho tăng sư, cho thấy Khemä đã được quý trọng. Việc 
Trưởng lão Ni Dhammadinna giảng dạy cho một đàn ông (dù là chồng cũ của nàng) 
cho thấy nàng cũng được tôn kính như một vị Thầy tăng. 


Kệ ngôn Khemä đây hình tượng kinh tởm thân xác, loại kệ không phải dễ được 
cảm thụ ngày nay, vì nó hoàn toàn nhât quản với cam kêt của nàng. Trong đoạn kệ 


39 


thứ nhất, Mara, hiện thân của ác quỷ và cái chết dưới hình hài chàng thanh niên cố 
găng dụ dỗ nàng. Sự cám dỗ này của ác quỷ Mara cũng chính là sự cám dỗ Đức Phật 
dưới hình dạng ba người con gái của Mara. Kệ ngôn cho chúng ta thấy rằng Khemä, 
người phụ nữ chín chắn đã không còn kiêu ngạo nữa. Nàng chán ghét thân xác mình 
và không còn mảy may ham muốn nhục dục. Nàng thấy người ngớ ngắn đi tìm thỏa 
mãn nhục dục bên ngoài là những người sùng bái vật chất. Còn về phần mình nàng 
tôn thờ Đức Phật. Khi thực hành Phật pháp của Ngài, năng đã được tự giải thoát. 


[Mara:] 
Nào Khema! 
Cả hai ta còn trẻ, 
Và nàng lại đẹp xinh, 
Với cung đản năm điệu, 
Cùng nhau vuI hưởng tỉnh. 


[Khema:] 
Với thân hôi thối này, 
Bệnh hoạn và mong manh, 
Ta nhàm chán ghét bỏ, 
Dục ái đã nhồ lên. 
Dục ví như gươm giáo, 
Các uân đoạn đầu đài, 
Điều ngươi nói dục lạc 
Nay ta đã xa lìa. 


Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khối sỉ ám tan tành, 
Hãy biết vậy Ác ma, 
Ngươi bị hại, Ma vương! 


Ngươi đảnh lễ vằng sao, 
Ngươi thờ lửa rừng sâu, 
Ngươi không biết như thật, 
Kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. 

Còn ta, ta đảnh lễ, 

Bậc Giác ngộ, thượng nhân, 
Giải thoát mọi khổ đau, 
Hành lời Đạo sư dạy. 


UPPALAVANA 


60 


Trong khi Khema được coi là một phụ nữ có sự sáng suốt vĩ đại thì 
Uppalavanna là người phụ nữ có phép thân thông bậc nhât. Họ cùng nhau chia sẻ sự 
lãnh đạo hội đoàn tỳ kheo m1. 


Uppalavannã tiếp tục xuất sắc như Patäcärä, Dhammadinna, ThullÄnanda, và 
có lẽ cả Khema đêu được thụ phong. 


Dppalavanna sinh ra ở SavattI, là con gái một vị trưởng kho bạc, và giống như 
Sundari-Nanda và Khema, nàng nổi tiếng về sắc đẹp của mình. Rất nhiều đàn ông 
trên khắp Ấn Độ đều muốn cầu hôn nàng làm vợ đến nỗi cha nàng không biết phải 
làm sao. Có lẽ ông muốn thoát khỏi nỗi lo muôn thuở nếu làm kẻ xuất gia; Có lẽ ông 
sợ hãi sự ganh đua chính trị hoặc thậm chí các cuộc chiến tranh có thể làm hỏng việc 
kén rễ. Chuyện kế rằng ông không muốn làm mếch lòng ai và đã gợi ý Uppalavannä 
xuất gia. “Con gái yêu” ông hỏi, “con có thể xuất gia được không?”. Do căn cơ giáo 
huấn của nàng thuần thục, nàng nghĩ “Lời của cha như dầu sôi trong đầu”, và nàng 
đồng ý. 


Một trong những người đàn ông khát khao nàng là người anh em họ của nàng, 
chàng thanh niên tên Änanda (xin đừng nhằm lẫn với người anh em và là phụ tá của 
Đức Phật Cô Đàm (Gautama) cũng tên Ananda). Änanda không muốn Uppalannä 
xuất gia. Đôi lần trong những năm đầu Uppalavannã thọ giáo, Änanda thấy nàng sông 
một mình trong túp lều ở Andlavanna. Một hôm khi nàng đi ra ngoài, Ananda nâp 
dưới gậm giường của nàng. Khi nàng trở về và lên giường nằm ngủ, hắn bất ngờ nhảy 
ra cưỡng đoạt nàng. Mặc dầu hắn bị hỏa thiêu trên ngọn lửa Avici, nơi địa ngục kinh 
khủng nhất đối với tín đồ Phật giáo, sự trừng phạt như vậy các nữ Phật tử có thể chịu 
đựng bền bỉ hơn. Do có việc rắc rôi này, các nữ Phật giáo từ thời đó cho tới nay bị 
cắm ra ngoài hay sống ân dật một mình trong rừng. Đó là án phạt quả thực rất lớn 
chứng tỏ người xuất gia độc thân là một nghề có vai trò đáng kính trọng. 


Rồi sau đó Uppalavannã đến ở với cộng đồng ni sư. Một hôm nàng quay về 
hành lễ trong tòa Upsatha, nàng quét dọn phòng và thắp đèn, sau đó lấy ngọn đèn làm 
tướng để quán thiền. Nàng đã tập trung cao độ tới mức được chứng quả A-la-hán, 
thậm chí trở thành vị thần thông đệ nhất có thể hóa thân thành hình hài khác 
(Vikubbana). 


Khi đã là phụ nữ thuần thành, Uppalavannä được phép thọ giáo cho các phụ nữ 
khác. Ban đầu đặc ân này chỉ Đức Phật mới có, sau này các tăng sư cao cấp và thậm 
chí cả ni sư cao cấp cũng được làm việc đó. Chuyện còn kể về việc Uppalavannä thụ 
phong cho một ưu bà di (nữ cư sĩ) đáng chú ý là AnoJja. 


Anoja là vợ vua Mahãkappina, được bình đăng với với Ngài khi ra đời. Khi 
Mahakappina quyêt định trở thành người xuât gia, AnoJa và những bạn gái của nàng 
cũng muôn xuât gia, nói “Đức Phật mang lợi ích không chỉ cho đàn ông, mà cả cho 


61 


đàn bà nữa”. Sau đó Anoja và các phụ nữ này đến nghe Đức Phật thuyết giáo. Khi 
nghe được lời Ngài, tất cả bọn họ đều trở thành người bước vào bậc trên là bậc đầu 
tiên trong 4 bậc chứng quả của Phật giáo. Chồng nàng, Mahãkappina, có mặt trong 
buổi tụ họp đó, nhưng được Đức Phật dùng thần lực làm cho nhà vua tàng hình. Rồi 
vua hỏi Anoja “Nàng theo đuôi nhà vua hay tìm kiếm chính bản thân mình?”. Không 
do dự nàng đáp “chính thiếp”, điều này thể hiện sự sáng suốt và ngay thật của nàng. 
Sau đó nàng đến với cộng đồng ni sư và được Uppalavanä thọ giáo. 


Trong văn bản của Therigatha các kệ ngôn của Uppalavana luôn đi cùng nhau. 
Giới bình luận tách chúng ra thành bốn đoạn kệ riêng biệt nhằm làm rõ hơn theo mẫu 
kệ ngôn dưới đây. Caroline Rhys Davis nói thơ của Uppalavanä là “bộ sưu tập các 
gatha bị tách ra mà không một ý định sóng đôi nào có thê làm được”. Bà giải thích 
tiếp rằng Uppalavana xuất hiện thường xuyên trong các văn bản Pãli khác nhau nhiều 
hơn tên bất kỳ phụ nữ nào khác. Cùng với Trưởng lão Ni Khemä, Uppalavanã được 
Đức Phật xếp vào mẫu hình những phụ nữ cần được coi là bậc thánh giả. Nhưng 
trong Vinaya, một bikkhuni mang tên Uppalavana được trích dẫn hai lần như một phụ 
nữ quyến rũ người khác giới và một lần như học trò kém trí nhớ. Cũng có một tên 
khác của Ummadanci (người phụ nữ đẹp làm say đắm) đã bị lẫn lộn. Rhys Davis kết 
luận rằng “Khó có thể xác định vị Trưởng lão Ni quyên lực siêu phàm đó giống như 
Thánh George của chúng ta, và không thấy lạ khi phải ghép các gãthã lại với nhau”. 


Trong kệ ngôn đầu tiên của Uppalavanä không rõ nàng thuật lại chuyện của 
mình hay kê lại chuyện dân gian. Ở trường hợp khác có câu chuyện kỳ dị hơn, gợi lại 
bi kịch của Oediput Pevs. Bản tóm lược dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả các chỉ tiết 
bị bỏ sót trong kệ ngôn. Để làm rõ, người mẹ mang tên Mata (trong tiếng Päli là 
“Mẹ”) nhằm phân biệt nàng với người con gái vô danh của nàng. Con trai của Mata 
được gọi theo tên Phật giáo là Gangattiya. 


Mata là vợ một thương gia ở Savathi. Khi chồng nàng bận một chuyến buôn xa 
ở Rajagala, Mata thấy mình có thai. Bà mẹ chồng kết tội nàng không chung thủy và 
đuôi ra khỏi nhà. Một mình lên đường tìm chồng, nàng phải lao động cật lực, sinh 
con trai trong túp lều ven đường. Có một lái buôn độc ác khác đi theo đánh cắp con 
trai nàng để nuôi. VỀ sau, người mẹ mất trí này lấy một tên tướng cướp. Với người 
đàn ông này nàng sinh ra một bé gái. Một hôm, do sơ suất nàng làm con gái bị 
thương. Vì quá sợ hãi cơn thịnh nộ của tên cướp, nàng bỏ trốn đi và để lại con gái cho 
hắn. Nhiều năm sau Gangatiya tự do lấy cả Mata và người con gái đó làm vợ. Một 
hôm, nàng khiếp sợ phát hiện vết sẹo trên đầu người vợ trẻ của chồng, xác định đó 
chính là đứa con gái của mình. Kệ ngôn này được đọc lên bởi chính người con gái vô 
danh đó mà cũng có thể hoặc không thể là Uppalavanä. 


Kệ ngôn thứ hai đơn giản là kệ ngôn có sẵn mà chúng ta tình cờ bắt gặp trong 
vài chương sau. Điêu đó tuyên bô sự chứng ngộ của người nói kệ ngôn. 


62 


Kệ ngôn thứ ba, như kệ ngôn đầu, là câu chuyện ấn đăng sau. Như nói ở trên là 
Uppalavanã có phép thần thông, một hôm Đức Phật muốn cho thi thố phép màu. 
Uppalavanã xin được biểu diễn phép lạ của mình. Nàng định biến thành vị “vua vĩ 
đại” (Cakkavatti) có 30.000 đồng minh. Theo chuyện kê thì Đức Phật không đồng ý 
cho nàng làm phép lạ, nhưng theo kệ ngôn thì các phép thuật đó vẫn được thi thô. 


Cuối cùng, kệ ngôn thứ tư là lời đối thoại giữa Mata và Uppalavannã dưới một 
lùm cây. Ba khô thơ cuôi của kệ ngôn này là những đoạn kệ chung có sẵn. 


Chương V - Những người mẹ 


Chương này bao gồm những câu chuyện và kệ ngôn của năm người phụ nữ đã 
làm mẹ. Mặc dầu chương này nói về “bốn phận làm mẹ”, nhưng tất cả các các câu 
chuyện và kệ ngôn đều chia sẻ một chủ đề khác — nỗi lầu buồn. Những người mẹ 
trong chương này có động cơ trở thành ni sư Phật giáo vì có nỗi đau buồn về cái chết 
của con cái họ, sự mất mát đau đớn không thể hiểu nỗi. Trong suốt lịch sử việc trẻ 
con tử vong chỉ là chuyện bình thường, cũ rích, và sự mất mát con cái của người mẹ 
lại là đề tài của tôn giáo và văn chương lặp đi lặp lại. Đó là trung tâm thần thoại 
Demeter và Peserphone, những người đã cung câp cơ sở thần thoại và hoang tưởng 
cho các nghi thức tôn giáo về các điều thần bí Eleusin. 


Chuyện kế rằng Demeter, nữ thần Hy Lạp về sinh con cái đã rất yêu quý con 
gái của nàng. Một hôm, Persephone ở ngoài cánh đồng cùng bạn bè hái hoa, nàng 
phát hiện một bông hoa thủy tiên có vẻ đẹp kỳ lạ. Nàng cúi xuống hái bông hoa, mặt 
đất bỗng nứt ra và thần chết Hades xuất hiện. Hắn tóm lấy nàng và lôi xuống vương 
quốc của hắn dưới âm ty. Nghe thấy tiếng khóc của con gái mình, Demeter đã đi khắp 
cõi trần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cuối cùng, sau chín ngày, khi biết thần 
Dớt đã thưởng Persephone cho anh trai hắn là Hades, nàng phát điên dại, hoàn toàn 
sẵn sàng làm cả thế giới chết chóc vì nỗi buồn đau của nàng: 


Nàng đã làm điều đó, 

Vào năm kinh khủng nhất, 
Ở trên trái đất này, 

Đã nuôi sống bao người, 
Cái điều man rợ nhất. 

Trái đất không sinh nữa, 


63 


Và rồi trên thực tế, 

Nàng xóa hết giống người, 
Của đàn ông nói chuyện, 
Với đàn bà khổ đau, 

Và đoạt hết mạng sống, 
Người trên Olympus, 

Của tự hào vinh dự, 

Của hiến tế, cũng dường. 


Nồi tiếng nhất là câu chuyện về nỗi đau của Đức Mẹ Maria với việc đóng định 
Chúa Gñê su trên cây thập ác thê hiện trong một dòng ảm đạm của John 19: 25-26: 
Đứng gân cây thập ác của Chúa Giê su là Mẹ của Ngài. 


Ngoài dòng này ra, Gospels (Kinh Phúc âm) giữ sự im lặng về nỗi đau của Đức 
Mẹ Maria. Nhưng chủ đê này đã được nhà thờ Cơ đôc giáo thời kỳ trung cô bộc lộ 
mạnh mẽ và khai thác tôi đa cả trong nghệ thuật lân văn chương. 


Cũng như vậy, sự mất con của người mẹ trong kỷ nguyên Phật giáo có ý nghĩa 
riêng của nó. Đề hiểu được ý nghĩa đó, chúng ta trước hết phải hiểu được vai trò đặc 
biệt của người mẹ trong xã hội Ấn Độ. Nguồn gốc tôn kính người mẹ ở Ấn Độ được 
tìm thấy trong thời kỳ tiền sử. Trong các kỷ nguyên thời kỳ đồ đá mới và thời đồ đá 
cũ, người mẹ là tâm điểm của bộ lạc, chịu trách nhiệm sinh nở, nuôi nằng và dạy dỗ 
con trẻ. Người mẹ là biểu tượng cuộc sống, của thế hệ và khả năng sinh sản. 


Trái lại, xã hội thời Vệ đà là xã hội gia trưởng nam giới. Aditi chỉ là nữ thần 
Vệ đà có tâm vóc bất kỳ, và thời kỳ đó địa vị của phụ nữ tương đối thấp. Quan niệm 
Bà la môn về pháp quy (darma) nhìn nhận xã hội như một tổ chức mà trong đó bắt cứ 
ai, bất cứ cái gì cũng đều có địa vị. “Địa vị” này là “bản tính” và là “thiên chức”. 
Pháp quy (thiên chức) của người phụ nữ là “làm mẹ ° để sinh các con trai, mười đứa 
con trai là con sô lý tưởng. Điều đó là bản tính tự nhiên và muốn xoáy vào thiên 
hướng mạnh về sinh sản của phụ nữ. 


Pháp quy về phụ nữ cũng ngụ ý rằng phụ nữ phải phụ thuộc vảo đàn ông vào 
cha khi còn nhỏ, vào chồng khi đã kết hôn và vào con trai khi tuổi đã già. Khi chấp 
nhận các địa vị này và thực hiện thiên chức làm mẹ, người phụ nữ xứng đáng có danh 
giá. Ở ngoài địa vị đó, người phụ nữ bị nghi ngờ. Xã hội Bà la môn gây nhiều trở 
ngại cho những phụ nữ không làm tròn vai trò lý tưởng này, nó cũng bất tiện đối với 
các nữ tu khổ hạnh và người sống cô đơn, không có con cái hay phụ nữ góa chồng. 


Vaisita Bà la môn chỉ ra sự kính trọng cao mà phụ nỡ đạt được khi làm mẹ: 


Một vị thầy được tôn kính gấp mười lần so với phụ tá của ông, người cha được 
tôn kính gấp trăm lần hơn người thầy, và người mẹ gấp ngàn lần so với cha. 


64 


Sự tôn kính người mẹ có thể được lưu ý trong sự kiện là tên người mẹ thường 
được nhắc đên trước trong thi ca Pali hay Sanskrit (Phạn) nguyên thủy khi tên của cả 
cha và mẹ được nêu ra. 


Việc tôn kính người mẹ là rất cổ xưa, có từ thế kỷ thứ VI trước CN. Sự tôn 
kính đúng đắn và vượt thời gian đó là nét đặc trưng của xã hội Ân Độ cổ đại đến nỗi 
nó không bị ảnh hưởng bởi đạo Phật. I.B. Hornor cho chúng ta hiểu rằng đạo Phật 
tiếp nhận sự tôn kính đó như là đã tìm ra nó và không thay đổi gì cả sau đó. Câu 
chuyện của Kisagotami trong chương này là một bằng chứng về quan điểm của 
Hornor. Kisagotamĩ xuất thân từ một gia đình nghèo, khi là một cô dâu trẻ, nàng bị 
bố mẹ chồng đối xử tệ bạc. Nhưng khi nàng sinh được đứa con đầu, một con trai, 
nàng giành được chủ quyền và được tôn trọng trong gia đình đó. Chức năng làm mẹ 
cũng đã giữ được giai đoạn danh giá nhất trong cuộc đời người phụ nữ thời văn hóa 
Phật giáo nguyên thủy. 


Nó quan trọng đến mức người phụ nữ sinh con thì theo thường lệ tên mẹ được 
gọi sau tên đứa con. PadumavatI, cô gái bao của UJJenI, được gọi là “Abhayamata” 
(Abhaya là tên đứa con của nàng, mata là từ để chỉ người mẹ). Trong chương này 
tương tự như Vaddhamata và Sumangalamatta, cả hai đều được gọi sau tên con. Mặc 
dù có những ví dụ từ thế kỷ thứ VI trước CN, tập quán này vẫn còn tiếp diễn ở Ấn độ 
cho đến tận ngày nay. Sãriputta, một đệ tử lừng danh của Đức Phật, là con trai một nữ 
Bà la môn SarI. Mantaniputtfa là con trai của MantanI. 


Người mẹ được đặc trưng bởi những nét nguyên mẫu như sự dâng hiến, lòng 
trắc ấn và sự hy sinh. Tình yêu của mẹ là nguyên mẫu cho mọi tình yêu và có thể là 
chủ đề thích hợp cho tu thiên. 


Nếu chúng ta lặng ngắm lòng từ bI của mẹ mình dành cho mình, lòng chúng ta 
dây lên niềm trìu mên đối với mẹ. Trước khi ra đời chúng ta đã được che chở, cưu 
mang cực kỳ cần thận trong bụng mẹ. Chúng ta đã ở trong trạng thái hoàn toản non 
nớt và bị phụ thuộc. Sự hiện diện của chúng ta không chỉ là gánh nặng vật chất to lớn 
cho mẹ, mà còn là trọng trách lấy đi sự tự do hành động của mẹ. Khi ăn ưống, đi lại, 
khi ngồi hay ngủ, mẹ luôn buộc phải quan tâm đến sự hiện diện và sức khỏe của 
chúng ta. Mẹ làm điều này một cách hân hoan. Khi ra đời chúng ta làm mẹ khổ nhiều, 
còn mẹ thì quên ngay mọi nhọc nhăn vất vả và hoan hỷ vì mẹ đã tìm ra được viên 
ngọc quý. Chúng ta không kiểm soát được các hoạt động vật lý của mình, còn mẹ thì 
không cảm thấy kinh sợ với những gì chúng ta nôn mửa hay bài tiết ra và rất dịu dàng 
chăm sóc chúng ta. Khi mẹ nhìn và gọi tên chúng ta, mẹ đã làm bằng một cách âu 
yếm đặc biệt. Sự âu yếm địu dàng của mẹ không được đáp lại bằng sự tử tẾ của chúng 
ta với mẹ, mà là kết quả của tình thương trắc ấn cực lớn của mẹ. Thiếu sự chăm chút 
thường xuyên của mẹ chúng ta không thê sống được như hiện nay. Mẹ làm vậy không 
phải vì mong được đáp trả cái gì khác, bởi vì mẹ bị buộc phải làm như thế. Khi hỏi về 

65 


lợi ích riêng của mẹ hay của chúng ta, thì mẹ đã luôn hy sinh lợi ích và hạnh phúc 
riêng của mình cho con cái. 


Điều này không chỉ là giáo huấn trong phép tu thiền cụ thê của đạo Phật, mà nó 
là sự tuyên bố về lý tưởng tự dâng hiến cái ích kỷ và tình thương của mình mà người 
mẹ muôn thê hiện. Chúng ta cũng có thể đọc điều này như một tín điều về sự tôn kính 
người mẹ. 


Trong khi đạo Phật thừa hưởng sự tôn kính người mẹ và để nguyên không thay 
đổi, Đức Phật đã dùng phép hoán dụ tình yêu của người mẹ như châm ngôn Phật 
pháp cho phù hợp với các mục đích khác nhau. Trong một bài thơ nỗi tiếng Päli thuộc 
vê Đức Phật được truyền lại hàng thế kỷ sau ở các nước Phật giáo Therivadin, một đệ 
tử đã được cổ vũ như sau: 


Giống như Mẹ khi liều mạng sống, 

Yêu và chở che chỉ cho mỗi mình con (con trai mình), 
Hãy để con [vị tỳ kheo] nuôi dưỡng tình yêu vô biên, 
Với toàn cõi ta bà, mọi chúng sanh đang sống, 

Khi con sống với tuệ bát nhã đạt thắng được 

Chắc chắn con không tái sinh ở nơi khác bất kỳ. 


Bài thơ này đã quyền rũ bởi cái mà trong đó cả hai đều sử dụng và gọt giữa lý 
tưởng về tỉnh yêu của mẹ. VỊ tỳ kheo tìm cách nuôi dưỡng tình yêu mãnh liệt như 
tình mẫu tử, nhưng trong một chừng mực nảo đó nó nằm sau giới hạn của mối quan 
hệ đó. 


Bằng cách nuôi dưỡng tình yêu vũ trụ (cõi ta bà), vị tỳ kheo sẽ đạt được trí tuệ 
bát nhã toàn mỹ và sẽ không còn đến bắt cứ nơi nào nữa để tái sinh. Ở đây có sắc thái 
mỉa mai châm biếm, mặc dầu không lộ ra, nhưng dường như nó trụ đỡ một cách tinh 
tế. Thông qua quyên năng và trí tuệ toàn mỹ được nuôi dưỡng này, vị tỳ kheo sẽ đoạn 
tận những kiếp tái sinh tương lai và do vậy vượt qua quyền năng sinh nở của người 
phụ nữ. 


Rõ ràng cách giải thích như vậy không giữ được cho việc sinh nở hay quyền 
năng sinh sản của phụ nữ sự kính trọng cao. Trong hệ thống Phật giáo, một người phụ 
nữ bất kế có vai trò như thế nào, đều được coi là khâu trung gian giữa động vật và 
đàn ông. Đề được sinh nở, cơ thể phụ nữ được coi là nguyên nhân chịu đau khô đặc 
biệt về hành kinh, sinh con và mãn kinh. Mặc dầu người phụ nữ có thể đạt mục đích 
cao nhất của Niết Bàn, nhưng giá trị lớn nhất đối với phụ nữ vẫn là tái sinh thành đàn 
ông. Sự ràng buộc người mẹ vào đứa con của mình là cách hoán dụ chung cho sự gắn 
bó quyến luyến với cõi tử, sanh (samsara). Mối ràng buộc đó luôn là cực đối lập với 
sự tách ra của vị tỳ kheo. 


6ó 


Khi theo đuôi sự trớ trêu này chúng ta phát hiện ra những mâu thuẫn khác. 
Người ta muốn nghĩ rằng, do mục đích chính yếu của đạo Phật là đoạn tận với tái 
sinh, và bởi vì con đường chắc chắn nhất đề đạt mục đích đó là thông qua tu xuất gia, 
thế thì phụ nữ, những người không sinh nở được có thê được hoan nghênh. Ấy vậy 
mà trong số các Phật tử, những người không có con cái lại bị coi là rất bất hạnh. Điều 
này khó quay lại với kỳ vọng Bà la môn mong người mẹ sinh con trai. Có thê quay 
trở lại xa hơn về cách đánh giá của thời tiền sử về khả năng sinh sản. Đó có thê đơn 
giản là niềm vui tự nhiên của con người và cảm thụ cuộc sống mới. Dù cho bất kỳ lý 
do gì đi nữa, một phụ nữ không sinh nở có liên quan đến tai họa đáng sợ. Bà ta đau 
khổ chịu đựng gánh nặng cảm xúc vì không được tôn trọng, bà ta còn bị suy sụp ngày 
một nhiều hơn vì chồng bà ta co thể đem cô vợ mới về nhà. Bà ta không chỉ không có 
được vinh hạnh và chủ quyền, mà còn bị coi là gánh nặng cho cả gia đình nhà chồng. 


Một câu chuyện đương đại không chỉ hướng vào hoàn cảnh bị kịch của một 
phụ nữ Ấn Độ không thể sinh nở, mà còn chỉ ra bản chất sâu sắc, nguyên mẫu và 
vượt thời gian của các chủ đề mà chúng ta đang bàn luận. Câu chuyện sau đây giống 
những chuyện kể trong chương này vào năm 500 trước CN đến nỗi thực sự nó được 
kế vào năm 1980. Tôi được nghe kể chuyện này từ một nữ giáo viên theo đạo Phật, 
Ksishna Barue, một đệ tử của Munindra. 


Krishna là người Băng-gan và một trong các học trò gần gũi nhất của bà cũng 
là người Băng-gan. Người học trò đó trước kia từng là một nữ trí thức tích cực hoạt 
động chính trị. Đến tuôi truởng thành cô đi lấy chồng do cha mẹ cưới gả. Cô ta đến ở 
tại gia đình nhà chồng mà mọi thành viên ở đó đều xa lạ. Chồng cô là con trai trưởng. 
Lấy chồng cô không thẻ thụ thai. Gánh nặng hoàn cảnh của cô ngày càng đẻ nặng lên 
cô, cuôi củng khi người em trai kế theo và vợ anh ta sinh được một em bé, và chuyện 
gì đó đã bùng nỗ ra. 


Khi được đem tới chỗ Krishna, người đàn bà này đã hóa điên. Cô ta được điều 
trị ở một số nhà thương điên và bị suy nhược vì trải qua những điều trị như vậy đến 
nỗi không đi lại được, phải có chồng và em trai chồng xốc nách. Trong những hoàn 
cảnh bình thường, những người có vấn đề về thần kinh không được nhận vảo làm học 
trò. Nhưng Krishna bị xúc động bởi hoàn cảnh của người đàn bà đáng thương này, đã 
đồng ý nhận cô ta. 


Krichna rót trà cho cô và dạy mấy động tác thiền quán đơn giản, rồi chỉ cho 
chỗ để thực hành thiền. Sau mười phút Krishina nhận thấy nụ cười trên mặt người 
phụ nữ, tiếp theo Krishna dạy cho cô ta kỹ thuật hành thiền. Và hầu như ngay lập tức 
người đàn bà đó có thể đi lại được. Sau này, khi Krishna rời Ấn Độ sang Mỹ dạy, cô 
ta trở thành người khỏe mạnh, một học trò và người bạn tận tình. 


Câu chuyện về người đàn bà đương đại này bị điên vì không thể sinh nở được 
liên quan trực tiếp đến các phụ nữ ở chương này. Trong số mười tám phụ nữ đã lấy 


67 


chồng mà kệ ngôn của họ xuất hiện trong kinh 7; herigathä, có sáu người trải qua sự 
mất mát con cái. Trong sự giáo hóa phụ nữ cách để mắt đi hay tìm thấy mình khi làm 
bốn phận người mẹ thì sự vô sinh hay mất con cái là nguyên nhân của nỗi tuyệt vọng 
khủng khiếp. Tất cả phụ nữ trong chương này đều biết rõ nỗi tuyệt vọng đó. 


KISAGOTAMI 
Ôi nữ nhân khốn khổ, 
Nôi đau không kê xiết, 
Nước mất nàng tuôn rơi, 
Suôt vạn kiệp tái sinh. 
VASETTHI 


Về mặt khác của nỗi tuyệt vọng đó, một số người phụ nữ lại có sự bình thản 
bất động. Trong khi những người phụ nữ ở chương này có thể phải đạt sự bình thản 
đó “thông qua nhiều biện pháp của bổn phận làm mẹ”, thì điều đó có thể phải hiểu 
rằng hầu như không một nữ A-la-hán Phật giáo nào đã chủ động vướng vào việc sinh 
nở. Từ bằng chứng của các câu chuyện và kệ ngôn này, dường như hai vai trò đó loại 
trừ lẫn nhau. Đứa con hay những đứa con của ni cô khi lớn lên, được giao phó chăm 
sóc các thành viên gia đình hay bị chết. Trường hợp người phụ nữ tham gia vào hội 
chúng tỳ kheo ni mà không biết gì sự thực là mình đã mang thai trước đó, và đứa con 
đó được hội ty kheo nI nuôi dưỡng là trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Mặc dù các tỳ 
kheo mi Phật giáo không ra ngoài lý tưởng thiên chức làm mẹ, có một thứ quý giá ở 
cuối đường đi của họ: sự tự do. Như một mi cô đã hùng hồn kết luận: 


Dù là nữ nhân đó, 
Ta đã thoát tử, sanh, 
Không đau buôn, khóc than. 


UBBIRI 


Các kệ ngôn trong kinh 7erïgãihã, như bằng chứng cho việc phụ nữ chứng quả 
A-la-hán, giới thiệu cho chúng ta một loạt ví dụ độc đáo về những vị nữ sư thầy, nữ 
du sĩ và các tỳ kheo mi vĩ đại. Câu chuyện của Trưởng lão NI Ubbrri là độc đáo trong 
Therigäthä bởi vì nàng chứng quả A-la-hán khi còn là một nữ cư sĩ. Mặc dầu việc gia 
nhập sau đó của nàng vào hội tỳ kheo ni được thọ giáo có thể chỉ là giả thuyết, nó 
không được nhắc tới. 


68 


Ubbiri xuất thân từ một gia đình khá giả quyền quý ở thành Savatthi. Nàng vốn là 
một cô bé xinh đẹp, khi lớn lên được đưa vào cung vua Pasenadi ở kinh thành Kosala. 
Lấy Ngài nàng sinh được một con gái đặt tên là Jiva, nghĩa là “sinh động”. Nhưng chỉ 
ít lâu sau Jiva bị chết, và nàng ngày nào cũng mặc đồ tang đến chỗ hỏa thiêu. Một 
hôm dân chúng tụ tập nghe Đức Cô Đàm thuyết pháp trong thành, nàng dừng lại bên 
ngoài giây lát, rồi bỏ đi ra đứng bên bờ sông Hằng khóc than. Trông thấy nàng, Đức 
Cô Đàm lại gần và hỏi: 

- Tại sao nàng lại khóc? 

- Bạch Thế Tôn, con gái con đã chết! Con gái con đã chết! - nàng khóc. 

- “Nhìn này!”, Ngài nói, “Tại nơi này có tám vạn bốn nghìn người con gái của 

nàng đã bị thiêu. Vậy nàng than khóc a1?”. 


Rồi chỉ cho nàng chỗ đất những người chết bị thiêu, Thế Tôn nói lên khổ thứ nhất 
của bài kệ và Ubbrri đáp lại băng hai khô sau: 


[Đức Phật: | 
Này hỡi Ubbiri! 
Nàng khóc trong rừng sâu, 
La “Ôi hỡi Jiva!” 
Hãy tự mình hồi tỉnh, 
Trong bãi hỏa thiêu này, 
Tám vạn tư con gái, 
Đều đồng tên Jiva 
Nàng khóc JIva nào? 


[Ubbrri: | 
Quả thật Ngài đã rút. 
Mũi tên cắm tim con, 
Nỗi sầu vì con gái, 
Nay mũi tên được nhô. 


Tâm con được chữa lành, 
Mọi ham muốn lắng dịu, 
Con xin quy y Phật, 

Quy y Pháp và Tăng. 


PATACARA PAÑCASATA 


Chúng ta đã gặp một vị thầy lớn tên là Patäcärä ở chương 2. Ở đây chúng ta 
gặp Patacara Pañcasata. Nàng là ai vậy? Caroline Rhys Davis khi dịch Pañcasata 
như “Năm trăm người đầu tiên” đã mường tượng rằng có bài kệ ngôn khác của 
một nhóm phụ nữ có thể so sánh được với kệ ngôn “30 tỳ kheo mi dưới sự lãnh đạo 


69 


của Patäcarä”. Mặt khác, K.R. Norman đã gợi ý rằng Pañcasata có thê có nghĩa là 
“quan tâm đến năm người”, có lẽ là dựa vào năm Skandhas hay năm uẫn, và cảm 
thấy rằng đây là tính ngữ để chỉ một Patäcärä khác, có lẽ để phân biệt nàng với 
người có cùng tên. Theo Dhammapala, nhà bình luận lớn về kinh 7 herigarha thì 
bốn khổ đầu của bài kệ ngôn nguyên gốc được nói ra bởi Patäcärä nhằm khuyên 
răn năm trăm phụ nữ trước khi họ trở thành thọ cụ túc giáo. Bởi vì họ nhận được 
lời cảnh báo nhắc nhở từ Patäcãrã, năm trăm phụ nữ này sau đó được gọi là “năm 
trăm người của Patacara”. 


Ở đây chúng ta sẽ theo giải thích của Caroline Rhys Davis và Dhammapala. Kệ 
ngôn là một đối thoại thi ca giữa Patãcärä và nhóm đệ tử của nàng, những người 
đã làm mẹ những lại bị mắt con. Vậy thì, nó thuộc về thể loại gọi là “đối thoại thi 
ca” mà trong đó có hơn một người nói. Tuy nhiên, đây không phải là đối thoại 
giữa Patacara và năm trăm đệ tử. Hơn nữa, như với năm trăm người do 
Mahãpajäpati lãnh đạo, chúng ta có thể hiểu được năm trăm người nghĩa là “rất 
đông người”. Nhưng liệu năm trăm người hay năm mươi người, thì sự thực chúng 
ta đang xử lý việc “rất đông người” hỗ trợ thêm cho giả thuyết răng Patäcarä có rất 
đông người đi theo. Vì chính nàng cũng từng là người mẹ biết nỗi khô đau và mắt 
mát, nàng là tấm gương cho nhiều bà mẹ khác. Chúng ta có thể giả thiết rằng 
những phụ nữ đã chia sẻ sự mất mát tương tự đã u sầu đến với Patãcarä để được 
an ủi, giúp đỡ và hướng dẫn xây dựng một cuộc đời mới có đầy ý nghĩa. 


Kệ ngôn của Trưởng lão NI Patacara Pañcasata có đặc trưng lặp đi lặp lại và 
trải qua chuyên dịch từ việc thốt ra lời mà sự lặp lại đó nhằm tôn lên sự cảm nhận 
sâu sắc, sang bài kệ ngôn văn học trên trang giây. Là một kệ ngôn ở dạng viết, nó 
cần được biên tập và gọt giũa. Chúng ta phải đọc nó bằng sự nhạy cảm đối với sự 
kiện này. 


Ngươi khóc “con trai tôi”, 
Không biết nó đang tới, 
Ngươi lại rất khô đau, 
Không biết nó từ đâu? 


Mọi thứ vẫn sống vậy, 
Ngươi không thể khổ đau, 
Việc nó đến rồi đi, 

Nếu ngươi có thể hiểu 
Pháp hữu tình là vậy. 


Nó đến không cần hỏi, 
Bỏ đi không cần nói, 
Rằng nó đến từ đâu, 

Nó đến theo một đường, 


70 


Bỏ đi bằng đường khác, 


Mệnh chung hình sắc người 
Kiếp luân hồi nó đi. 

Nó đến, nó lại đi, 

Vậy khóc than nỗi gì? 


Nàng đã nhồ mũi tên, 
Cắm sâu tâm can ta 
Nỗi sầu muộn con trai, 
Ta không còn đau đớn. 


Nàng xô đẩy nó đi, 

Hôm nay sầu đã diệt, 

Ta thoát, chăng tham muốn, 
Ta quy y cửa Phật, 

Quy y Pháp và Tăng. 


VASETTHI 


Khi đọc xong các câu chuyện, kệ ngôn của Ubbirl, Patacara Pañcasata và 
KisägomI, câu chuyện về kệ ngôn của Trưởng lão Ni Vãsetthï hầu như là hình 
mẫu hơn bất cứ một bài nào khác. Tuy nhiên, nó nói về điều kiện thật của cuộc đời 
một người phụ nữ trong thời kỳ đó, và thực sự qua lịch sử nhân loại - về nỗi đau 
khổ của người mẹ và sự điên đại vì mất con. 


Vãsetthï sinh trưởng ở thành Vesali và có cuộc sống rất hạnh phúc với một 
người đàn ông mà nàng có được đứa con trai. Khi đứa con này chết, nàng hóa điên 
và bỏ đi khỏi nhà. Không có những tổ chức cho người ở hoàn cảnh đau khổ cực kỳ 
đó, và Vãsetthĩ đã lang thang hết nơi này đến nơi khác như một con vật hoang 
không ai cần đến. Cuối cùng, nàng đến Mithila, gặp được Đức Phật và đã tỉnh táo 
trở lại. Sau đó Vasetth1 gia nhập tăng đoàn già tỳ kheo ni và trở thành vị A-la-hán. 


Sầu muộn vì con traI, 
Tâm ta điên cuồng loạn, 
Lõa thê, đầu tóc rồi, 

Ta lang thang khắp nơi. 


Ta sống trên bãi rác, 
Ngoài xa lộ, nghĩa trang, 
Ba năm ta lang thang, 
Sống đói khát kham khổ. 


di 


Rồi đến Mithila, 

Ta thấy vị Thiện Thệ, 
Điều ngự kẻ chưa điều, 
Bậc Giác ngộ, Vô úy. 


Lẫy lại tâm bình tĩnh, 

Đến gần ta đảnh lễ, 
Thương ta, Đức Cô Đàm, 
Dạy ta đường Chánh Pháp, 


Nghe lời Ngài thuyết pháp, 
Ta xuất gia, không nhà, 
Thực hành lời Đạo Sư, 

Ta chứng Đạo an ổn. 


Mọi phiền muộn cắt đứt, 
Đoạn tận, được chấm dứt, 
Vì ta hiểu tận gốc, 

Nơi sầu muộn phát sanh. 


KISAGOTAMI 


Kisãgotamĩ xuất thân từ một gia đình nghèo ở Savatthi. Nàng được gọi tên là 
Kisa vì ốm yếu. Nàng gày gò ốm yếu là do lớn lên trong cảnh nghèo khó. Gotamĩ 
là họ của nàng. Anh trai của mẹ nàng là Suddhodana (Tịnh Phạn), cha của Đức 
Phật, Đức Cô Đàm Sĩ Đạt Ta là anh họ của nàng. 


Kisaägotami có cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với người anh họ khi cả hai còn ở với 
gia đình mình ở Kapilavatthu (Ca tỳ la vệ). Một hôm chuyện xảy ra khi La Hầu la, 
con trai của Sĩ Đạt Ta ra đời. Người bố trẻ đang trên đường đi về nhà thì nghe tin 
con trai ra đời. Nhận ra ánh hào quang của Sĩ Đạt Ta, KisãgotamT bình luận rằng 
mẹ và cha của người con trai như Sĩ Đạt Ta, vợ của người chồng như thế, chắc 
chắn phải rất hạnh phúc. 


Ít lâu sau, Kisägotami lấy chồng là con trai vị thủ ngân khố khá giàu có. Khi 
còn là cô vợ trẻ, Kisãgotami bị bố mẹ chồng ngược đãi vì có những cô con dâu 
mới khác đến ở nhà chồng sau đó. Khi nàng sinh được một con tral, nàng có được 
địa vị kính trọng trong họ hàng nhà chồng. Nhưng đứa con trai của nàng bị chết 
lúc nó mới biết đi và KisãgotamT chưa bao giờ chứng kiến cái chết trước đó nên đã 
hóa điên đại. 


nhi 


Trong trạng thái điên rồ mất trí, Kisãgotamĩ bế đứa con đã chết trên tay, sầu 
não gõ cửa hêt nhà này qua nhà khác đê xin thuôc chữa cho con. Một người đàn 
ông già hiên từ đã chỉ cho nàng đên gặp Đức Phật. 


Đức Phật nói: “Hãy mang đến cho ta một hạt cải trắng từ một gia đình không 
CÓ người chết”. Nghe lời Ngài, nàng ngay lập tức chạy đến hết nhà này nhà khác 
với niêm tin ngây thơ là nêu mang được hạt cải trắng cho Bậc Giác ngộ này, có 
thể đó sẽ là thuốc kỳ điệu làm cho con nàng sống lại. 


Kisãgotami đi hết nhà này sang nhà khác để hỏi và đều biết rằng nhà nào cũng 
có người chêt. Sự thực đã giúp nàng tỉnh trí trở vê. 


“Con trai bé bỏng hỡi”, nàng nói: “Mẹ đã tưởng răng cái chêt chỉ xảy ra với 
môi mình con thôi, nhưng nó không phải với mình con mà là chung cho tât cả mọi 
người” 


Rôi vân bê đứa con trên tay, nàng mang nó vào rừng sâu và đê nó lại đây. 


Quay trở lại gặp Đức Phật, Kisãgotami xin được nhận lễ thọ giới. Nàng trở nên 
vượt trội hơn các vị tỳ kheo ni khác vê sự tu khô hạnh của mình. Với đặc điêm 
nghiêm khắc khô hạnh cuôi cùng nàng đã đạt được Niệt Bàn. 


Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Kisägotami không dễ dàng tiếp cận như một công 
trình văn học để dịch thuật, và nó là bài kệ ngôn quan trọng xứng đáng với những 
nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cần biết rằng bài kệ ngôn này như một tác phẩm 
ghép lại, sản phẩm của một tập quán truyền miệng, chứ không phải là lời thốt ra 
của một người nào đó. Chúng ta cần xác định các phần khác nhau có thể có trong 
bài kệ ngôn đề thấy rằng nó không phải do một người thốt ra mà là giọng nói của 
một vài người. 


Trong chương trước, chúng ta đã thấy ví dụ về kệ ngôn của Trưởng lão Ni 
Uppalavannã, một bộ sưu tập các khô thơ đứng tách riêng, không có sự gắn kết 
hữu cơ. Theo Bình luận 7herigz:hä, chúng ta thấy kệ ngôn Uppalavannä như là 
bốn phần riêng lẻ. Kệ ngôn của Kisãgotami là bộ sưu tập các khổ thơ tách rời mà 
từng phần được gắn kết mặc dù không thành công, nhưng dường như có chủ ý. 
Đan kết vào trung tâm bài kệ ngôn Kisagotamĩ là tấn bi kịch cuộc đời của 
Patäcärä. Caroline Rhys Davids bình luận, “Nó hầu như rất chắc chắn do sự kiểm 
soát từ bài kệ ngôn (và sử biên niên) rằng cả hai bài đều thuộc về Patäcärä, một 
bài kế về nỗi khổ của nàng có trong Apadana và được trích trong bình luận, đã bị 
mất hoặc sáp nhập vào bài kệ ngôn của KisãgotamI. 


Xét theo phép nội suy từ trung tâm bài kệ ngôn Kisagotami, tôi đã chia bài kệ 
ngôn thành bôn phân và môi phân là của một người nói. Phân thứ nhât bao gôm 


73 


khổ một đến khổ ba, được hợp nhất bởi chủ đề chung là trí tuệ và lời thuyết pháp 
thông thái của Đức Phật. Khô thứ tư, vì nó liên hệ lỏng lẻo với phần một, nên 
được coi là phần rời rạc thứ hai. Chỉ riêng chủ đề chung cho các phần một và hai 
dường như không đủ đề kết chặt chúng vào thành một phân, đó là sự chịu đựng 
khô đau. 


Các khổ thơ đoạn giữa từ năm đến tám, có thể là lời kế của Kisãgotami về trải 
nghiệm của Patacara nhằm mục đích nhắn mạnh sự sâu sắc hơn trong việc thể hiện 
nỗi đau khổ riêng của nàng. Hoặc giống hơn nữa, các khổ thơ này có thể không 
thuộc về Kisagotamn, và trên thực tế thuộc về một phần của Patäcärä. Các khổ thơ 
ở đoạn giữa được thê hiện như một phần dải thứ ba. 


Vẫn đề ở phần cuối — khổ thơ chín, mười và mười một — là phần phù hợp với 
câu chuyện của Patacära, chứ không phải của KIsägotami, và KisagotamI lại đưa 
tên nàng vào dòng cuối cùng của khô thứ mười một. Đây là một bài kệ ngôn trong 
Kinh 7Terigatha có dòng thơ ký tên. 


Khi chúng ta quay trở lại với bài kệ ngôn, nên nhớ rằng tất cả sự phân chia này 
chỉ là thử nghiệm. Mục đích của nó là làm cho bài thơ dê hiệu hơn đôi với bạn đọc 
băng tiêng Anh, trong khi chúng tôi cô gắng vân giữ được sự tích hợp của nguyên 
bản. 


[Kisagotamr: | 
Hiền Thánh nhìn thế gian, 
Nói: Thân cận bạn hiên, 
Kẻ ngu thành người trí. 


Hãy kết thân bạn hiền, 
Khôn ngoan được gia tăng, 
Qua lại với bạn hiền, 

Khổ đau được giải thoát. 


Ta phải hiểu đau khổ, 
Là nguyên nhân khổ đau, 
Khổ diệt, Bát Chánh Đạo, 
Chính là Tứ Diệu Đế. 


[Kisagotamr: | 
Bậc Đánh xe Điều Ngự, 
Thật nhân từ, Ngài nói: 
Khổ thay phận nữ nhân, 
Chung chồng còn khô nữa, 
Phụ nữ có thể sinh, 


74 


Khi trở nên tuyệt vọng, 
Dùng dao cắt họng mình, 
Gái trẻ uống thuốc độc, 
Cả hai đều đọa ngục, 
Giết bào thai trong bụng 
Không cho con ra đời. 


[Patacara: | 
Về nhà, gần ngày sinh, 
Ta thấy chồng mình chết, 
Và khi ta sinh nở, 
Ta không về được nhà. 
Hai con trai bị chết, 
Chồng ta chết ngoài đường, 
Rồi mẹ, cha và anh, 
Bị thiêu trên giàn lửa. 


[Đức phật hay một tỳ kheo ni đã giác ngộ: | 
Ôi nữ nhân khốn khổ, 
Gia đình bị hủy diệt, 
Nỗi đau khổ vô song, 
Nước mắt nàng tuôn chảy, 
Trải hàng ngàn kiếp sanh. 


[Patacara: | 
Nhìn chó rừng ăn thịt, 
Con trai ngoài nghĩa trang, 
Gia đình ta bị diệt, 
Chỗng của ta đã chết, 
BỊ mọi người khinh miệt, 
Ta chứng điều bắt tử. 


[Kisagotamr: | 
Ta tu Bát Chánh Đạo, 
Dẫn thắng đến bắt tử, 
Ta hiện chứng Niết Bàn, 
Thấy được gương Chánh Pháp. 


Mũi tên đâm, được nhô, 
Gánh nặng đã trút xuông, 


Việc cân làm, làm xong. 


Ta là Trưởng lão Nị, 


KisagotamI 
Với tâm khéo giải thoát, 
Thôt lên lời nói này. 


KISAGOTAMI 


Một câu chuyện-kệ ngôn thứ hai thuộc về KisãgotamI được đưa vào đây. Nó 
không phải là trong Kinh 7herigathä, mà là từ Samyufa Nikya. Chúng ta có thê 
phỏng đoán từ bối cảnh là nó được Kisãgotami nói ra trong quãng đời đầu tiên khi 
nàng là tỳ kheo ni. Trong đó Kisagotami khi đối thoại với ác quỷ Mara, hiện thân 
của Thần chết, đã dựa vào chuyện đứa con bị chết, nàng nói: “Ta không còn đau 
khổ/Ta không còn khóc than/ Ta không sợ người đâu, hỡi bạn!”. 


Mẫu này, cũng như các mẫu khác trong Bhikkhunï Patãcãrä Samyuffa — bộ sưu 
tập thứ hai về thi ca của các tỳ kheo ni trong Tam Tạng Päli — văn xuôi trộn lẫn 
thi ca. Winterrnitz bình luận rằng: “Một vài khúc ca ballad về ác quỷ Mara và các 
tỳ kheo mí cũng đáng được chú ý vì mục đích ngôn ngữ cô xưa của họ, nằm trong 
các thi phẩm đẹp nhất của nghệ thuật thi ca Ấn Độ cổ đại.” 


Vì lý do này nó được đưa vào đây dường như thích hợp để kết thúc chương này 
bởi nó cho thấy người phụ nữ vượt qua sự mất mát kinh khủng, vươn lên với trí 
tuệ tinh thần mới. 


Vậy ta đã nghe. Một lần ở Savatthi. Khi Đức Tối thượng dừng chân nghỉ 
ở khu rừng kỳ viên Anathapindiva. VỊ tỳ kheo ni Kisägofami, mặc y, 
cầm gậy và bát khất thực vào thành khất thí. Sau khi khất thực trở về, 
nàng ăn và rồi đi vào rừng sâu, ở lại đó ban ngày. Vào tới rừng sâu, nàng 
ngôi dưới một gốc cây”. 


Rôi ác quỷ Mara muôn gây ra nôi khiêp sợ đê cản trở nàng tu thiên, cũng 
đi đên chỗ đó. Khi rời khỏi nơi đó, nó nói khô thơ sau với nàng. 


[Mara:] 
Cải gì xảy ra vậy? 
Nhìn kìa con nàng chết, 
Nàng ngồi xuống một mình, 
Lệ tuôn đầy trên mặt, 
Vào rừng sâu một mình, 
Nàng muốn kiếm đàn ông? 


Nhưng Kisagotami đã nghĩ, “Đây có phải là người hay không vậy? Nó chắc là 
ác quỷ Mara. Nó nói ra lời này vì muôn dọa nạt và cản trở ta tu thiền”. Khi nàng biết 
chắc chắn không phải cái gì khác ngoài con ác quỷ Mara, nàng đã nói với nó như sau: 


76 


[Kisagotamr: | 
Ta chấm dứt với cái chết của con, 
Và đàn ông đã thuộc về quá khứ, 
Ta không còn khổ đau, 
Ta không còn than khóc, 
Ta không sợ người đâu, 
Nơi nơi hỉ diệt đoạn, 
Màn vô minh xé toang, 
Này Mara, Thần chết, 
Người cũng bị hủy diệt. 


Chương VI - Những người vợ 


Đại đa số phụ nữ ở xã hội Ấn Độ thế kỷ VI trước CN đã sống không phải như 
phụ nữ độc thân, ni sư, kỹ nữ lầu xanh hay gái bao, mà là những người vợ. Có lẽ 
đấy là một lỗi sống chung dành cho phụ nữ; có một lượng thông tin tương đối lớn 
trong tài liệu Phật giáo Pãli nói về những phụ nữ có chồng. Trong văn học Phạn 
(SanskrIt) cổ điển cũng nói nhiều về những người vợ, bởi vì văn hóa Vệ đà 
nghiêng về cuộc sống hôn nhân, chỉ coi trọng giá trị xuất gia trong thời kỳ 
Upanisadic tương đương với thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. 


Khi vị tỳ kheo Anuruddha hỏi Đức Phật những phẩm hạnh thiện nào có thể làm 
cho người phụ nữ được lên thiên đàng, Đức Phật trả lời rằng nếu một phụ nữ đã 
làm vợ thì phải có năm phẩm hạnh thiện sau: (1) Phải dậy sớm trước chồng mình 
và đi ngủ sau chồng; (2) Phải tôn vinh kính trọng người mà chồng nàng tôn vinh 
kính trọng: (3) Phải biết chỉ tiết về người hầu kẻ hạ trong nhà, người đưa tin, con ở 
hèn kém. Nàng phải biết công việc họ làm, tiền công họ được trả và chăm sóc họ 
khi họ ốm đau; (4) Nàng phải giúp chồng quán xuyên công việc nội trợ trong nhà; 
(5) Nàng phải theo dõi tiền nong, tài sản, bạc hay vàng mà chồng mình đem về 
nhà. 


Ở một nơi khác, Đức Phật tuyên bố rằng người vợ ly tưởng phải hành xử như 
người mẹ, người em gái và là bạn hay nô lệ đối với chồng mình. Người vợ hoàn 
hảo là một trong bảy viên ngọc quý có được bởi cakkavafin (là một “giới luật 
chung thủy của đạo Phật”). Đức Phật đã mô tả về một người vợ như vậy cho 
Ananda: 


17 


“Nàng yêu kiều về thân hình, đẹp trong dáng vẻ, quyến rũ, có làn da 
tuyệt đẹp, không quá béo mập, không quá gầy mảnh khảnh, không quá 
đen và không quá trắng, có vẻ đẹp phi thường của nhân gian. Sự đụng 
chạm của nàng mềm như sợi bông: mùa lạnh chân tay nàng ấm áp, mùa 
nóng tứ chi nàng mát rượi. Thân thê nàng tỏa mùi hương của gỗ thơm 
ngát, miệng nàng thở ra mùi thơm của hoa sen. Nàng phải thức dậy trước 
chồng mình và đi ngủ sau khi chồng đã nghỉ; Nói năng dịu dàng dễ nghe, 
thậm chí phải canh xem cái gì có thê làm được đề chiều chồng. Không, 
bao giờ chỉ trong ý nghĩ được phép không chung thủy với chồng, ít nhất 
là về thân thể”. 


VỊ tỳ kheo ni Phật giáo Isadasi, trước khi xuất gia, đã có gắng thực hiện những 
đức hạnh này. Nàng thê hiện các nỗ lực của mình trong bài kệ ngôn ở cuối Kinh 
Therigatha. 


Trong thành UjJem, 

Một thành phố tuyệt đẹp, 
Cha ta là triệu phú, 

Ta là con gái một, 

Được cha thương, quý yêu. 


Từ thành Sakera, 

Một thương gia quý tộc, 
Cử người đến hỏi ta, 
Làm dâu nhà giàu đó, 
Cha ta đồng ý gả. 


Mỗi sáng và mỗi chiều, 
Ta quỳ chân phủ phục, 
Đảnh lễ cha mẹ chồng, 
Như đã được dạy bảo. 


Với anh, chị, em chồng. 
Thậm chí cả tùy tòng, 
Ta e sợ, mời ngồi, 
Găng làm vui lòng họ. 


Ta thết đãi từng người, 
Với đồ ă ăn thức uông, 

Ta cố sao cho được, 
Hợp khẩu vị từng người. 


Ta thức dậy từ sớm, 
78 


Đi về phòng của chồng, 
Rửa chân tay sạch sẽ 
Bước vào đánh lê chàng. 


Mang lược, gương, dầu thơm, 
Cùng các đồ trang sức, 

Tự trang điểm cho chồng, 
Như nàng hầu thực sự. 


Ta tự nấu, dọn cơm, 
Ta tự rửa chén bát, 

Và ta chăm sóc chồng, 
Như mẹ chăm con độc. 


Dẫu tận tình với chồng, 
Như nàng hầu khiêm tốn, 
Với đạo hạnh tốt đẹp, 
Thức khuya và dậy sớm, 
Nhưng chồng ác cảm ta. 
Chồng nói với mẹ, cha 
“Con sẽ bỏ ra đi, 

Con không thê chung sống, 
Cùng Isadas1””. 


Isadasi đã sống với lý tưởng, hành xử với chồng như một người mẹ, nàng hầu 
và kẻ nô lệ. Nhưng bất chấp những cố gắng tối đa của nàng, cuộc hôn nhân của 
nàng đã không được thành công và hạnh phúc. Tắm gương của nàng, xét dưới ánh 
sáng các tuyên bố khác nhau về lý tưởng đó, cung cấp cho chúng ta một bức tranh 
khá rõ nét về vị trí của người vợ. Lý tưởng đó được gọi là pafibbafa và được 
Dhammapala xác định một cách đơn giản: “Người phụ nữ đã toàn tâm ý - tụy 
phụng sự chồng mình và thể hiện đức hạnh này trong cuộc sống của nàng”. Đáng 
ra nó phải là độc đáo đối với Đạo Phật, lý tưởng này lại thực sự dồng nghĩa với lý 
tưởng Bà la môn thời cổ về pafivrzfa, nó được minh họa bằng những phụ nữ trong 
văn học Phạn (SanskrIt) cô điển, như Sita, Radha, Savitri, Sati và những người 
khác. 


Bởi vì lý tưởng trong văn hóa Phật giáo về người vợ không bất đồng với lý 
tưởng trong văn hóa Bà la môn, và bởi vì lý tưởng Bà la môn là có trước (sớm 
hơn) trong hai cái này, nên văn hóa Bà la môn cổ xưa dường như là chỗ tốt để tìm 
kiếm cội nguồn của lý tưởng Phật giáo. Trong thời kỳ cô xưa nhất về sự hiện diện 
của chủng tộc Arian ở Ấn Độ, địa vị phụ nữ là tương đối cao và họ có thể thực 
hiện vai trò của mình bằng cách đi lấy chồng và sinh con trai. Thực ra, trong thời 
kỳ Vệ đà sự hoàn thành cuộc đời con người không thê nào có được nếu thiếu hôn 


Jg 


nhân và gia đình. Người vợ được biết như sahadhamini có nghĩa là nàng với 
chồng mình phải là một. Đã có niềm tin rằng Đắng sáng tạo Phạm Thiên đã chia 
đôi thân mình thành hai phần, đàn ông và đàn bà; vậy thì đàn ông và đàn bà phải 
là hoàn hảo trở lại thông qua hôn nhân. Chỉ cần một người đàn ông không có vợ 
hay người đàn bà không có chồng thì mỗi người đều không hoàn hảo. Hơn nữa, cả 
vợ lẫn chồng đều cần thiết để thực hiện đúng lễ nghi tôn giáo. Tuy vậy, không 
phải sau khi lẫy chồng, người phụ nữ mới tích cực tham gia vào cuộc sông tôn 
giáo. Đàn bà được coi là nguôn của Pháp (Dhama), sự phòn thịnh (Ar/ha) và tình 
yêu (Kzma). Nàng được coi là người bạn tốt nhất của chồng mình. 


Phụ nữ có chồng có thể từng ở vị trí tương đối cao và người Arian Vệ đà là 
người dân mới đến ở vùng đất mới. Sự tin cậy lẫn nhau chắc chăn là cần thiết giữa 
đàn ông và đàn bà để cùng tồn tại. Nhưng vì chủng Arian đã được thiết lập như 
người dân chiếm ưu thế trên tiêu lục địa Ấn Độ, nên địa vị của phụ nữ bị giảm đi. 


Hôn nhân hỗn hợp giữa người Arian với dân bản địa có thể là một tác nhân. 
Một phụ nữ Arian thuộc về bất kỳ đẳng cấp nào, nhưng khi người đản ông Arian 
lấy người đàn bà không phải Arian, tức sudra (đẳng câp thấp) làm vợ hay người 
tỉnh, thì địa vị của tất cả phụ nữ đều giảm đi. Tất cả phụ nữ đều được hiểu là thuộc 
về sudra (dăng cấp thấp nhất). 


Vào thời kỳ Phật giáo, những người vợ Bà la môn không có địa vị và sự tự do 
như một thời đã có, họ bị đẻ nặng bởi áp lực lấy chồng sinh con, .purdah (cách 
sông ấn mình của phụ nữ), và sa (vợ góa bị hỏa thiêu). Dù sao nên tảng cho sự 
nô dịch hóa sau này được đặt ra, và uy tín của sự xuất gia một phần bị quy trách 
nhiệm. Tuy nhiên, trước khi xem xét tác động của xuất gia đối với hôn nhân trong 
Phật giáo nếu so sánh xa hơn về các hôn nhân Phật giáo với hôn nhân Bà la môn ở 
thế kỷ thứ VI trước CN. 


Nguồn thông tin tốt về hôn nhân Bà la môn là Œrihya Suiras. Được viết ra từ 
thế kỷ thứ 6 trước CN, chúng cùng thời với văn học Phật giáo Päli, nên có quan 
điểm xuất sắc về sự so sánh này. Grihya Sufras xác định tám hình thức hôn nhân: 
bốn hình thức đầu là “hôn nhân danh dự”, bốn hình thức sau là “hôn nhân ô nhục”. 


Thứ nhất là Brahzna, hình thức chung nhất của hôn nhân Bà la môn mà trong 
đó con gái được cha gả cho chú rễ. Cô dâu có của hồi môn mang theo. Trong hình 
thức hôn nhân thứ hai (đaiva) con gái được gả cho thầy tu Bà la môn. Hình thức 
thứ ba (pra/aparya) là giống như hình thức thứ nhất với ngoại lệ là người giám hộ 
chứ không phải cha của cô dâu thu xếp gả cưới. Hình thức thứ tư (arsha) mua dâu 
bằng sữa, trong đó cha cô dâu được nhận cặp gia súc để trao đổi con gái mình. 


Về hôn nhân ô nhục, hình thức thứ nhất là hôn nhân-tình yêu (gandharva). Nó 
bị phản đôi vì cha mẹ tin răng đôi uyên ương thiêu thận trọng khi có những quyêt 


S0 


định quan trọng. Hình thức tiếp theo của hôn nhân ô nhục (zsura) là mua dâu. 
Thường thì hình thức hôn nhân nảy là người đàn ông lớn tuổi muốn lấy cô gái trẻ 
vì khát khao về làm vợ. Hình thức hôn nhân thứ 7 (pzishacha) là kích dục và/hay 
cưỡng dâm người phụ nữ. Hình thức hôn nhân cuối cùng (rakshasa) là hình thức 
mà đối với kshattriya, đăng cấp chiến binh đặc quyên, có thể vinh danh hôn nhân 
sau khi chiếm đoạt. 


Giống như trong văn học Sanskrit (Phạn), Brahma là hình thức hôn nhân phổ 
biến nhất của phụ nữ thời 7herïgafhä. Ở chương này, cuộc hôn nhân giữa Bhadda 
Kapilani và Kassapa là một ví dụ như vậy, như của Isadasi. Trong các cuộc hôn 
nhân này sự bình đẳng về giàu có là một nhân tố quan trọng. Tuy nhiên, ở chương 
này và các chương trước, chúng ta cũng tìm thấy các ví dụ về hôn nhân của các 
cặp vợ chồng có sự giàu sang khác nhau — nàng Kisagotamĩ nghèo xơ xác lấy con 
trai một thương gia giàu có, Bhaddã Kunalakesä được phép của cha nàng lấy một 
tên cướp. 


Văn học Pali phân loại những người vợ chứ không phân loại các cuộc hôn 
nhân. Mặc dầu đối tượng của việc phân loại trong Griyha Sustras và Vinaya có 
khác nhau một cái gì đó, những có trùng lặp và mỗi danh sách lại bổ sung làm đầy 
bức tranh cho nhau. Những danh sách này trong văn học Päli đã xếp từ 7 đến 10 
loại vợ, mà loại tổng hợp nhất theo luật Patimokkha của Vinaya đã phác họa cả 10 
loại như sau: 


L) — đhamakkia người vợ mua bằng tiền để nhằm thỏa mãn tình dục. Chị ta 
bán mình để lấy tiền. 

2) _ chandavasini người vợ giữ được sự đam mê. Người vợ ở với chồng 
vì ý muốn riêng của chị ta, đó là người sống vì tình. 

3). Bhovagasini - người phụ nữ vui sướng được làm vợ trong nhà và giữ 

được tiền quay trở vê. 

4) — Pafavasini người đàn bà sống như vợ bởi vì bà ta có quần áo để mặc. 
Người đàn bà như vậy thường nghẻo khổ rách rưới. 

53) Odapaffakini người phụ nữ mang nước. Loại vợ này cũng là vì tình yêu 
và ở lại theo ý muốn riêng của chị ta. 

6) Obhafacumbafa người đàn bà đã có những gánh nặng trước kia, như 
một đống bệnh tật, đau đầu. Người vợ như vậy gọi là “tâm 
đệm lót bỏ đi” (cumbaraka). 

7) — Dasi là nữ nô lệ được ông chủ lấy làm vợ. 

8) Kammakari là người hầu gái được ông chủ lấy làm vợ. 

9) Dhajahata — là người phụ nữ “được mang về bằng lá cờ”. Chồng cô ta 

là chiến binh, chiếm được nàng bằng sức mạnh đề làm vợ. 

10) Muhuitiya người vợ tạm thời, vợ trong chốc lát. 


6l 


Sự phân loại hôn nhân trong Griyha Sustras nhắn mạnh loại hôn nhân danh dự, 
ô nhục, đúng và sai. Cuộc hôn nhân đúng dường như được tiến hành bởi sự thu xếp 
hay bằng chủ quyền của đàn ông Bà la môn. Tuy nhiên, danh sách Vinaya đưa ra một 
bức tranh rõ nét hơn về chính người phụ nữ, mặc dầu là người vợ thường phải chịu 
ơn về tài sản, quyền lực hay khả năng tình dục của chồng mình. Trên cơ sở bức tranh 
này, trong khi nói rằng phụ nữ “được giải phóng” trong đạo Phật, thì ít ra sự lựa chọn 
của họ không còn bị giới hạn ở khả năng sinh con trai, khi họ đến với đạo Bà la môn 
và sau này là đạo Hindu (Án giáo). 


Trái ngược với đạo Bà la môn nơi người chồng. có mọi quyên hành và người vợ 
chỉ có bốn phận, thì trong Đạo Phật có băng chứng về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vợ 
và chồng. Đôi khi Đức Phật có buổi thuyết pháp dành cho cả vợ lẫn chồng, nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau giữa hai vợ chồng. 
Người chồng phải cư xử với vợ mình theo 5 cách là: tôn trọng, nhã nhặn lịch thiệp, 
thủy chung, chia sẻ quyền hạn trong nhà cho vợ, và mua sắm tư trang cho vợ trang 
điểm. Về phần mình, người vợ phải thực hiện các bổn phận của mình, hiếu thuận với 
bà con họ hàng nhà chồng, thủy chung, trông nom tài sản chồng kiếm được, siêng 
năng cần cù và khéo léo làm nội trợ. 


Tương phản với các cô dâu theo đạo Bà la môn, các nữ Phật tử có phạm vị lựa 
chọn lớn hơn bạn đời của mình. Việc lấy nhau vì tình yêu không phải là không được 
tán thành đối với hôn nhân svayanbaka, là những cuộc hôn nhân mà trong đó phụ nữ 
chọn chồng trong số những người đến cầu hôn. 


Chế độ một vợ một chồng là hôn nhân lý tưởng đối với người theo đạo Bà la 
môn cũng như đạo Phật, nhưng trên thực tế nó không phải luôn là như vậy. Thái độ 
của đạo Bà la môn đối với chế độ đa thê không khác với thái độ của đạo Phật. Đa thê 
được coi là sự thỏa mãn nào đó như một thứ quyên theo thông tục của vua chúa và 
đàn ông quyền quý. Tiêu chí để chấp nhận là liệu người đàn ông có đủ sức khỏe và 
điều kiện vật chất để có hơn một người vợ hay không, điều này được xét trên cơ sở 
thực tế hơn là mặt tinh thần. Sự biện minh cho việc lấy vợ hai là khả năng sinh đẻ của 
vợ thứ nhất. Ở đây niềm tin của người Bà la môn là cần phải có con trai, đó cũng là 
niềm tin của nhiều Phật tử. Theo luật của Menu, người phụ nữ hiếm muộn có thê bị 
thay thế sau tám năm làm vợ, người phụ nữ có con cái chết hết thì trong mười năm, 
còn với người chỉ đẻ toàn con gái thì trong mười một năm. Sự bất phục tòng của 
người vợ là một nguyên nhân khác biện minh cho việc chồng lẫy vợ lẽ. 


Dù với bắt kỳ lý do gì, trong hôn nhân đa thê, người vợ cả (chánh thất) vẫn 
sống trong nhà cùng với ông chồng và chịu trách nhiệm cai quản mọi công việc của 
chồng. Những bà vợ lẽ, nàng hầu phải ở trong các căn nhà khác. Hậu cung (harem), 
như được thảo luận ở chương ], gồm một nhóm người vợ, người tình, gái bao và các 
hầu gái, nữ nô lệ có quan hệ với người đàn ông đó. 


82 


Trong khi đối với đàn ông, tình cảnh có hơn một vợ không thê là để thỏa mãn 
cả tình dục lẫn địa vị, thì đối với đàn bà nó thường là số phận làm vợ miễn cưỡng khó 
chịu. Như Kisagotami nói với chúng ta “sông có chồng chung là đau khổ”. Vậy thì, 
điều kiện dễ mong muốn nhất đối với tất cả các bà vợ là “sống ân mình trong nhà 
không có tình địch”. Và trong khi một sỐ phụ nữ chấp thuận phận làm lẽ, thậm chí 
những phụ nữ này ít khi trở nên ghen ty về sự cạnh tranh của họ. Bất hạnh như thế là 
cuộc đời của những người có chồng chung mà vua Brahmada từ chối gả con gái mình 
cho vị hoàng tử với lý do rằng cảnh đau khổ tồi tệ nhất của phụ nữ là có chung chồng 
với người khác. 


Những ví dụ hiếm hoi cho chế độ đa phu một phụ nữ có hơn một chồng — 

bất chấp sự phản đối của Drampadi trong Mahãbharata, là ít thấy trong văn học cô 
điển của Pãli hay Sanskrit (Phạn). Cũng như thế, thực tiễn của một phụ nữ đã có 
chồng lại phạm tội ngoại tình hầu như ít được nghe nói, bởi vì sự trinh tiết của người 
phụ nữ được gìn giữ. Trong gia đình Licchavis, một tộc trưởng quyên thế mà Đức 
Phật thường đến thăm, sự trừng phạt đối với phụ nữ đã vi phạm lời thề hôn nhân của 
mình là khắt khe tới mức người chồng có thê lẫy mạng của vợ mà không hè bị trừng 
phạt. Những ví dụ về đàn bà ngoại tình, như trong Jakatas, dường như là sự phản 
chiều thái độ ghét kết hôn (ghét phụ nữ) của các vị tăng sư sống độc thân, hơn là theo 
nguồn thông tin có cơ sở từ thực tế. 


Sống ly thân và ly đị nói chung bị cắm trong đạo Bà la môn. Sự đồng ý cho 
chấm dứt hôn nhân của người nào đó được các Phật tử cho phép, mặc dầu nó ít khi 
xảy ra. Những đàn bà góa theo đạo Phật có thể tái giá với anh trai của người chồng đã 
chết, như các bà vợ có chồng bỏ nhà đi tu xuất gia. Cảnh tái giá như vậy không được 
phép trong đạo Bà la môn. Trong khi sa, người vợ góa bị hỏa thiêu, không trở thành 
chuyện bình thường cho đến tận các thế kỷ sau cuộc đời của Đức Phật, cuộc sông của 
người vợ góa Bà la môn bị hạn chế khắt khe. Và khi nó được coi là bị ghét bỏ đối với 
người đàn bà sông đơn côi theo các giá trị của đạo Bà la môn, thì điều đó không liên 
quan gì đến một nữ Phật tử. Bà ta vẫn có thể sống đơn thân và ở lại nhà cha mẹ đẻ 
của mình. 


Điều mà Đức Phật đã dạy về lòng chung thủy và tôn trọng giữa đôi vợ chồng, 
và hơn nữa, cho phép phụ nữ được ở đơn thân hay ly dị, là thuộc về uy tín của Ngài. 


Việc xuất gia tu hành, cuộc hôn nhân ban thánh thể hay không phải trần tục là 
ước vọng Phật giáo cao nhất. Cái lý tưởng tu xuất gia đã đặt ra những vận. đề của 
riêng nó không chỉ bằng cách làm đỗ vỡ một loạt cuộc hôn nhân, mà gián tiếp đóng 
góp cho chứng bệnh sợ phụ nữ một cách ác hiểm có nguồn gốc ở Ấn Độ từ những thế 
kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt. Câu chuyện về cuộc đời riêng của Đức Phật ngầm 
mâu thuẫn với cách đánh giá của đạo Bà la môn về hôn nhân và có nhiều con trai như 
một điều tối cần thiết (sine qua non) của một cuộc sống tốt, và đã đặt ra một ý tưởng 
mới thay thế - người đàn ông bỏ vợ và con để tìm kiếm sự thiện giải (hiểu biết). Một 


83 


người đàn ông như thế là “người chiến thăng”, “người anh hùng”, “bậc mâu nỉ”. 
Nhưng làm sao mà ý tưởng này, một lý tưởng mà phụ nữ cũng có thể chứng đạt, lại 
dẫn đến tệ nạn ngược đãi phụ nữ ngày càng tăng lên như vậy? Khi xem xét vấn đề 
này, Nancy Falk đã tư biện như sau: 


Tài liệu gièm pha nói xấu phụ nữ được sản xuất ra bởi các tăng sư Phật 
giáo. Những nhà sư như vậy mong mỏi tu tập cuộc sống độc thân khắc 
nghiệt. Và nhiều người đó đã từng là chủ gia đình, biết rõ niềm khoái 
lạc của sự vuốt ve tình dục. Một số thấy có sự mất mát khó chịu đựng 
hơn là hy vọng. Nhiều bức chân dung khủng khiếp nhất về tính chất đồi 
bại của nữ giới được thể hiện như đề trừng phạt cho những tình huống 
có thực và ngay lập tức [vì sự khao khát sa ngã trở lại của các vị tăng 
sư]. Các tăng sư đã kỳ vọng không chỉ kiểm soát được các hành động 
của họ, mà còn thoát ra khỏi chính cái ý nghĩ về việc làm điều xấu đó. 
Freud đã dạy chúng ta nhiều về mối quan hệ giữa những ý nghĩ bị kiềm 
chế căn bản kiểu như vậy với sự lo âu khắc khoải quá mức về các đối 
tượng của những suy nghĩ đó. 


Đáng tiếc, sự ngược đãi phụ nữ không chỉ giới hạn trong các tài liệu nói xấu, 
bôi nhọ do các táng sư chưa giác ngộ viết ra. Nỗi sợ hãi người chồng xuất gia cũng có 
tác động trực tiếp hơn. Nghiêm trọng hơn là nỗi sợ đó đối với lòng tự trọng của người 
vợ về khả năng bị chồng ruồng bỏ. Khi người chồng tuyên bố tu xuất gia, vợ ông ta 
phải theo một trong hai sự lựa chọn. Bà ta hoặc là ở lại nhà chồng hoặc theo bước đi 
của người chồng. Trong Mahãävagga chúng ta thấu hiểu được những con người khi 
nói “Sao Đức Cô Đàm lại đến đây? Mang con trai của chúng ta đi và làm cho con gái 
chúng ta bị góa bụa thế!”. Như một nữ học giả An Độ Meena Talim bình luận: 


Từ điều này chúng ta có thê giả thuyết rằng những phụ nữ như vậy được 
coi là góa bụa và sống cuộc đời còn lại trong sự ngăn cắm. Trên con 
đường mà vị trí của họ tốt hơn bà vợ góa, những phụ nữ như vậy có thê 
đi lại trong ngôi nhà mình với phẩm giá và chủ quyên như vậy, thậm chí 
cả khi văng mặt chồng mình. Nhưng đồng thời số phận của họ hầu như là 
bï kịch, khi họ luôn bị tra tấn bởi ý nghĩ bị người chồng, dù là vẫn còn 
đang sống, không nghe thấy tiếng gọi từ trái tim họ, mà bỏ đi sau khi 
được nâng lên vê mặt tinh thần. Lòng tự trọng của họ nổi lên và tắt đi, bị 
tốn thương cùng với sự hồi tưởng. Vậy ngoài việc bị suy sụp về mặt cảm 
xúc, nhiều phụ nữ phải trải qua các khủng hoảng về mặt kinh tế. 


Khi có sự bằng lòng của vợ là điều kiện tiên quyết cho chồng xuất gia, điều 
này dường như không phải là một quy định tuyệt đối. Trong Udana chúng ta hiểu 
thấu câu chuyện lâm ly đau khổ về người vợ của Sagamaji. Sagamaji, khi tuyên bố 
xuất gia thành tỳ kheo Phật giáo, đã được miêu tả ngồi dưới gốc cây hăm hở tìm cách 
đạt giác ngộ. Mang theo đứa con nhỏ bên mình đi tìm chồng, người vợ đã cầu xin ông 


S4 


chồng cũ của bà: “Ôi thầy tu khất thực, đây là đứa con nhỏ, hãy nuôi dưỡng nó!”. 
Nhưng vị thầy tu không đề ý đến bà vợ và lời than vãn tan nát cõi lòng của bà ta. Rồi 
bà đã đặt đứa trẻ trước mặt ông ta, lùi ra một khoảng xa và lại cầu xin: “Hỡi thầy tu 
khất thực, đây là đứa con của ông, hãy nuôi dưỡng nó!”. Nhà sư vẫn không để ý đến 
bà ta và bỏ qua linh cảm làm mẹ của bà. Người đàn bà đã bế đưa bé lên và than khóc 
hoàn cảnh không nơi nương tựa của mình, rôi quay trở về nhà. Meena Talim lại bình 
luận bằng thứ tiếng Anh tha thiết của riêng mình: 


Người ta bị sốc khi thấy Đức Phật, Đẳng Từ bi trắc ấn, tán dương nhà sư 
Sagamaii khi nói: “Ông ta là một người Bà la môn thực sự, không cảm 
thấy vui khi vợ đến và không cảm thấy buồn rầu khi vợ đi”. Ở đây người 
đàn bà đã trả giá đắt khi gạt bỏ lòng tự trọng để cầu xin ông chồng cưu 
mang đứa con. Bà ta đã xin nương tựa vào ông ấy không phải với tư cách 
người chồng mà là người giám hộ và ông chủ gia đình. Vậy thì người ta 
không thê phản đối cái sự thâm trầm sâu sắc mà Đức Phật đã ca ngợi một 
nhà sư, và những người đàn ông như thế đã biện minh cho việc bám víu 
vào cuộc sống ẩn dật, thoái thác bỏ mặc các trách nhiệm gia đình. 


Các câu chuyện và kệ ngôn của những tỳ kheo mi đã từng là người vợ trước kia, 
để lại cho người đọc một ấn tượng về hôn nhân của họ như là cuộc tranh đấu. Các ni 
sư này là những người vợ bất hạnh, và các kệ ngôn của họ là sự tương đương nữ tính 
với những tác phẩm văn học lớn hơn nhiều của các tăng sư thể hiện sự bất bình của 
họ với cả hai vợ chồng Và Cuộc sống của họ với tư cách là chủ gia đình. 


Cầu chuyện của Bhaddã Kapilani trong chương này là một ngoại lệ. Nó đã đến 
gần sát với một lý tưởng Phật giáo, không phải vê hôn nhân, mà là về sự xuất gia. 
Được mang đến với nhau bởi sự thu xêp cưới gả của cha mẹ hai bên, Bhaddã 
Kapilani và Kassapa đã quyết định đêm tân hôn họ không động phòng mà củng nhau 
xuất gia. Bài kệ ngôn ở cuối chương này là một ví dụ hiếm có về cuộc xung đột làm 
tan vỡ hôn nhân và quyết định của người chồng đi tu xuất gia. Trong khi cảnh âu yếm 
thân mật là nỗi đau, có phẩm chất mêm yếu trong quyết tâm đó — người chồng đồng ý 
đem vợ làm đồ dâng cúng Đức Phật. Những câu chuyện và kệ ngôn này hay khác ở 
chương này cho chúng ta thấy bức tranh sông động về vai trò của người vợ và điều 
kiện cuộc sông hôn nhân ở Ấn Độ Phật giáo cô xưa. 


BHADDA KAPILANI 


Từ vô số niên kỷ về trước, vào thời Đức Phật Padumattara, Bhaddã nghe nói về 
một tỳ kheo ni có thê nhớ lại các đời tiền kiếp của mình. Nàng quyết định tìm kiếm 
quyền năng như vậy và Kassapa, chồng nàng quyết định sông cuộc đời tu khổ hạnh. 
Sau này, đến thời Đức Phật Vipassi, hai người này lại kết hôn với nhau và thuộc về 
đăng cấp Bà la môn. Vào kiếp sau nữa, cả hai đều cùng là người trong một bộ tộc. 


85 


Trong kiếp đó, sau khi có sự bất hòa với cô em chồng, Bhaddä đã cầm bát đựng đồ 
cúng thí đến gặp Paccaka buddka (một bậc dù đã giác ngộ, vẫn đi thuyết giáo cho 
người khác) và cầu xin: “Con xin có được thân mình chiếu sáng như đồ cúng thí đựng 
trong bát này”. 


Trong kiếp sống của nàng cùng thời với Đức Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta, Bhaddã 
Kapilani đầu thai vào một gia đình giàu có của dòng họ Kosiya. Nàng lớn lên ở 
Sagala, thủ phủ vương quốc Madda. Một hôm khi còn bé, nàng trông thấy đám đông 
ăn những con sâu đang quẳn quại giữa các hạt vừng khô. Cái nhìn đó làm cho cô bé 
nhạy cảm thảng thốt, nhưng đáng lo ngại hơn khi một vài người lớn nói với cô bé 
rằng cái chết của những con sâu đó là tội lỗi do chính cô gây ra. Điều này dường như 
không đáng kể, nhưng một việc đáng chú ý hơn đã hình thành quyết định tu xuất gia 
của nàng sau này. Một chuyện tương tự xảy ra đã ảnh hưởng tới cậu bé mà sau này 
trở thành chồng của nàng. Khi Kassapa đang đứng trên cánh đồng mới cày xới, nhìn 
những con sâu bị chim ăn, ông đã tin rằng mình cũng có lỗi về những đau đớn đó. 
Giống như Bhaddã, ông cũng quyết định xuất gia khi lớn lên. 


VỊ quyết định tu xuất gia của họ là độc lập đến với nhau, nên việc tình dục, hôn 
nhân và con cái bị đây xa; cả Bhaddã và Kassapa đều cho rằng họ có thê không bao 
ĐIỜ lầy nhau. Nhưng sự lựa chọn này làm cho cha mẹ của Kassapa khó chịu nhiều 
đến nỗi cuối cùng ông đã đồng ý cưới vợ với một điều kiện là người phụ nữ mà cha 
mẹ ông chọn phải giông với bức tượng do ông làm ra. Bức tượng đã được làm và các 
sứ giả được cử đi qua các vùng để tìm kiếm sự tác thành hôn nhân. Thật kinh ngạc là 
Bhadda được tìm ra. Thế là hai bên cha mẹ đã bí mật thu xếp cuộc hôn nhân. Cặp cô 
dâu chú rễ trẻ đã phát hiện ra sự thu xếp này và cố gằng ngầm phá, họ viết thư cho 
nhau rằng có thể họ sẽ là đôi vợ chồng khủng khiếp. Nhưng thư của họ bị chặn lại và 
đám cưới được tổ chức ngay bằng mọi cách. 


Bhadda và Kassapa đã kín đáo thỏa thuận không động phòng vào đêm tân 
hôn, mà thay vào đó là cùng nhau đi tu xuất gia. Họ cắt tóc cho nhau, mặc áo choàng 
dài màu vàng nghệ lấy từ tủ quần áo rộng mênh mang của họ, trả tự do cho các nô lệ 
của mình và xuất gia sống không nhà. Kassapa đi trước, Bhaddã đi sau, và việc này 
đã không thích hợp. Ngày nay khi đọc câu chuyện này với những thành kiến văn hóa 
của mình, chúng ta có thể nghĩ rằng họ đã hành động dưới giả thiết dân chủ thê hiện 
bằng thuật ngữ Phật giáo —- mọi người đều bình đăng trước Pháp (Dhama). Nhưng 
trên thực tế, người đản ông đi trước và người đàn bà bước theo sau là dấu hiệu của 
cuộc hôn nhân. Có một mâu thuẫn. Họ đã lấy nhau hay đi xuất gia? Vậy thì, khi họ 
đến ngã tư đường, họ cần giải quyết vẫn đề bằng cách tách khỏi nhau, ông ta rễ sang 
lỗi bên phải và bà ta rẽ sang ngả bên trái. 

Trong một thời gian ngắn, Kassapa đã gặp Đức Phật và được thọ giáo. Nhưng 


đường tu của Bhaddã còn khó khăn hơn. Ít nhất năm năm sau, trước khi môn phái 
Phật giáo nguyên thủy kêu gọi một tinh thân cách mạng, đạo Kỳ Na (Jain) mới biêu 


Só 


lộ sự cho phép thành lập tô chức tỳ kheo ni. Trong khi đó Bhaddäã sống gần khu rừng 
Kỳ Viên (Jeta Grove) ở thành Savatthi để chờ đợi, và khi Pajãpati thành lập cộng 
đồng đầu tiên các tỳ kheo ni, Bhaddã đã gia nhập, được thọ cụ túc giới đầy đủ, và 
chứng đạt sự an tịnh lớn (giác ngộ) mà nàng đã tìm kiếm. 


Kassapa — Trưởng tử, 
Thừa tự của Đức Phật, 
Ca Diếp khéo thiền định, 
Biết được đời quá khứ. 


Thấy cõi Trời, đọa xứ, 
Đã đoạn diệt tái sanh, 
Thắng trí được thành tựu, 
Là Phạm chí Ba minh. 


Cũng vậy nàng Bhadda, 
Người xứ Kaplla, 

Cũng đạt Ba minh đó, 
Bỏ cái chết lại sau, 
Mang báo thân lần cuối. 


Thấy nguy hại ở đời, 

Cả hai ta xuất gia, 

Chúng ta đều chế ngự, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Và cả hai mát lạnh, 

Nhẹ nhàng được giải thoát. 


MUTTA 


Muttã là con gái một gia đình Bà la môn nghèo. BỊ hạn chế bởi gia cảnh nghèo 
khó và theo tập quán cưới gả trong cùng đăng câp, nàng đã lấy một người Bả la môn 
gù lưng qua thu xếp cưới gả của cha mẹ. Chi tiết về cái lưng gù của chồng nàng ít 
được chú ý hơn là sự bất hạnh của chính bản thân cuộc hôn nhân. Khi nỗi bất hạnh 
này được nhiều người biết đến, Mutta đã thuyết phục chồng, mà sự cho phép của ông 
là cần thiết để nàng được phép thọ giáo thành mi cô. Điều này được thực hiện, nàng 
bắt đầu cuộc đời mới của mình rất thành tâm và cuối cùng trở thành một vị A-la-hán. 


Một thuật ngữ thú vị trong kệ ngôn của Trưởng lão NI Muttä là từ “muttiya”. 
Mặc dù từ này trước đây được dịch sang tiếng Anh là “giải thoát khỏi”, đúng hơn nó 
có nghĩa là “giải thoát băng phương tiện”. Với cách dịch này, một quan điểm tinh tế 
hơn so với chỉ là lời phàn nàn đã được thể hiện. Những điều trước đây áp bức Muttã 


S7 


không chỉ là cái mà nàng đã từ bỏ một cách sung sướng. Thay vào đó, các khía cạnh 
của những “áp bức” trước kia với nàng thực tê là những phương tiện giải phóng nàng. 


Giải thoát, ta tự do, 

Ta đang được giải thoát, 
Khỏi cả ba phương tiện, 
Những thứ cong vẹo gù, 
Cối xay và chày giã, 
Người chồng gùủ của ta, 


Ta đang được giải thoát 
Ra khỏi tử và sanh, 
Và tất cả mọi thứ, 
Đã kéo ta trở lại. 
NGƯỜI VỢ ÂN DANH 


Người đàn bà này được sinh ra và gả cưới trong, đăng cấp Bà la môn. Khi Đức 
Cô Đàm đến thành phố của nàng là Vesali, nàng đã rất ấn tượng với lời giảng pháp 
của Ngài và trở thành một nữ cư sĩ. Sau này, nghe Pajapati thuyết giáo, nàng muôn 
tham gia vào cộng đồng nữ tu đó. Nhưng chồng nàng từ chối, không bằng lòng, và 
thế là nàng vần tiếp tục sống với trách nhiệm của người vợ Bà la môn một cách tốt 
nhất có thê có đề làm một nữ cư sĩ tận tụy. 


Một hôm, khi nàng nấu món cà ri trong bếp, nồi bột bắt lửa nỗ lốp bốp và bốc 
cháy. Lúc đó nàng đang quán tưởng sâu lời giảng của Đức Phật về vô thường. Điều 
đó đã đưa nàng vào giai đoạn ba của con đường tu tập. Từ đó trở đi nàng quyết định 
không đeo ngọc ngà và đồ nữ trang nữa, chỉ quán tưởng lời giáo huấn dành cho 
những ai đã được thọ giáo. Khi chồng nàng hỏi về việc này, nàng nói với chồng rằng 
nàng không thê sống cuộc sống tại gia được nữa. Rồi cả hai vợ chồng cùng đến gặp 
PaJapatI và bà vợ trở thành một tỳ kheo m1. 


Mặc dầu lời bình 7⁄erïgãihä nói về vị tỳ kheo ni ấn danh này như một người 
vợ tận tâm, cầu chuyện đem lại một ấn tượng khác — về một phụ nữ ưa thích cuộc đời 
xuất gia hơn là cuộc sống hôn nhân trong gia đình. Tuy nhiên, sự trải nghiệm trí tuệ 
bát nhã của nàng lại xảy ra trong bối cảnh đang sống cùng gia đình. Điều này cũng 
song song với trải nghiệm của Muttã, người mà chúng ta thấy đã được giải thoát bằng 
các phương tiện chày, cối giã gạo và người chồng. 


Đức Phật đã dùng sự trải nghiệm của người vợ làm cơ sở cho chủ đề trong bài 
kệ ngôn dưới đây. Khi người vợ ân danh chứng đạt giác ngộ hoàn toàn thì bài kệ 
ngôn được cho là của riêng nàng. 


Hãy ngủ ngon, chị gái, 
S8 


Mặc áo khoác mình làm, 
Nồi khát khao của chị, 
Như cây khô trong chậu. 


MẸ CỦA SUMANGALA 


Đây là một người vợ ân danh khác mà chúng ta chỉ biết là người đàn bà của 
một gia đình nghèo ở Savatthi, vợ của người đan giỏ cói và mẹ của Sumangala — vị tỳ 
kheo Phật giáo. Về tất cả các kệ ngôn của những người vợ, chúng đều thê hiện sự ghê 
tởm nhất về đời sống gia đình. Mẹ của Sumangala bị áp bức dữ đội bởi cuộc sống gia 
đình tới mức bà gây cho người đọc một cảm xúc hài hước đối nghịch. Sự phẫn nộ của 
bà hoàn chỉnh đến mức tình cảnh của bà khá là khôi hài. 


Ta tự do hoàn toàn, 

Vui sao ta được thoát 
Khỏi chiếc chày giã gạo, 
Dường như nồi ta nấu, 
Chăng giá trị với ta, 
Thậm chí không chịu nổi, 
Nhìn ô che con traI, 
Chồng ta cũng căm ghét. 


Ta triệt hắn tham, sân, 

Ta, người đàn bà ấy, 

Quỳ xuống dưới gốc cây, 
Và tự mình thầm nhủ, 

“Ôi hạnh phúc tuyệt vời” 
Hãy quán thiền hạnh phúc. 


CAPAÄ 


Sự cãi cọ trong hôn nhân là rất chung trong kỷ nguyên của chúng ta, nhưng nó 
lại hấp dẫn để khám phá ra bài kệ ngôn có 2.500 năm tuổi xử lý cùng một chủ đề đó. 
Câu chuyện của Capa thực tế là câu chuyện về cuộc hôn nhân của nàng và ly thân với 
Kala. Kala là một vị ân sĩ khổ hạnh theo trường phái Ajivaka trước khi gặp Cãpã. Vị 
thủ lĩnh đáng kính của AJivaka là một người đàn ông có tên là Makkhali Gorsa, người 
cùng thời với Đức Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta. Makkhali Gorsa và Cồ Đàm là hai trong số 
nhiều vị thầy tôn giáo ở vùng sông Hằng trong thời đại đó. Sự gắn kết của Kala với 
Cô Đàm vì ông ta là người đầu tiên Đức Phật gặp được sau khi Ngài giác ngộ. Khi 
gặp người này đang trên đường đến thành Kasi, Kala đã đặt câu hỏi cho Đức Phật về 
trí tuệ của Ngài, hỏi rằng liệu Ngài có phải là bậc anan/ajina (bậc Giác ngộ). 

“Đúng, là ta đây”, Đức Cồ Đàm trả lời rồi nói tiếp: 


69 


Ta chinh phục tất cả, 

Mọi điều ta biết hết, 

Các Pháp không chấp thủ, 
Ta từ bỏ tất cả, 

Giải thoát khỏi tham dục, 
Ta tự mình giác ngộ, 

Ai làm thầy ta đây? 


Ta chẳng có Đạo sư, 
Chắng có ai như ta, 
Không aI sánh được nổi, 
Với ta trên cõi trần, 

Và trong cõi chư thiên. 


Ta là A-la-hán, 

Duy nhất trên đời này, 
Ta — Đạo sư vô lượng, 
Độc nhất Phật Toàn giác, 
Ta mát lạnh, tịch tính. 


Với thái độ vô thưởng vô phạt, Kala đáp: “ Điều đó có thể vậy”, và bỏ đi sang 
đường khác. 


Ít lâu sau, Kala đến thôn Vankahara thuộc huyện Nala nơi Cãpã sống. Nàng là 
con gái một chủ thợ săn. Cha của Cãpäã có thiện cảm với vị ấn sĩ khát thực này, bắt 
đầu thường xuyên cung cấp đô thực thí cho Kala. Một hôm, khi Kala đến khất thực, 
nhìn thấy Cãpã và ngay lập tức đem lòng yêu nàng, trong lòng thầm thể nguyên rằng 
thà sẽ chết sớm nếu không lẫy được nàng làm vợ. 


Sáu ngày sau cha của Cãpã đi săn trở về, hỏi thăm về vị ấn sĩ khát thực, ông 
biết rằng Kala chỉ đến lần đầu, sau đó không thấy quay trở lại. Người chủ thợ săn đi 
ra ngoài tìm vị ấn sĩ. Khi tìm thấy vị ấn sĩ gầy hốc. hác và nghe được lời nguyễn của 
ông ta, người chủ thợ săn đồng ý gả con gái cho vị ẩn sĩ với một điều kiện ông ta phải 
học cách bẫy thú. 


Cãpã và Kala sống cùng nhau được một thời gian, và trong thời kỳ đó họ có 
được một đứa con. Nhưng sau đó mối quan hệ của họ trở nên căng thắng. Nàng thì 
muốn trêu chọc chồng, còn ông ta lại dọa bỏ đi, lòng luôn nhớ về người Ông gặp trên 
đường đến thành Kasi và đã nói là bậc anamajina (bậc Giác ngộ). Cuối cùng, cuộc 
đấu tranh của đôi vợ chồng đến hồi nguy kịch. Bài kệ ngôn dưới đây ghi lại khủng 
hoảng tâm tư và sự ly thân của họ. 


90 


Cãpã rõ ràng bị đe dọa bởi ý nghĩ rằng nàng và đứa con bị bỏ rơi. BỊ tốn 
thương, nàng quay lại quyền năng vốn có của phụ nữ, trước hết gắng thê hiện sự khéo 
léo ngoan ngoãn phục tùng, nàng nói: “Thiếp sẽ là nô lệ cho chàng”. Khi bị thất bại, 
nàng lại cô gáng chiến thắng Kala bằng quyến rũ và cám dỗ, nhưng cách tiếp cận này 
chỉ làm mất đi khát vọng của vị ân sĩ. Như một cứu cánh cuối cùng, Capa đã đưa đứa 
con trai của họ ra, nhưng cũng bị thất bại, và tiếp theo chúng ta thấy một sự thay đổi 
đột ngột đáng chú ý, mặc dầu đã gắng làm tất cả mọi điều. Cãpã phải nói tiếp :“Vậy 
tạm biệt Kala/ Chàng sẽ đi về đâu?”. Bất ngờ có sự dịu dàng đáng ngạc nhiên trong 
lời nói của nàng. Và trong cao trào đi lên của cuộc tranh đấu, bạn đọc cảm thấy nỗi 
bực mình tăng lên với sự vô cảm của Kala, ở cuối bài kệ ngôn, người đọc cảm nhận 
sự Xót xa trong hành động của Kala đem Capa dâng cúng Đức Phật. Mặc dù với hành 
vi này ông ta đã chia sẻ cả tình yêu của mình với Cãpã lẫn nhu cầu bản thân muốn 
được độc lập, những phẩm chất này ông ta không thể bộc lộ được trong cuộc hôn 
nhân đó. Với điều này, nỗi bực dọc có thể có của chúng ta khi Kala thừa nhận về 
những việc vốn là như vậy và về con người nó là như thế. 


Tan nát cõi lòng sau khi chồng bỏ đi, Capa để con trai lại cho cha nàng và đi 
theo Kala, không phải để bắt ông quay về, mà để chính tự mình đến gặp Đức Phật. 
Nàng làm điều đó ở Savatthi, nơi nàng được thọ giáo và sau đó trở thành vị A-la-hán. 


[Kala:] 
Trước, tay ta chống gậy, 
Giờ là thợ săn naI, 
Vì sa lầy tham dục, 
Không thê đến bờ kia. 


Nghĩ rằng ta yêu nàng, 
Capa chọc giận con, 
Mia mai ta say đắm, 
Nhưng ta đã chặt đứt, 
Dây ràng buộc với nàng, 
Và xuất gia trở lại. 


[Capa:] 
Người đàn ông vĩ đại, 
XIn đừng giận với em, 
Bị sân hận chỉ phối, 
Tu thanh tịnh sao nổi? 


[Kala:] 
Ta phải rời Nala, 
AI ở lại đây được? 


9] 


Nơi sắc đẹp nữ nhân, 
Trói buộc vị sa môn, 


Chỉ muốn sống theo Pháp. 


[Capa:] 
HỡI Kala, quay lại, 
Hưởng lạc mối tình em, 
Em sẽ làm nô lệ, 
Cho chàng và bà con. 


[Kala:] 
Này hỡi nàng Capa, 
Nếu điều nàng nói ra, 
Dù một phần sự thật, 
Sẽ là tuyệt vời nhất, 
Cho kẻ sĩ tình nàng. 


[Capa:] 
Ôi hỡi chàng Kala, 
Em tựa như cây lựu, 
Trên đỉnh núi trổ hoa, 
Như dây leo loa kèn, 
Nở tộ trong hoang đảo, 
Thân em xức dầu thơm, 
Hương chiên đàn thắm đỏ 
Lụa Kasi tuyệt hảo, 
Sao chàng lại bỏ em? 


[Kala:] 
Nàng như con chim mồi, 
Với thân hình kiều diễm, 
Dẫu bủa giăng sắc đẹp, 


Nhưng không bẫy được ta. 


[Capa:] 
Này hỡi chàng Kala, 
Còn đứa con trai này, 
Thành quả của hai ta, 
Sao chàng lại bỏ thiếp, 
Cùng con trai chúng ta? 


[Kala:] 
Bậc trí bỏ con traI, 


” 


Bỏ bà con, gia tài, 
Bậc Đại hùng xuât gia 
Như voi phá xiêng xích 


[Capa:] 
Vậy thiếp dùng dao, gậy, 
Quật chết con trai chàng, 
Ngã lăn ra mặt đất, 
Vì sầu muộn con trai, 
Chàng không thể đi được. 


[Kala:] 
Nếu nàng quăng con trai, 
Cho chó sói, chó đữ, 
Không khiến ta quay lại, 
Người đàn bà thương hại! 


[Capa:] 
Vậy từ biệt Kala, 
Ngài sẽ đi về đâu? 
Làng nào, thị trần nào? 
Hay kinh thành nào vậy? 


[Kala:] 
Xưa chúng ta từng có , 
Nhiều người khất thực theo, 
Làng này qua làng khác, 
Từ phố xá, kinh thành, 
Cứ tưởng mình sa môn, 
Nhưng thực ra không phải. 


Giờ đây đã đôi khác, 

Dọc bờ sông NI liên, 

Đức Phật dạy chúng sinh, 
Phải sống theo Giáo pháp, 
Ta theo chân Ngài bước, 
Đạo sư của chúng ta. 


[Capa:] 
Xin chàng hãy đảnh lễ, 
Thay mặt thiếp tới Ngài, 
Và dẫn dắt cõi đời, 


Dâng cúng dường cho thiếp. 


93 


[Kala:] 
Phải rồi, điều nàng nói, 
Ta sẽ kính dâng Ngài, 
Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 
Nhân danh nàng đảnh lễ 


Rồi Kala ra đi, 

Dọc bờ sông NI liên, 

Thấy Bậc Chánh Đẳng Giác, 
Thuyết pháp đạo bắt tử. 


Đau khổ — nhân khổ đau, 
Đề chấm dứt đau khô, 
Hãy tu Bát Chánh đạo, 
Làm dịu mọi khổ đau. 


Sụp lạy dưới chân Ngài, 
Kala bước sang phải, 
Thay Cãpã dâng lễ, 

Rồi chàng xin xuất gia, 
Ba Minh đã đạt chứng, 
Lời Phật dạy, làm xong. 


94 


Chương VHI - Những phụ nữ già 


Phụ nữ ở chương này chia sẻ tính cách của người già. Tuổi tác bản thân nó 
không làm cho người ta là Therï (lớn tuổi). Therĩ nghĩa là người phụ nữ già, nhưng 
theo chức vụ thì TherTgäthã có nghĩa là phụ nữ có chức vị cao cấp (Trưởng lão Ni) 
phải có mười hai năm tham gia giới tỳ kheo ni, và/hoặc là một ni sư xuất sắc nhờ tính 
cách và sự thông thái của mình. 


Trong khi Đức Phật đã dạy phải kính trọng các thượng tọa theo thứ tự, cả nam 
và nữ, thì tuổi tác nhiều hơn không nhất thiết phải được kính trọng trong nền văn hóa 
Ấn độ thế kỷ thứ VI trước CN. Trong bài thuyết giáo đầu tiên ở vườn Lộc giả Đức 
Phật Cồ Đàm (Gautama) đã nói tuổi già như một khía cạnh của khổ đau cùng với 
sinh, bệnh và tử. Không chỉ tuôi già là khía cạnh của khổ đau, một phụ nữ già nua có 
thể còn là một gánh nặng. Chúng ta thấy hình ảnh người phụ nữ giả là biểu tượng của 
vô thường và diệt (lão). Câu chuyện từ lời bình của Trưởng lão NI Damapada là một 
ví dụ cay đắng. 


Chuyện kể rằng có một ni sư tiếp tục hành hương khất thực cho tới 120 tuổi. 
Một hôm trên đường trở về nhà với đồ ăn trong bát khất thực của mình, cụ gặp một vị 
tăng sư ngoài đường. Cụ xin phép được cúng dường vị tăng sư đó đồ ăn trong bát và 
nhà sư đồng ý nhận đồ khất thí. Cụ đưa hết đồ khất thí mình có, cụ chắng còn gì cho 
mình ăn. Sang ngày hôm sau và cả đến ngày thứ ba cụ vẫn gặp nhà sư ấy tại chỗ đó, 
đưa cho ông ta mọi đồ khất thí cụ có, không để lại chút nào cho mình ăn. 


Rồi đến ngày thứ tư trên đường trở về cụ gặp một vị thầy tăng (thầy giáo) ở nơi 


ồn ào hơn. Cụ bước lùi lại và khi đi giật lùi chiếc váy Dị rơi xuông, cụ dẫm lên váy 
của mình và ngã lăn ra đất. Vị thầy tăng bước đến gần cụ và nói: “Chị gái ơi, thân xác 


95 


chị bị mỏi mòn vì tuổi già, không bao lâu nữa nó phân rã (chết). Nói đoạn ông đọc bài 
kệ sau: 

“Thân xác này bị rã rời, nó chứa ô bệnh tật, thân xác mong manh này, cái khối 
mục nát này, sinh chấm dứt trong tử”. 


Thực ra, nếu Đức Phật đã nói điều này thì ta hình dung Ngài nói lời từ bi với 
lòng trắc ấn, như người thầy thuốc phải nói địu hiền với người bệnh khi họ sắp chết. 
Dẫu là câu chuyện chia ly, nó không thể hiện tuổi giả là cái gì cao quý, mà chỉ là tình 
trạng bất hạnh. 


Trong thời gian đầu. nội quy của giới tu nữ đã đặc biệt không cho phụ nữ già 
và đàn bả góa vào ở ân dật. Sau này sự phân biệt tuổi tác phụ nữ trong Therigatha đã 
ủng hộ và phụ nữ thuộc các lứa tuổi, mọi nghề đều được vào giới tu nữ. Những thế kỷ 
tiếp sau đó, khi hội chúng các ni sư được thọ giáo thực sự bị chấm dứt, các nữ tu 
không còn được thọ giáo đầy đủ nên tu viện nữ ở một số nước Đông Nam Á dần dần 
thu nhận cả phụ nữ già và đàn bà góa. Họ được cạo trọc đầu, giữ 8 - I0 giới luật khác 
so với 311 giới luật của Ni đoàn ban đầu, sống ở các khu đặc biệt trong tu viện kín 
hay nữ tu viện của riêng họ. 


Ở Miến Điện (Burma) chăng hạn, phần lớn các ni cô là bà già, thường là phụ 
nữ góa. Ở Cămpuchia đàn bà góa đê tang chỗông như các nữ Phật tử trong ba năm sau 
khi chông chêt. 


Trong ba phụ nữ chúng ta gặp ở chương này, chỉ có Dhamma được xác định rõ 
là đã góa chồng. Tình trạng hôn nhân của Cittã và Sumanã không được nhắc tới, mặc 
dầu họ đã là phụ nữ góa, bởi vì phụ nữ sống đơn thân là ngoại lệ. Theo tập quán thì 
phụ nữ góa phải sống khắc khổ, mặc dầu các nữ Phật tử góa chồng có vẻ khá giả hơn 
những người đồng cảnh ngộ theo đạo Bà la môn. 


Đối với phụ nữ góa theo đạo Bà la môn, vị trí của họ trong thế kỷ thứ VI trước 
CN tốt hơn. Sati, một từ mô tả người đàn bà trong trắng, thường được gán cho những 
phụ nữ quăng thân mình lên giàn hỏa thiêu của chồng (một thực tế không được phép 
trong đạo Vệ đà). Phụ nữ góa có thể được tái giá. Trong thời kỳ theo đạo Phật, phụ nữ 
góa Bà la môn phải tu hành khổ hạnh, ăn uống đạm bạc và nhanh vào những thời gian 
cụ thể, cạo trọc đầu như kẻ xuất gia, không được mặc đồ màu sáng hay đeo nữ trang, 
ngủ bằng chiếu trải trên nền nhà. Việc đi tái giá là tuyệt đối cấm ky với họ, mặc dù 
điều này không còn đúng với phụ nữ góa theo phái Sati, còn nếu có thì chỉ là rất hãn 
hữu. Ở thời kỳ Epic (200 năm trước CN và 200 năm sau CN) chúng ta thấy các ví dụ 
hy sinh thân mình của đàn bà góa, và vào thời kỳ Smrti (400-700 năm sau CN) Sati 
được hoan nghênh và thực hành phổ biến. Điều này được cho là cách chắc chắn nhất 
để chuộc tội lỗi linh hồn người đàn bà góa. 


96 


Phụ nữ góa theo Phật giáo có thể giàu có và không cần tu khổ hạnh. Việc tái 
giá cũng được phép, mặc dù chúng ta hầu như không nghe nói có ví dụ nào gợi ý rằng 
tập tục Bà la môn đã thống trị như vậy. Tuy nhiên, phụ nữ có quyên hưởng thừa kế. 
Mặc dầu phụ nữ góa theo đạo Phật được tự do và có nhiều quyên hơn so với phụ nữ 
góa theo đạo Bà la môn, tình trạng của họ cũng không cao. Tính từ Anatha, nghĩa là 
“cơ cực” hay “không được che chở” được dùng để mô tả điều kiện sống của phụ nữ 
góa. Nó cũng dùng để chỉ người phụ nữ không kết hôn với ngụ ý rằng hai loại người 
này có cùng biên độ như nhau trong xã hội của họ. 


Một câu chuyện khác từ lời bình luận Dhammapada về phụ nữ góa theo Phật 
giáo đã vẽ ra bức tranh cuộc đời phụ nữ góa như thê. 


Chuyện kể rằng trong một gia đình ở Savathi có bảy con trai và bảy con gái. 
Tất cả chúng đều lấy vợ lấy chồng khi đủ tuổi và sống hạnh phúc thực sự như bản 
chất của chúng. Sau khi người cha qua đời, mẹ chúng, một nữ tín đồ Phật giáo siêng 
năng, thậm chí sau khi chồng chết bà đôi khi buông lơi việc quản lý gia sản của 
chồng. Một hôm các con trai bà nói: “Mẹ ơi, giờ cha chúng con đã mắt, mẹ giữ tài 
sản của cha để làm gì? Chúng con có thể không giúp mẹ sao?”. Bà nghe chúng mà 
chẳng nói năng gì. Sau khi chúng nói với bà vài lần về việc đó, bả tự nghĩ: “Các con 
trai chăm sóc ta, sao ta còn phải g1ữ tài sản riêng cho mình?”. Và bà chia tài sản thành 
hai phần và chia đều cho các con. 


Vài ngày sau, đứa con dâu trưởng nói với bà: “Rõ ràng đây là ngôi nhà mà mẹ 
tuyệt vời đến chơi, mẹ làm như vậy là vì mẹ đã cho cả hai phần gia tài của mẹ cho 
con trai cả”. Những đứa con dâu khác của bà cũng nói như vậy với bà. Rồi mấy đứa 
con gái cũng hỏi bà như thế khi bà đến nhà chúng, từ đứa lớn nhất đến đứa út. Bị đối 
xử vô lễ như vậy, cuối cùng bà tự nhủ: “Sao ta cứ phải sống với chúng nó nhỉ? Ta sẽ 
đi tu và sống cuộc đời ni cô”. Thế là bà đến nữ tu viện xin được xuất gia. Họ đón 
nhận bà vào dòng tu, khi bà làm tròn bổn phận của mình bà được gọi tên là ni cô 
Bahuputtika. 


“Vì ta bước vào dòng tu ở tuôi già”, bà nghĩ khi làm xong mọi trách nhiệm lớn 
nhỏ được giao cho ni cô, “ta cần phải thật chăm chỉ, dành toàn bộ thời gian ban đêm 
để thiền”. Ngồi ở bậc thềm thấp hơn, vịn tay lên giá đỡ bà lần từng bước tập thiên. 
Thậm chí khi bà bước đi trong bóng tối, sợ va phải cái cây hay vật gi khác, bà vịn vào 
cái cây và bước tiếp. Quyết định chỉ quán tưởng đến Luật mà sư thầy đã dạy, bà chỉ 
suy nghĩ về Phật pháp và thiền. 


Vị sư thầy ngồi trong phòng đượm ngát hương, phóng tầm nhìn đối diện thăng 
phía bà, nhủ thầm: “Bahuputtika, dầu sống một trăm năm liệu bà có thấy được giáo lý 
ta đạy cho khi thiền không? Mong sao bà được sống cái khoảnh khắc thấy được giáo 
lý ta đã dạy cho bà”. Kết cục là Bahuputtika đạt chứng quả A-la-hán, có các quyền 
năng đẳng siêu nhiên. 


97 


Chỉ sau khi điều này xảy ra với Bahuputtika, giới ni sư đã dành cho những phụ 
nữ giả cơ hội bắt đầu cuộc đời mới. Ba người phụ nữ chúng ta gặp trong chương này 
cho thấy các khuôn mặt khác nhau của tuôi già. Dhamma đạt được thông tuệ khi nhìn 
thấy đớn đau của tuổi già. Cittã chiến đấu chống lại tuổi tác và tự hảo về sức chịu 
đựng bên bị, năng lượng của mình, và Sumana kéo dài nhiều năm làm ni cô đã thấy 
sự thanh thản, êm ái của tuổi giả. 


DHAMMA 


Dhamma sinh ra trong một gia đình quyền quý và lấy một người chồng đáng 
kính. Khi được cảm hóa đạo Phật, nàng muốn xuất gia nhưng không được chồng 
băng lòng. Theo tập tục dâng hiến của phụ nữ Ấn Độ quyên quý, nàng không thể 
không vâng lời. Rồi phải chờ đến khi chồng qua đời nàng mới được thọ giáo. Việc 
chứng quả A-la-hán của nàng đã diễn ra một hôm khi trên đường đi khất thực trở về 
mật thất, nàng mắt thăng bằng và bị ngã. 


Ta lang thang khất thực, 
Yếu ớt tay chống gậy, 
Với chân tay run rẩy, 

Ta ngã trên mặt đất, 

Thấy nguy hiểm xác thân, 
Tâm ta được giải thoát. 


CITTA 


Cittaả sinh ra trong một gia đình giàu có ở Rajagala. Việc nghe Đức Phật 
Gautama thuyết pháp ở cổng thành Rajagala đã đưa nàng đến Pajakati để thọ giáo. 
Mãi đến lúc tuổi già nàng mới hiểu rõ điều nàng đi tìm kiếm. Sự phát hiện này xảy ra 
vào ngày nàng leo lên ngọn Linh Thiếu để tu tập theo cuộc sống của người ấn dật. 


Mặc dù ngọn Linh Thiếu không phải là cao, không cần có sức chịu đựng để 
vượt qua. Nó gồm toàn đá tảng và trên đỉnh có hình đầu con Linh Thiếu (chim kền 
kên). Từ đỉnh núi Cittã có thể thấy cảnh đẹp bao la, những ngọn đồi cuồn cuộn đốc 
đứng lớm chởm và bên dưới là rừng rậm. 


Dù gầy gò, mệt mỏi, 
98 


Bệnh hoạn và yếu đau, 
Chông gậy ta vân trèo, 
Leo lên đỉnh Linh Thiêu. 


Đại y vắt ngang vai, 

Bát khất thực lộn ngược, 
Ta dựa lưng đá tảng, 
Phá tan màn vô minh. 


SUMANA 


Sumanä được Đức Phật coi là trong hàng những ưu bà di lỗi lạc. Mặc dù rất 
muốn xuất gia nhưng nàng phải trì hoãn khát vọng riêng để chăm sóc bà nội giả nua 
của mình, người mà nàng và em trai, nhà vua Pasebadi của Kosala coi như người mẹ 
kính yêu. 


Mặc dầu có trọng trách nặng nề, Sumanã vẫn đến bất cứ chỗ nào Đức Phật 
thuyết pháp trong kinh thành của em trai. Sau này, khi bà nội qua đời, nàng cùng em 
trai đến cộng đồng tu ở Pajãpati để xin thọ giáo cho nàng. Lúc này Sumanä đã là một 
phụ nữ già. 


Được trưởng thành sau nhiều năm hiến thân tu ở cương vị ưu bà di, vào đúng 
ngày nghe được bài thuyêt pháp của Đức Phật, nàng chứng đắc niêm tin ngay lập tức 
và chứng quả A-la-hán. 


Đây là kệ ngôn đã đẫn nàng đến chỗ chứng quả đó. Mặc dầu kệ ngôn này được 
Đức Phật nói ra, nó được gán cho của riêng nàng sau khi nàng nhập Niệt bàn. 


HỡiI Trưởng lão NI kia. 
Hãy an lạc nằm nghỉ, 
Trong tắm y quý giá, 

Do chính mình dệt nên, 
Lòng tham ngươi an tịnh, 
Ngươi mát lạnh tịch tình. 


99 


Chương VIII - Những kỹ nữ lầu xanh, gái bao và phụ nữ đẹp 


Ở Ấn Độ, từ thời thượng cô, các kỹ nữ lầu xanh, gái bao và phụ nữ đẹp đều đối 
lập với người xuất gia nam giới. Trên quan điểm tâm lý học phương lây, sự ghép đôi 
này chỉ là đối lập bề ngoài. Họ là hình bóng cuả nhau, người này cân phải có người 
kia. Nhưng tập quán người xuất gia Phật giáo có góc nhìn khác về thú nhục dục và 
đời sống độc thân. Trên quan điểm Phật giáo, sự căng thắng giữa nhà sư và phụ nữ 
gợi cảm bị vượt quá bởi sự cự tuyệt từ khía cạnh nữ giới. Chúng ta thấy điều này 
chấm dứt trong nghệ thuật và truyền thuyết Phật giáo. Trong nghệ thuật Phật giáo 
nguyên thủy, người phụ nữ luôn được vẽ rất gợi cảm, có bộ ngực to, hông nở với điệu 
bộ và cử chỉ lả lơi mời gọi. Người mẫu đầu tiên là zsparas, “nữ thiên thần' thuộc về 
đèn thờ các vị thần dân gian. Những phụ nữ khêu gợi này được khắc chạm trên công 
thành Bharui và Sanchi (thế kỷ thứ nhất và hai trước CN) là những địa danh nỗi tiếng 
của nghệ thuật Phật giáo nguyên thủy. Phải đi qua các công này người sùng đạo mới 
được bước vào khu phức hợp của chùa Phật. Một phép ẩn dụ hiện rõ - người ta phải 
đi qua thế giới của Samsara, sự ra đời và văng sinh, sự cám dỗ bởi phụ nữ để đến 
được chốn thần thánh linh thiêng không còn khát vọng và quyến rũ. 


Một khi hình ảnh này có thể hoặc không thê là tâm điểm cho hành trình tâm lý 
hay tôn giáo của đàn ông đến với cái nguyên thể (wholeness), nó không có vai trò 
trong hành trình của phụ nữ, không thừa nhận một phụ nữ cụ thể nào, người có thể là 
nạn nhân của thần thoại này. Chương này tìm kiếm cái bên dưới hình tượng phản 
chiếu vào phụ nữ đẹp, gợi cảm bằng cách cho chính phụ nữ thể hiện bản năng giới 
tính và tôn giáo của mình thông qua những câu chuyện và kệ ngôn của riêng họ. 


Tiêu đề của chương này ngụ ý một cái gì đó xếp loại mà trong đó nhóm phụ nữ 
này được chia thành các phân nhóm. Kỹ nữ bán sắc đẹp là phân nhóm đâu tiên. Từ 
100 


hồi đó đến nay, kỹ nữ lầu xanh là phụ nữ kiếm sống băng cách bán thân cho quan hệ 
tình dục bừa bãi. Từ kỹ nữ lầu xanh (gái điểm) trong tiếng Pãli là vesi hay vesiya. Về 
mặt chữ nghĩa nó chỉ người đàn bà đăng câp thấp, làm điểm, làm đi. Tương tự ngày 
nay gọi là gái làm tiền hay gái đường phố. Những phụ nữ như vậy chắc chắn không 
có số phận tốt, không có người tỉnh giàu có và quyên thế. Vimälã, người có câu 
chuyện và kệ ngôn đầu tiên trong chương này, là một phụ nữ như vậy, mẹ của nàng 
cũng là một kỹ nữ kiếm sống bằng nghề bán sắc đẹp trước đó. 


Sự mô tả nhà chứa trong bình luận của Dhammapada cho ta cái nhìn lướt qua 
thê giới của các kỹ nữ lâu xanh. 


Cứ một nghìn đông. tiễn vàng họ được nhận, 500 động cho đàn bà, 500 đông 
trả tiên quân áo, dẫu thơm và hoa. Đàn ông đến nhà chứa nhận áo quân để 
thay vả ở lại qua đêm, hôm sau họ trút bỏ áo quân đã mặc vào chỗ đã nhận và 
ra VỀ. 


Phân nhóm thứ hai là gái làm tiền quý phái. Họ thuộc lớp gái điễm đặc biệt có 
khách hàng là các quan triều đình hay tầng lớp giàu có. Ngày nay ta gọi họ là gái bao. 
AmpaPali và Ashakasi trong chương này là loại phụ nữ như vậy. Số phận của họ có 
thê bị phóng đại như gặp đầy trong thành phố. Những thủ đô nổi tiếng như Vesali và 
Rajagala đầy rẫy gái bao. Chẳng hạn, AmpaPali là một trong gái bao ở Vesali. Một 
người đàn bà như vậy không chỉ có số tiền lớn mà cũng còn quản lý nhiều phụ nữ. 


Những phụ nữ đẹp là phần nhóm thứ ba trong chương này. Mặc dù có những 
phụ nữ nỗi tiếng về sắc đẹp của mình trong suốt cuốn sách này, nhưng có một sô phụ 
nữ đẹp được nhóm lại ở chương này vì họ có chung với kỹ nữ lầu xanh và gái bao nét 
cuốn hút về vật chất. Do sắc đẹp nhiều hơn là do sự tự lựa chọn của riêng mình, 
những phụ nữ nảy thường hay giao thiệp với loại đàn bà cám dỗ, làm say đắm. 


Một phụ nữ đẹp thời văn hóa Phật giáo nguyên thủy không được coi tương 
đương với thiếu nữ trinh trắng trong truyền thuyết trung cô hay nữ thần sắc đẹp 
Aphrodite của thần thoại Hy Lạp. Nàng gần giống kiểu phụ nữ đại diện bởi Circe 
trong Odyssey, cám dỗ và ghê gớm. 


Trong khi sắc đẹp nói chung được quý trọng ở thời Ấn Độ xa xưa, và một 
trong những phúc lành trong kinh Phật dành cho cái đẹp, nó còn là phầm chât xâu xa 
và đen tôi của phụ nữ. 


— Phụ nữ đẹp được coi là nguy hiểm: nguy hiểm cho chính họ, cho đàn ông và 
chăc chăn nguy hiêm cho cả tăng sư. 


Phụ nữ đẹp là mối nguy hiểm cho chính bản thân mình vì họ có thể gắn chặt 
với vẻ kiêu diêm của họ. Vậy nên, trong Phật giáo phụ nữ được chỉ dân cách quan sát 


I| 


tình trạng phong hóa và suy sụp của thân thể và cách thiền định trên thân xác mình. 
Chúng ta thây ví dụ vê cách tu tập này trong chương trước. 


Phụ nữ đẹp nguy hiểm đối với đàn ông vì lý do hiển nhiên đàn ông khao khát 
họ. Việc cắt đứt gốc rễ nỗi khát khao đó là nguyện vọng của mọi Phật tử, một phụ nữ 
như vậy có khả năng đưa ra sự cám dỗ không thể vượt qua nổi. Hơn nữa, phụ nữ 
được tin rằng có xu hướng ham tình dục vô độ. Kinh thánh nói về bốn thứ tham vô 
độ: biển cả, vua chúa, người Bà la môn và sự ham muốn của đàn bà. Câu chuyện 
Dhammapada miêu tả vô số cách phụ nữ môi chài đàn ông vì sinh lực ham dục vô độ 
của đàn bà. 


Ả ngáp, d cúi đầu, ả làm các điệu bộ đa tình, giả bộ bối rồi, ả cọ móng tay 
móng chân vào nhau, bắt chéo chân, cào nên nhà bằng cây gậy. Ả làm cho 
người đàn ông của mình bật dậy, nằm xuống, ả ve văn hắn, hôn hắn và bắt hắn 
hôn lại. Ä ăn và đút đô ăn cho hắn, ả cho quà và xin hắn quà, bắt chước mọi 
điệu bộ của hắn. Ả nói to, nói chậm, nói công khai và nói riêng cho mình nghe. 
Khi nhảy múa, đàn hát, khóc than, làm những điệu bộ gợi cảm, trang điểm, 
cười và nhìn lúng liễng, d lắc hông, uốn eo lưng, để hở cặp đùi, che đùi, phô 
diễn đôi vú, khoe nách rôi để hở rốn. Ả đảo tròng mắt, nhướn lông mày, chà 
môi, đưa đẩy đâu lưỡi. Ả cởi khô quấn thân, tuột khăn quấn đấu và ngôi lên. 


Nếu chúng ta xem xét kỹ những từ ngữ mà phụ nữ dùng để mô tả bản thân, họ 
không chỉ rõ sự ám ảnh khát khao tình dục. Phụ nữ trong chương này, có lẽ là những 
người có xu hướng ham dục vô độ, ám chỉ khát vọng của họ không thường thể hiện 
so với những phụ nữ khác trong Therigäthã, cũng không hay thể. hiện với các tăng sư 
thời Therigatha. Khi chúng ta cô xác định nguôn giá. thuyết về nỗi khát khao tình dục 
vô độ của phụ nữ, thực ra chúng ta thấy nó lại là nôi ám ảnh của đàn ông, cụ thể là 
của các tăng sư. Kala, người chồng cũ của Cãpã cho thấy thiên hướng này: “Tôi thực 
tâm bỏ đi/ Ai muốn sống ở Nala nữa?/ Đàn bà ở đây dùng thân xác cạm bẫy kẻ tu 
hành khổ hạnh/Ai chỉ muốn sống cạnh Dharma. 


Trong khi các tăng sư Phật giáo hay bị ám ảnh bởi hình ảnh phụ nữ, hoặc run 
người lên khi quyết định nghĩ về vợ và người tình cũ, thì các ni sư không nói về sự 
cám dỗ như vậy bởi người chồng hay người tình cũ của họ. Thật ấn tượng là khi 
những phụ nữ này có những cảm giác tình dục mạnh, họ không thể hiện chúng ra bên 
ngoài hay quy đồ lỗi cho đàn ông. Nói công bằng, bản thân hình ảnh của kỹ nữ lầu 
xanh, gái bao và phụ nữ đẹp dường như không dựa trên những thái cực của quyên rũ 
và ghét bỏ. Khi những phụ nữ này nói vê nghề nghiệp cũ hay sắc đẹp của mình, họ 
nói thắng thắn, thật thà. Họ dường như cảm thấy tương đối dễ chịu với mình và với 
bản năng giới tính của mình. Hậu quả là họ đễ dàng quyết định xuất gia, không thể 
hiện sự giểu cợt về giới tính đối lập như một SỐ VỊ tăng sư được kính trọng nhất, kế cả 
Đức Phật khi cần thiết. 


102 


Một tắm gương toàn thiện về sự mê hoặc của đàn bà có trong truyền thuyết về 
Đức Phật. Khi Ngài quyết định ngôi dưới gốc cây bồ đề thiền định cho tới lúc đạt 
được trí tuệ bát nhã, ác quỷ Mara, chúa tế của cái chết và dục vọng, cố tấn công Đức 
Phật bằng quân ma vương của y. Khi bị thất bại, ma vương đưa ra vũ khí cuối cùng 
của y là ba người con gái tên là Craving, Discontent và Lust, những phụ nữ có sắc 
đẹp mê hồn và quyền năng quyến rũ. Khi Đức Phật vẫn ngồi bất động trước sự tấn 
công của chúng, sự giác ngộ của Ngài trở thành chắc chắn. 


Giờ đây sự phụ thuộc của một tăng sư vào kỹ nữ lầu xanh, gái bao và phụ nữ 
đẹp lại rõ ràng hơn. Họ là sự tương phản rõ nét, cần thiết cho sự tỉnh khiết của nhà sư. 
Trong Phật giáo nguyên thủy đã vạch ra một đường sắc nhọn giữa sự hiện hữu, diệt 
độ (“sự hữu diệt”) và samsara (“trở thành”), sự lạc hướng mãi mãi từ vãng sinh đến 
vãng sinh. Samama là kẻ thù. Nó phải được chế ngự để sự hiện hữu mong muốn xuất 
hiện. “Đàn bà” là hình ảnh thực của niềm thôi thúc mù quáng “trở thành cái tương tự 
samsara. Đó là phụ nữ không bao giờ mệt mỏi với hai thứ: giao cầu và sinh đẻ. Nancy 
Falk viết: “Đàn bà là kẻ thù - không chỉ ở cấp độ con người như một nguồn cám dỗ 
cá nhân, mà còn ở cấp độ vũ trụ như là sự tái hiện và tổng lực các quả trình trói buộc 
tất cả mọi đàn ông”. 


Khi xem xét mối quan hệ giữa phụ nữ gợi cảm và tăng sư, chúng ta cũng phải 
nhìn vào mối quan hệ giữa kỹ nữ lầu xanh hay gái bao với một ni cô. Hai nhóm người 
dường như đối lập nhau này đã có những nét chung qua lại trong xã hội lớn của họ. 
Kỹ nữ lầu xanh và ni cô cả hai đều có mức độ độc lập mà không thể tưởng tượng 
được với hầu hết phụ nữ. Vì không có người đàn ông giám sát tích cực, cả hai đi lại 
tương đối thoải mái trong môi trường công cộng. Thậm chí luật lệ pháp lý thời kỳ đó 
đã gộp kỹ nữ lầu xanh, gái bao vào với ni cô. Những phụ nữ như vậy phạm tội trước 
pháp luật là như nhau, và còn bị trừng phạt nghiêm khắc hơn so với các phụ nữ khác. 


Vài câu chuyện ở tạng Luật (Vinaya) cho thấy sự căng thăng giữa phụ nữ 
chung chạ tình dục và các mi cô. 


Sau việc một ni cô bị cưỡng hiếp khi nàng tắm một mình, luật lệ ban hành ni cô 
chỉ được tắm ở nhà tắm công cộng. Ở một nơi như vậy một số ni cô có dịp tắm chung 
với kỹ nữ lầu xanh. Thông thường tất cả phụ nữ Ấn Độ đều cạo lông mu, những 
người không theo tập tục này chỉ là kỹ nữ lầu xanh hay ni cô. Một lần, thấy các ni cô 
tắm khỏa thân, các kỹ nữ lầu xanh trêu chọc họ giống chúng. Một lần khác ở nhà tắm 
công cộng, một SỐ kỹ nữ lầu xanh chế nhạo ni cô, nói: “Sao còn trẻ vậy mà các cô lại 
sông cuộc đời trinh trắng? Sao không hưởng thụ niềm khoái lạc bây giờ đi . khi tuổi 
già thì rời cõi thế tục? Như vậy chả phải các cô được trải nghiệm cả hai sao”. 


Có một vài ví dụ lấy từ tranh vẽ và kinh thánh Ấn Độ cô xưa cho thấy mối 
quan hệ giữa kỹ nữ lầu xanh, gái bao và phụ nữ đẹp với các tăng ni Phật giáo. Chúng 
ta quay trở lại với các cá nhân phụ nữ của chương này, những người mà cả hai bình 


103 


diện tình dục và khổ hạnh được tích hợp vào cuộc đời họ và con đường để họ tự nhận 
biết mình. 


VIMALA 


Vimälã là con gái một kỹ nữ kiếm sống băng nghề bán thân. Khi lớn lên nàng 
theo nghề của mẹ. Câu chuyện vẻ cuộc đời nàng sống như một kỹ nữ lầu xanh trẻ. 


Một hôm ở Vesali, Vimalã bắt gặp Moggallana, không rõ liệu nàng có biết 
Ngài là một Trưởng lão tăng dưới thời Đức Cô Đàm không. Chuyện kể rằng nàng đến 
nơi Ngài cư trú và cố tình quyến rũ Ngài. Ý định của nàng hoàn toàn thất bại - 
Moggallana chứng tỏ là một vị tỳ kheo mẫu mực và đã từ chối nàng băng ba câu: 


“Ngươi là túi phân hôi thối, cột chặt lại với lớp da, ngươi đồ bản thu 
với những cục thịt trên ngực. Chín lỗ thoát trên thân ngươi luôn liên tục 
chảy ra những đô ô uễ. Một tỳ kheo ước muốn điều tỉnh khiết tránh thân 
xác đó như tránh đô phân tro”. 


Đây là ngôn ngữ của một đàn ông, người cùng với Sariputta được Đức Cồ Đàm 
miêu tả như sau: “Họ xuất chúng trong đám môn đồ của ta, họ là ngoại lệ trong các 
môn đồ của ta”. 


Mặc dù không có hỗ sơ nào ghi lại lời đáp của Vimalã, chúng ta biết rằng sự 
tác động qua lại này đã đánh dấu sự đôi thay trong cuộc đời nàng. Nàng trở thành một 
ưu bà di, rôi được thọ giáo cụ túc giới và cuôi cùng được chứng quả A-la-hán. 


Điều này có thể làm chúng ta bị sốc như một sự kỳ quặc — làm sao mà Vimala 
có thê trở thành nữ Phật tử dựa trên lời nhận xét thô bỉ như vậy? Điều này lại liên 
quan đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vị tỳ kheo và một kỹ nữ lầu xanh trong văn hóa 
Ấn Độ nói chung và trong hệ thống Phật giáo Therivadin nói riêng. 


Phật giáo Therivadin, với mục đích đánh bại khoái lạc tình dục và nâng cao 
phẩm giá của tăng sư hay ni sư không lập gia đình, không cố ý đặt hành động tình 
dục vào thế đối lập với việc hoàn thành tôn giáo. Trong một hệ thống như vậy một vị 
tỳ kheo gương mẫu nói và hành động như Moggallana đã làm cho Vimäilã trở thành 
người anh hùng. Hơn nữa, người anh hùng cần có kẻ thù. Người này không thể hoàn 
chỉnh nếu thiếu kẻ kia. Vậy Moggallana không hoàn chỉnh như thế nào? Ngài bất ngờ 
bị rơi vào tình trạng thảm hại của mình và phản ứng tự vệ với Vimala. Lời nói của 
Ngài biểu lộ con người gắn liền với sự tinh khiết của mình, đã ngoại hiện toàn bộ sự 
tiêu cực của mình. 


Một tu sĩ dòng Thiền đã tiếp nhận chủ đề tương tự này, nhưng có kết cục khác. 
104 


Một bà cụ già đã cung cấp đồ bố thí cho một tăng sư trong suốt hai mươi năm. 
Một hôm bà cụ sai đứa cháu gái mười sáu tuổi của mình mang đồ bồ thí đi với lời dặn 
sẵn. Cô gái ngả đầu vào lòng vị sư già, nói: “Cái này thế nào?” VỊ sư đáp : “Một cái 
cây tàn úa đã bắt rễ vào tảng đá. Nó thiếu hơi ấm, thiếu cuộc sống”. Khi cô gái trở về 
thuật lại cho bà cụ già điều đã xảy ra. “Nhà ngươi là đồ đạo đức giả”. Bà già khóc và 
đuôi nhà sư đi, đốt túp lều của ông ta. 


Trong khi chúng ta có thể nghi ngờ việc dùng đứa cháu gái làm mồi thử thách 
vị sư, phản ứng của ông ta được bà cụ thừa nhận như sự xa lánh và phòng thủ. Mặt 
khác bà cụ không mong nhà sư tiếp nhận cô gái theo lời mời mọc của nàng. Đối với 
bà cụ, câu trả lời thích hợp có thê được thừa nhận rằng tình dục có tồn tại, nhưng 
không được sỉ vả cô gái hay làm cho cô thành đối tượng tình dục. 


Không giống với Moggallana hay nhà sư tu theo dòng Thiền, nhiều vị tỳ kheo 
nói về khả năng hay liên tưởng đến các thành viên khác giới bởi cuộc sống độc thân 
của họ. Một tỳ kheo Theravadin viết: “Có thể thú vị nhận xét rằng nhiều tỳ kheo thấy 
sau khi xác lập được cách tu tập độc thân, khả năng họ liên tưởng về phụ nữ như 
những cá nhân hơn là khách thê tình dục đã được tăng lên nhiều. Có một sự tự do ấm 
áp từ ý tưởng đạt được cái gì đó. Theo lời của Ajahn Buddhadassa, chúng ta nhìn thấy 
rõ rằng chúng ta là tất cả “những người bạn trong “khổ đau” (dukkha). Cái hài hòa 
tinh tế sự lãnh đạm và nỗi đồng cảm trong lời nhận xét của vị tỳ kheo này là sự cân 
bằng mà Moggallana và vị sư dòng Thiền còn thiếu. 


Trở lại với Vimalä trong mối tác động qua lại, rõ ràng nàng cũng có những vẫn 
đề của mình. Ở hai đoạn đầu trong kệ ngôn này chúng ta thấy có sự ích kỷ và nỗi giận 
của nàng. Một mặt Vimalã tự hào về sức mạnh tình dục của mình, nàng đã dựng nên 
cá tính của mình xung quanh chúng, nàng nói: “Ta là tên thợ săn và ta giăng bẫy lừa 
kẻ khờ dại. Ta cười lên khi chòng ghẹo họ”. Rồi nàng căm ghét đàn ông ở thời điểm 
như thế khi nàng bị phụ thuộc vào họ. Xét theo lòng tự hào và sự khinh miệt này, 
Vimälã có thể bị thất bại và cụ thể là bị thay đổi bởi Moggalana không phải do tình 
trạng độc thân của mình mà bởi có một đức hạnh cao thượng nằm ấn bên trong. 


Mặc dù chúng ta giật nảy lên vì sự tàn nhẫn trong lời nói của Moggallana, 
chúng có thể đã cộng hưởng rõ với sự căm ghét chính bản thân mình của Vimälãä. Sự 
ghê tởm của Vimaälãä không phải đối với đàn ông mà là đối với chính bản thân mình 
và nàng đã tiến gần cái chân lý trong kệ ngôn này khi nói: “Ta đã khinh miệt những 
phụ nữ khác”. 


Lớn lên trong một thế giới thô lỗ, không dịu dàng, bước tiếp theo của Vimälã 
cũng thú vị như quyết định tu thiền là không ngờ tới. Nàng trở thành kẻ xuất gia. 
Bước đi tiếp này có thể được thấy từ một vài góc nhìn. Có thể xuất gia chỉ là một 
hình thức mới của sự tự căm ghét bản thân của nàng mà trong đó Vimälã bắt chước 

105 


nỗi sợ hãi và từ chối của Moggalana về hành vi tình dục của nàng. Từ góc nhìn này, 
một dòng kệ ngôn của nàng “Ta đã đoạn tuyệt đàn ông và tôn thờ đời ta” có thể tương 
đương với việc Moggallana từ chối nàng. Mặt khác ở khô thứ tư của kệ ngôn này, 
Vimälã nói: “Ta đây, là chính bản thân mình”, chi tiết này gỢI ý rằng. nàng đã không 
chối bỏ cái con người mà đã từng là một thời, mà khăng định sự tiếp tục cuộc đời 
nàng. Từ quan điểm này, dòng thơ “Ta đoạn tuyệt đàn ông, ta tôn thờ đời ta” ngụ ý 
răng nàng đã dựng nên bức tường không thể xuyên thủng xung quanh nàng, hơn là 
chỉ ra rằng nàng không còn bị điều khiển bởi những hình ảnh bên trong hay sức mạnh 
từ bên ngoài. Khi nói lên điều này, Vimälã trở thành người xuất gia, không còn sợ cõi 
trần tục nữa, nàng trở thành một con người thực sự tự do. 


Thời ta còn trẻ trung, 
Say nước da kiều diễm 
Với gương mặt cực xinh, 
Đẹp lộng lẫy, danh tiếng, 
Ta khinh phụ nữ khác. 


Sau khi diện bảnh bao, 
Bên khung cửa nhà chứa, 
Như thợ săn độc ác, 

Ta giăng bẫy đặt môi, 
Đánh lừa kẻ khờ dại. 


Ta khoe đồ trang sức, 
Trút bỏ mọi xiêm y, 

Làm cho họ mơ ước, 
Cười khích dụ mọi người. 


Hôm nay đi khất thực, 
Ta cạo tóc trọc đầu, 
Khoác đại y ta ngồi, 
Thiền định dưới gốc cây. 


Ta, chính bản thân đây, 
Chứng thiền định vô tâm, 
Mọi ách phược chặt đứt, 
Đoạn triệt mọi uế dơ, 

Ta trở nên mát lạnh, 

Rồi chứng tâm tịch tịnh. 


ADDHAKASI 


106 


Ở kiệp trước của mình Addhakãsi có lân đã sỉ vả một ni cô, gọi là kỹ nữ lâu 
xanh. Vì ác ngôn này, nàng đã phải tái sinh làm kỹ nữ lâu xanh ở vương quôc KasI. 


Trong những ngày đó, Kasi (nay là một thành phố hiện đại của Varanasi [xứ 
Benares] là một cảng sông lớn quan trọng. Vùng này nôi tiếng về bông, tơ lụa và 
nhiều sản phẩm khác. Một lớp thương gia giàu có mới nỗi rất phát đạt. Các kỹ nữ lầu 
xanh kiếm được rất nhiều tiên. Cái tên Addhakãsĩ liên quan đến nền kinh tế phồn 
vinh này. Mức thu thuế một ngày ở thành Kasi là 1.000 đồng tiền vàng. Addha là một 
nửa, nghĩa là 500 đồng tiền. Trong kệ ngôn của nàng có nói rõ tiền bán thân của nàng 
là 1.000 đồng tiền vàng. Tên của nàng có thể được giải thích theo hai cách. Hoặc là 
ngủ qua đêm với nàng l2 tiếng (một nửa 24 g1), trả cho nàng một nửa mức thu thuế 
ở Kasi, hoặc là giá tiền trả nàng 1.000 đồng tiền vàng là quá cao, những đàn ông giàu 
có nhất của nàng nhiều khi đến với nàng thời gian ngắn hơn với giá một nửa là 500 
đồng tiền nên Addhakãsĩ là “một nửa của Kasï”. 


Ngoài những hoạt động muôn thuở ra, thành Kasi còn là trung tâm văn hóa Bà 
la môn, nơi có nhiều thầy tu thuộc các tôn giáo lui tới. Đức Phật thường đến Kasi, 
thực ra, ở ngoại thành Kasi, vườn Lộc giả nơi Ngài rao giảng bài thuyết giáo đầu tiên 
của mình. Addhakãsĩ không được nghe bài thuyết giảng đầu tiên đó, nhưng nàng đã 
nghe Ngài thuyết giáo một lần sau đó. Trên cơ sở này, nàng đã quyết định gia nhập 
vào cộng đồng ni giới. Sau nàng được thọ giáo hoàn toàn. Chuyện trích từ Culavagga 
(Tiêu phẩm) như sau: 


“Vào thời đó có một gái bao Addhakasi đã chấp nhận đời sống tôn giáo theo 
bhikkhunis, và nàng muốn đến Savathi để nhận cụ túc giới trước sự chứng kiến của 
Đức Thế Tôn. Những đàn ông bất lương sống trụy lạc nghe vậy đã mai phục cản 
đường đi của nàng. Thấy họ làm vậy, nàng đã gửi tới Đức Phật một người đại diện 
nói rằng: “Con muốn được nhập môn chính thức upasampadi, làm sao con có thê làm 
điều đó được?” 


[Sau đó Đức Phật đông ý răng thọ giáo cụ túc giới có thê qua người đại diện, 
và các ty kheo lúc đâu cử một vị tỳ kheo đên, sau là một học trò gái, rôi một sadi 
nam, rôi lại một sadi nữ, rôi một ni cô âu trĩ kém năng lực. Môi lân như vậy Đức Phật 
đêu từ chôi làm lê thọ giới, mãi cuôi cùng Ngài nói] 

“Hối chư vị tỳ kheo, ta cho phép các người được nhận cụ túc giới băng cách cử 
một mi cô có học, có năng lực làm sứ giả” 

Ta từng là vô giá, 

Tiên lạc thú của ta, 


Không thua thuế Kasi, 
Họ định giá như vậy. 


107 


Nay ta lại nhàm chán, 
Chính sắc đẹp của mình, 
Ta chán ngấy sắc ấy, 

Ta không còn luyến tiếc. 


Ta chớ có liên tục, 

Chạy theo vòng luân hồi, 
Ba minh ta chứng được. 
Thành tựu lời Phật dạy. 


PADUMAVATI 


Mặc dù người phụ nữ này được nhắc đến như là Abhayamata (mẹ của tỳ kheo 
Abhaya) trong kinh Therigätha, tên tục của nàng là Padumavati. Paduma là bông hoa 
sen và Padumavati là nữ thần Ấn Độ, vua loài rắn. Phụ nữ thường được gọi theo tên 
của các nữ thần. 


Nổi tiếng về sắc đẹp của mình, Padumavati đã làm một kỹ nữ lầu xanh ở thị 
trần quê nhà tại thành Ujjeni, nhưng danh tiếng nàng lan truyền xa tới cung điện nhà 
vua Bimbisara ở Magadha. Do tính hiếu kỳ của mình, Bimbasara đã truyền sai vị tế 
tướng dùng ảo thuật đưa ông tới U]jemi gặp Padumavati. Chuyện tình của họ dẫn tới 
kết quả có thai và Bimbasara tuyên bố, nếu nàng sinh con trai, đứa trẻ phải được đưa 
về cung điện. Sau đó nàng sinh một bé trai và khi nó bảy tuổi, Padumavatfi gửi nó về 
cho Bimbasara và rồi sau nó được lên ngôi báu. 


Trong đoạn đầu của kệ ngôn Trưởng lão Ni Padumavatï có nói bé trai này trở 
thành một tỳ kheo Phật giáo. Nó đã dạy nàng tu tập thiền quán trên 32 phần cơ thể, 
mà thiền quán nhìn chung chỉ là sự khởi đầu. Ở đoạn thứ hai kệ ngôn Padumavafi 
thông báo nàng đạt chứng ngộ qua việc sử dụng các kỹ thuật thiền quán này. 


[Con trai của Padumavati:] 
Thưa mẹ kính yêu, 
Từ đầu tóc trở xuống, 
Từ gót chân trở lên, 
Quán sát thân bắt tịnh, 
Hồi hám thối rữa này. 


[Padumavat: | 
Ta an trú như vậy, 
Mọi tham dục nhồ sạch, 
Nhiệt lão được đoạn trừ, 


108 


Ta mát lạnh tịch tính. 


AMBAPALI 


Nguồn gốc của nàng siêu phảm. Theo truyền thuyết, Ambapäli được tự sinh ra 
ở thành Vesali, do người làm vườn phát hiện dưới gôc cây xoài, tên Ambapali nghĩa 
là “người đàn bà có cây xoài chở che”, hay “người được cây xoài bảo vệ”. 


Nàng đẹp mê hồn đến nỗi nhiều vương tôn công tử đánh nhau để sở hữu nàng. 
Cuộc tranh châp này được dàn hòa băng cách chỉ định nàng làm một kỹ nữ trưởng lâu 
xanh ở thành Vesali. Vì nhờ có nàng nên Vesali được nói là trở nên rât phôn hoa. 


Trong số đàn ông đến với Ambapäli có vua Bimbasara. Như PadumavatfI, 
Ambapäli cũng có một con trai với Bimbasara, người sau này trở thành tỳ kheo Phật 
giáo. Những đứa con trai này đã trở thành người cải đạo đầy sức thuyết phục (từ bỏ 
tín ngưỡng này theo tín ngưỡng khác), Con trai của Ambapäli cũng chịu ảnh hưởng 
bởi quyết định của bà mẹ xuất gia tu hành. 


Ambapäli từ bỏ mọi danh tiếng và tiền bạc để trở thành một đệ tử sùng đạo 
Phật. Nàng chưa bao giờ được nghe Đức Phật thuyết giáo, mặc dầu lúc đó Ngài đã 
ngoài bảy mươi tuổi, rất nỗi danh và có nhiều người đi theo. Khi Ambapali nghe nói 
Đức Cô Đàm thuyết giảng ở một thị trấn gần đó, nàng đến gặp và nghe bài thuyết 
giáo của Ngài. Nàng đã mời Ngài và các tỳ kheo của Ngài hôm sau đến dùng bữa 
trưa. Đức Gautama nhận lời, mặc dầu cuối ngày hôm đó Ngài có lời mời tương tự của 
một vị đứng đầu bộ tộc Licchavis rất quyền thế. Ngài đã hoãn bữa trưa với vị này lại 
vài ngày sau khi đến dùng bữa trưa với Ambapäli để giữ lời hứa với nàng. Rạng sáng 
ngày hôm sau, Đức Phật đã cảnh báo các tỳ kheo của mình là hãy kiềm chế nỗi đam 
mê của mình lại kẻo bị mắt bình tĩnh với Ambapäli. Theo quan điểm của Ambapäli 
thì sự kiện này rất thành công. Kết quả là nàng đã xây dựng được một tu viện tu khổ 
hạnh trên mảnh đất của mình và cúng tiến cho Tăng đoàn già. Cũng chính ở nơi này 
Đức Phật đã nghỉ lại ở tuổi 80 của mình 4 tháng trước khi Ngài viên tịch. 


Trong khi chưa phải là tu thiền chính thức, mà chỉ là thiền quán trên 32 phần 
thân thể chắng hạn, kệ ngôn của Trưởng lão Ni Ambapäli tìm cách tương tự đưa hình 
ảnh vô thường vào tâm điểm. Về mặt này, đây là bài kệ ngôn mang tính nghiêm trang 
tôn giáo. Nhưng nó làm chúng ta ngạc nhiên và đã gây sửng sốt cho người Ấn độ cổ 
xưa như một kệ ngôn hài hước. Vì lý do đó, kệ ngôn này được dịch thành những câu 
thơ vần điệu, những vần thơ làm lợi cho tính hài hước của nó. 


Thật thú vị nhận ra sự song hành đáng ngạc nhiên giữa kệ ngôn Trưởng lão Ni 
Ambapali và bài thơ tình cô xưa khác, bài thơ chú rê trong “Bài ca của các bài ca”. 


109 


Cả hai đều so sánh vẻ đep của những cái lộng lẫy trong thiên nhiên. Nhưng ngược lại, 
trong khi chú rễ là nhà vua Salomon trong Kinh Cựu Ước (Old Testamant) có thê chỉ 
nhìn thấy được cái vẻ đẹp, thì kệ ngôn Trưởng lão Ni Ambapäli lại nhấn mạnh sự 
tương phản giữa vẻ đẹp trước kia với cái xấu của tuổi già. Đây là đoạn trích từ “Bài 
ca của những bài ca”: 


Nàng đẹp thế sao, 

Người tình của ta, 

Nàng đẹp nhường nào! 

Mắt nàng sau mạng che, 

Tóc nàng như bầy đê. 

Nô đùa trên dốc Gillead, 

Răng nàng như cừu cái cắt tỉa, 
Lông dựng lên khi được tắm gội, 
Con nào cũng đều cặp đôi, 

Đôi môi nàng như sợi chỉ đỏ tươi. 
Lời của nàng như có bùa mê hoặc, 
Cổ của nàng như tháp tòa David, 
Dựng lên trông như một pháo đài, 
Treo tròn quanh cả nghìn khiên đỡ, 
Mỗi tắm khiên, che chở một anh hùng. 
Đôi vú nàng như hươu nai nhỏ, 
Sinh đôi như một cặp linh dương, 
Chạy giữa hàng hoa ly trắng ngần. 


Trong khi bài ca của chú rễ thu hút sự chú ý của chúng ta một cách đáng yêu 
thì kệ ngôn Trưởng lão NI AmbapalI gợi nên sự pha trộn giữa tính hài hước và sự ghê 
tởm. Kệ ngôn của Ambapäli thành công đến mức gợi ra sự ghê tởm nghĩa là nó đã đạt 
được mục đích của mình. 


Thi ca như vậy, từ đầu đến cuối đều mang tính tôn giáo, chứ không có tính 
nghệ thuật thẩm mỹ. Ở đây mục đích là làm người nghe ngạc nhiên choáng váng 
trong nỗi lo âu về sự nhất thời ngắn ngủi của ông hay bà ta, hy vọng kích thích trong 
con người đó nỗi khát khao từ bỏ thế tục và phần đấu đạt sự giác ngộ. 


Tóc đen tựa sắc ong, 
Dợn cong dài khéo uốn, 
Nay ta đã già nua, 

Như vải gai, vỏ cây, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Đầu ta phủ đầy hoa, 
110 


Thơm như hộp ướp hương, 
Nay tuổi già biến đổi, 

Hóa như lông chó con, 
Đúng như lời phản dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Tóc ta rậm như rừng, 

Ta trông băng lược, ghim, 
Nay tuổi già biến đổi, 

Tóc lơ thơ rụng rơi, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Tóc ta từng lọn đẹp, 

Trang điểm bện băng vàng, 
Nay tuổi già biến đổi, 

Rơi rụng đầu sói trọc, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước đôi lông mày ta, 
Đẹp như trăng lưỡi liềm, 
Nay biến đổi vì già, 
Nhăn nheo, rủ suy sụp, 
Đúng như lời phản dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Mắt ta như ngọc quý, 
Lóc sáng đẹp, đen dài, 
Nay tuổi già biến đối, 
Không còn cuốn hút ai, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Thùy châu ta trước xinh, 
Tựa vòng vàng tĩnh xảo, 
Nay bị cong võng xuống, 
Đầy những nếp nhăn nheo, 
Đúng như lời dạy bảo, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước răng ta đẹp tươi, 
Bóng màu nụ hoa chuôi, 


III 


Nay tuổi ø1à tàn tạ, 

Bề gãy lại úa vàng, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Giọng ta trước ngọt lịm, 
Như cu gáy trên cảnh, 
Nay tuổi già biến đổi, 
Rè rạn và đứt đoạn, 
Đúng như lời phán bảo, 
Của Bậc nói sự thật. 


Cổ ta trước đẹp ngần, 
Như vỏ sò bóng loáng, 
Nay già nua tuôi tác, 
Nhiều ngắn và khô căn, 
Đúng như lời phán bảo, 
Của Bậc nói sự thật. 


Hai cánh tay ta trước, 
Sáng như đôi cột tròn, 
Nay tuổi già biến đôi, 
Yếu như thân hoa kèn, 
Đúng như lời phản bảo, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước đôi bàn tay ta, 

Đeo nhẫn vàng lóng lánh, 
Sáng đẹp ánh mặt trời, 
Nay tuổi già biến đồi, 
Mềm nhũn tựa cải, hành, 
Đúng như lời dạy bảo, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước vú ta sáng chói, 
Căng phông và tròn xinh, 
Nay tuôi già biên đôi, 


Trống rỗng lủng lăng treo, 


Như túi da không nước, 
Đúng như lời phản dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước bắp đùi của ta, 


112 


Sáng đẹp như vòi voI, 
Nay tuổi già biến đổi, 
Giống như cái ống tre, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Trước ống chân của ta, 
Đẹp như đeo kiểng vàng, 
Nay tuổi già biến đối, 
Cũng những ống chân ấy, 
Trông như cây gậy mè, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Bàn chân ta trước đây, 
Mềm mại tựa như bông, 
Nay tuổi già biến đôi, 
Nứt nẻ, vết rạn đầy, 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


Thân ta là như vậy, 
Nay hư nát xác xơ, 

Là nơi chứa đau khổ, 
Như căn nhà cũ kỹ, 
Vữa trét tường rụng rơi. 
Đúng như lời phán dạy, 
Của Bậc nói sự thật. 


ANOPAMA 


Anopama là con gái một vị thủ kho Majha, thành viên của giới thương gia mới 
nỗi trong thế kỷ thứ VI trước CN. Sự giàu có của cha nàng, giống như giới thương 
gia hồi đó, được tính bằng tiền chứ không phải bằng gia súc (như là ở các thế kỷ 
trước). Giàu sang là phải có tài sản riêng với nghĩa là tự ông ta làm nên chứ không bị 
ràng buộc vào nghĩa vụ của bộ tộc hay thị tộc. 


Anopamä có nghĩa là “không gì sánh nổi”. Do nhan sắc khác thường của nàng, 
lời bình Therigãthä chỉ ra sự gợi nhắc giữa tên và sắc đẹp của nàng. Nhưng cũng có 
thê cái tên này được cha mẹ nàng đặt cho chứ không phải vì vẻ đẹp vật chất của nàng, 
nhưng về các phẩm chất thì nó còn khá mơ hồ. Người ta còn nhớ câu chuyện về nỗi 


113 


tuyệt vọng của vua Pasenadi khi nghe tin sinh con gái thay vì con trai. Trong nên văn 
hóa đó sinh con trai là nỗi ước ao, nên nhận xét của Đức Phật về con gái “có thể thậm 
chí chứng tỏ một kết quả tốt hơn” là con trai, ngụ ý một điều “không thể so sánh”. 


Với ý nghĩa này, Anopamä có thể gợi ý không phải cái đẹp, mà là cái duy nhất. 


Sanh trong nhà cao quý, 
Nhiều tài sản, báu châu, 
Đầy đủ dung nhan đẹp, 
Con gái cưng Majjha. 


Được hoàng tử cầu hôn, 
Con phú gia xin cưới, 
Sứ giả gặp cha ta, 

“Cho tôi Anopamä””. 


Và tôi xIn gửi ông, 


Toàn vàng ròng, châu báu, 
Gâp tám trọng lượng nàng”. 


Ta thấy đắng Giác ngộ, 
Bậc Thế Tôn vô lượng, 
Ta đảnh lễ chân Ngài, 
Quỳ lạy, ta ngồi bên. 


Thương ta, Đức Cồ Đàm, 
Ngài thuyết _pháp cho ta, 
Ngay tại chỗ ngồi ấy, 

Ta chứng quả thứ ba. 


Thế rồi ta xuống tóc, 
Xuất gia, sống không nhà, 
Hôm nay, đêm thứ bảy, 
Khát ải được gột sạch. 


ABHIRUPA-NANDA 


Abhiripa-Nanda sinh ra trong gia đình Sakyan (họ Thích ca). Vì Nandã là cái 
tên khá phố biến như Mary hay Jein, câu chuyện của nàng được đan xen với vải mẫu 
chuyện của các mi sư có tên là Nandã, gôm Janapadakalyni-Nanda và con gái của 


PaJapati là Sundari-Nanda. 


114 


Abhiripa là con gái của người đản ông tên Khema với bà vợ cả. Khi Abhiripa 
đến tuôi trưởng thành, đến ngày nàng phải chọn chồng trong số những người đến câu 
hôn nàng. Vì một số lý do không mong muốn, người đàn ông nàng chọn, Carabhuta, 
mệnh chung ngay ngày hôm đó. Mặc dù nàng đã có sự tự do lựa chọn của mình, 
nhưng nàng không được đặc ân hai lần. Có lẽ cái chết của vị hôn phu được coi là 
điềm gở. Bất luận ý của nàng, trong trường hợp này cha mẹ cưỡng bức nàng xuất gia. 


Abhirũpa rất muốn đi lấy chồng, nàng không muốn làm ni cô. Vì còn kiêu kỳ 
nên nàng tỏ ra chống đối. Một hôm Đức Cô Đàm (Gotama) yêu cầu Pajãpati lần lượt 
đưa các ni cô đến trước Ngài để nhận lễ thọ giới. Đến lượt mình Abhirũpa-Nandã đã 
lân tránh và nhờ người khác đi thế. Đức Phật nói: ”Không ai được nhờ người đi thay 
thế”. Thế là nàng buộc phải đến dự. Như đã biết trước, Đức Phật hóa sanh trước nàng 
hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp như nàng, rồi tuổi già xuất hiện trước mắt nàng. Bị 
choáng váng và từ khi đó Abhirupa-Nanda đã tu tập chuyên cần hơn. 


Kệ ngôn Trưởng lão Ni Abhirũpa-Nandã có hai dòng thơ đầu tiên giống kệ thơ 
Trưởng lão Ni Sundari-Nandã ở chương I. Trong khổ thơ thứ nhất của kệ ngôn 
Trưởng lão Ni Abhirũpa-Nandã có nhắc tới một trong hai phép tu quán thiền: nhìn 
ngắm một xác chết qua chín giai đoạn thối rữa, hoặc quán thiền trên 32 bộ phận cơ 
thể. 

Vì các ni sư bị cắm không được tu thiền ở ngoài nghĩa trang nên Abhirũpa- 
Nandã đã tu thiền quán theo cách thứ hai. Theo sự hướng dẫn cho người say mê tu 
thiền quán, trên thực tế, từ đầu đến chân thân thể chất đầy thứ dơ bẩn. Cách đề tiếp 
nhận chủ đề tu thiền quán này được thảo luận trong Visuddhamagøa là phải nhắc lại 
danh sách tên các bộ phận trên thân thể hàng trăm hay nghìn lần rõ to, hoặc nói thầm 
để tạo ra sự tập trung cao độ. Đến ngày nay, ở các nước Phật giáo Theravadin đây là 
phương pháp chuẩn tu thiền quán dành cho người mới được thọ giáo. 


Trong khổ thứ hai, Abhirũpa được cô vũ tu luyện vô tướng. Đó là cái gì vậy? 
Phật giáo nói về ê “những hình tướng của sự hiện hữu”. Đó là bất kỳ cái gì được sinh ra 
từ nhân và là chủ thể của suy tàn, nói cách khác, là chủ thể của sự vô tướng xung 
quanh nhân và quả, sanh và tử. Cái vô tướng là sự tự do thoát khỏi ba hình tướng này. 
Dòng giữa của khổ thứ hai nói về cách dùng mọi phương tiện có thể có đề thoát khỏi 
xu thế phán xét bản thân mình. Đây là một mệnh lệnh khác hay xảy ra: 


HỡiI Nandã hãy nhìn, 

Toản thân đây bệnh hoạn, 
Hôi háảm và thôi nát, 

Tâm nàng hãy tu thiên. 

Quán tri tánh bắt định, 

Hãy tu luyện vô tướng, 

Bỏ kiêu mạn tùy miên, 

115 


Do thắng tri được mạn, 
Nàng sẽ sông bình yên. 


JENTI 


Jenfi sinh ra ở thành Vesali cùng một nơi như Vimäãlã và AmpaPäli. Giống như 
Abhirupa-Nanda, nàng được cho là rất đẹp và kiêu ngạo. Là một tỳ kheo n1, nàng đạt 
được cả bảy phẩm chất của Giác ngộ là: Định, Tinh tấn, Hi, Quán sát, Tịnh, Xả và 
Niệm. Khô thứ hai trong bài kệ ngôn của Trưởng lão Ni Jenti không phải là lỗi nói 
riêng của nàng, mà là vần thơ sẵn có theo tập quán truyền khẩu. Khô thơ như vậy có 
thê thấy trong Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Mahäãpajäpati: 


Như Đức Phật đã dạy, 
Cả bảy giác chị này, 

Là đường đến Niết Bàn, 
Và ta đều tu tập. 


Quả chứng Đức Thế Tôn, 
Đây thân xác cuối cùng, 
Vòng luân hồi đoạn tận, 
Ta không còn tái sinh. 


116 


Chương IX - Những người bạn và chị em gái 


Ở các chương trước chúng ta thấy vài ví dụ về việc gia đình đóng vai trò chủ 
yếu trong quyết định của phụ nữ gia nhập giới tỳ kheo ni. Bhadda đã chia sẻ với 
chồng nàng mong muốn được binh đăng trở thành người xuất gia, rồi họ đã cùng 
nhau mặc áo choàng và xuống tóc. Phamadona và Capã đi theo bước chân chồng họ 
cũng đã trở thành ni sư; Con gái của Pajäpati, Sundari-Ananda, gia nhập giới tỳ kheo 
mi vì toàn bộ bà con họ hàng thân thích của nảng đều đã làm như vậy. Mutta trốn 
thoát khỏi ba thứ rắc rối khúc khuýu, một trong những cái đó là chồng nàng. Sundari 
- giống như cha của nàng, được thọ giáo cụ túc giới bởi nỗi đau buồn thương tiếc cái 
chết của anh trai nàng. Nhưng đây chỉ là một vài ví dụ nêu ra ảnh hưởng của gia đình 
làm nguyên cớ cho phụ nữ trở thành người xuất gia. 


Không chỉ gia đình của phụ nữ có vai trò tác động đến quyết định xuất gia của 
họ, mà bạn bè họ cũng có thê là lực đây chính. Thuật ngữ Mittã (“bạn bè”) được dùng 
với nhiều nghĩa khác nhau trong luật lệ Phật giáo. Chúng ta có thể nói rằng những ý 
nghĩa khác nhau này ràng buộc vào ba điều quý báu của đạo Phật: Đức Phật, Sư Tổ 
Đạt Ma và Hội Tăng già (hội chúng tỳ kheo, ty kheo ni và sadi). Trong Mahaävagga, 
Đức Phật miêu tả mình như “người bạn tốt” (thiện nhân) và luôn trao đổi ý kiến với 
các môn đồ của Ngài để hiểu rằng tình bạn là “điều thiện”, rằng cùng với Phật pháp 
của Đức Phật, đó là cuộc sông hoàn toàn thánh thiện. Đức Phật là một “thiện nhân” 
hoàn hảo nhất với ý nghĩa là người dẫn dắt kẻ khác đến với Sư Tổ Đạt Ma. 


Có hai cách dùng thuật ngữ “bạn” và “tình bạn”. Trong chương này tình bạn 
được giải thích ở nghĩa thông thường hơn của từ này: sự yêu mến sâu sắc và cảm 
thông của người này đối với người kia. Về mặt này, có sự đồng cảm với điều báu thứ 
ba là Hội Tăng già. Đó là thứ tình bạn đặc biệt giữa những phụ nữ khác nhau gia nhập 
cộng đồng tỳ kheo ni. 

117 


Thực sự cảm động khi thấy rằng chủ đề tình bạn phải xuất hiện và tái xuất hiện 
trong kinh Therigatha. Có hai mi sư tên là Mittä. Trưởng lão NI KisaGotamI đã ngợi 
ca tình băng hữu trong những dòng mở đâu bài kệ ngôn của nàng: 


Thân cận với bạn lành, 
Kẻ ngu thành người trí, 
Kết thân với thiện nhân, 
Khôn ngoan sẽ gia tăng, 
Qua lại với bạn hiền, 
Đau khổ sẽ vơi dần. 


Các mì sư đặc biệt có cơ hội phát triển tình bạn sâu sắc. Là sự xúc phạm với 
một ni cô nếu bỏ bạn trong tầm tay với. Quy định bảo vệ các mi cô như thế để chỉ sự 
giao thiệp qua lại không đổi. Sự gần gũi vật chất đôi khi có thể là dịp thể hiện tình 
bạn thân mật. Xét theo tầm quan trọng của tình bạn, Đức Phật có trọn vẹn một bài 
giảng về chủ đề này, Ngài dạy: 


“Một phụ nữ nói: “Tôi là bạn của chị” nhưng lại không thấy trách nhiệm làm 
những điều có khả năng làm được, thì phải thừa nhận đó không phải là người bạn. 
Nhưng chị ta có thể là người đáng tin cậy như đứa trẻ ngủ trong vòng tay mẹ, là 
người bạn thực sự, người mà không thể tách nhau ra.” 


Tình bạn là món quà thần diệu có khả năng làm dịu nỗi đau của con người, tạo 
ra sự tin cậy sâu sắc như đứa trẻ tin cậy vào mẹ nó. Trong chương này, chúng ta gặp 
những phụ nữ là người bạn như vậy. Samã, bạn của Samävati, người đã từ bỏ thế giới 
trần tục khi bạn mình chết. Abhaya là bạn thuở âu thơ của kỹ nữ lầu xanh 
PadumavatiT; Vijaya là bạn của Khema xinh đẹp và chói sáng. Trong mỗi trường hợp 
tình bạn đều đưa họ đến với lời dạy Phật giáo và như vậy, đã giải thoát họ khỏi khổ 
đau. Rồi chúng ta có các kệ ngôn của ba phụ nữ là chị em sinh học (cùng huyết 
thống) với nhau — Cãlã, UpaCälã và SisupaCälä. Họ chỉ là phụ nữ trong kinh 
TherTgãthã đã nỗi tiếng vì liên hệ với nhau theo cách này. 


SAMA 
Samãa đến từ Kosami. Một trong những thứ nàng cho là có giá trị nhất trong đời 
là tình yêu với bạn nàng, Samävati, người nổi tiếng về sự thành kính Phật giáo và làm 


việc thiện. Khi Samävati bị chết thảm thương, do đau buồn Samä đã chọn con đường 
xuât gia trở thành một tỳ kheo ni Phật giáo. 


118 


Thực ra có hai phụ nữ trong kinh Therigãthã tên Samã và có nhầm lẫn vì họ 
giống hệt nhau. Cả hai đều sinh ra ở Kosami, cả hai đêu nói là bạn của SamavatI, cả 
hai đều nói đã gia nhập cộng đồng tỳ kheo ni trong nỗi đau đớn vì cái chết của bạn 
mình. Còn có thêm một nhằm lẫn nữa, tên của Samãävati có thê gọi tắt là Samä. Có 
thể là thực sự đã có hai phụ nữ khác nhau đến từ Kosami, và đều là bạn của Samavati, 
những người đã trở thành ni cô và đã soạn hai bài kệ ngôn rất giỗng nhau. Nhưng 
dường như hai bài kệ ngôn thuộc về hai phụ nữ khác nhau có cùng tên Samã lại là hai 
dị bản của một kệ ngôn, và chúng ta thực sự đang nói về một người phụ nữ. Không có 
gì được biết hơn nữa về ni cô Samã. 


Nếu một người được xem là bạn thể hiện được cái gì đó về cá tính riêng của 
nàng thì việc biết nhiều hơn về Samävati là cách để biết rõ hơn về Samä. Samävati là 
một ưu bà đi (nữ cư sĩ) xuất sắc thời Phật giáo nguyên thủy. Nàng xuất thân trong 
một gia đình thương gia ở thành Bhadavati. Khi có dịch bệnh xảy ra, gia đình nàng bỏ 
chạy sang Kosami, nhưng trong những ngày xảy ra chuyện lớn đó, cha mẹ nàng có 
biểu hiện bệnh dịch hạch và qua đời. Samavati được Ghosaka, một gia đình người 
bạn và là trưởng kho bạc của vua Udena nhận làm con nuôi. Samavati lớn lên và trở 
thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một hôm Udena với vương quốc bao trùm toàn bộ vùng 
Kosami (cách vương quốc của vua Pasenadi ở Kosala 100 đặm về phía Nam và phía 
Đông.) đã gặp Samavati, đem lòng yêu nàng, và đã hỏi Ghosaka xin cưới nàng. 
Ghosaka từ chối. Để trả thù, Udena đã bắt Ghosaka cùng với bà vợ phải ra khỏi nhà 
họ. Lo lắng cho cảnh ngộ khốn khó của họ, Samävati quyết định đến gặp Udena và 
trở thành một trong những bà vợ chính của nhà vua. Ngoài nàng ra, Udena còn có hai 
bà vợ chính khác nữa là Magandiya và Vasuladatta. Nhà vua đã dành cả tuần lễ cho 
từng người trong số họ. 


Địch thủ của Samävati là Magandiya ban đầu được dâng tiến cho Đức Cô Đàm 
Sĩ Đạt Ta khi Ngài tới thăm Kosami nhân dịp mùa mưa lần thứ 9 của Ngài với tư 
cách vị thầy tôn giáo. Nhưng do cuốc sống hy sinh và rũ bỏ của mình, Đức Phật đã từ 
chối, gọi Magandiya là một “cái xác chết, một túi rác bân thỉu”. Sau sự kiện này, 
Magandiya được gả cho Udena. Với kinh nghiệm của mình, Magandiya có những 
nghi ngờ chính đáng về tính xác thực trắc ân này của vị xuất gia Cồ Đàm (Gotama), ít 
nhất cũng liên quan đến mụ ta hay là phụ nữ nói chung. Ngược lại, Samävati có cách 
nhìn hoàn toàn khác về Đức Phật. Lần đầu tiên nàng được biết về Phật pháp của Ngài 
thông qua một nữ nô lệ KhujUttarä. Samävati thường đưa cho KhujUttarä § đồng tiền 
xu, trong đó 4 đồng để mua hoa trang trí nhà nàng và 4 đồng cho KhujUttarã giữ lại. 
Một hôm Samävati thấy nhà mình tràn ngập hoa, nàng hỏi tại sao vậy. Biết rằng 
KhujUttarä đã dùng hết số tiền nàng đưa để mua hoa và quả khi bà quá sung sướng vì 
lần đầu được nghe bài thuyết giáo của Đức Phật. Rồi KhujUttara giảng giải lại cho 
Samavati cùng tất cả hầu thiếp của nàng, và từng người một đều được biến cải. Họ đề 
nghị KhuJUttara làm thầy họ, đi dự các buổi đàm luận do Đức Phật giảng và trở về 
dạy lại cho họ. Vì KhujUttaräa là một nô lệ nên được tự do đi lại so với những phụ nữ 
thuộc giai cấp trên bị hạn chế hơn, bà ta đã làm điều đó. Thế là KhujUtarä đi và đã 


119 


nỗi tiếng vì thuộc lòng kinh Tipitaka, luật lệ Phật giáo và khả năng có thể KhujUttarä 
giảng Pháp. Thông qua bà ta, Samaävati và các hâu thiệp của nàng đã trở thành đệ tử 
sùng đạo. 


Chúng ta có thể hình dung ra sự mộ đạo của SamavatI đối với Phật pháp của 
Đức Phật có thể không làm cho Magandiya mến nàng. Sự khó chịu này lại càng bị 
căng thắng thêm bởi tình trạng làm vợ chung của vua. (Khổ thơ trong kệ ngôn của 
Trưởng lão NI KisaGotamri đã lóe lên “Khó làm sao khi làm đàn bà/ Khó khăn khi 
làm một trong những người vợ chung). Khi Magandiya không chịu đựng được thêm 
nữa, mụ đã âm mưu để Samävati bị kết tối mưu sát Udena. Điều này có kết quả 
ngược lại, và để xin lỗi, Udena ban cho nàng món quà đặc biệt bất kế nàng muốn thứ 
gì. Samävati xin Udena cho phép Đức Phật hăng ngày đến cung điện giảng Phật pháp 
cho nàng và các hầu thiếp của nàng. Điều này càng làm cho Magandiya thêm tức 
giận. Trong trạng thái như vậy Magandiya đã đốt cháy ngôi nhà mà Samavati và các 
hầu thiếp của nàng bị nhốt khóa, không một ai thoát ra được. Sau đó, Đức Phật thừa 
nhận răng những phụ nữ đã bị chết này đều đạt được các mức độ quan trọng của 
chứng ngộ, có người ở mức đầu tiên, có người ở mức thứ hai và những người khác ở 
giai đoạn thứ ba của chứng đắc. 


Sau sự kiện này, Samaä rât đau buôn và từ bỏ cõi trân tục đê xuât gia. Trong 
suôt 25 năm tâm trí nàng luôn bị rôi khi ngôi quán bât tịnh, nhưng cuôi cùng Sama đã 
đạt mức 4 là giai đoạn cao nhât của quá trình chứng đăc, trở thành một vị A-la-háng. 


Một trong hai kệ ngôn tương tự thuộc về Trưởng lão NI có tên Sama: 


Hai nhăm năm trôi qua, 
Kể từ khi xuất gia, 

Tâm ta không thanh thản, 
Không kiềm nỗi tâm linh, 
Thình lình ta rung lắc, 
Nhớ lời vị Chiến thăng. 


Cảnh giới mọi khổ đau, 
Ta tịnh diệt ái dục, 
Y theo lời Phật dạy, 
Hôm nay, ngày thứ bảy, 
Tham dục đã cạn khô. 
ABHAYA 


Abhaya là bạn hồi ấu thơ của Padumavati (xem chương 8). Cả hai phụ nữ này 
đêu sinh trưởng ở UJemi và là những bạn rât thân thiệt, khi Abhaya theo PadumavatI 


gia nhập hàng ngũ tỳ kheo n1. 


120 


Cải tên Abhaya có nghĩa là “không sợ hãi”. Theo luật lệ Pali và Upanishada, 
người chứng ngộ chân lý cao nhất được mệnh danh là Abhaya. Đây là cái tên thích 
hợp với ni cô này vì nàng là người duy nhất trong số các ni cô thấy được sự giác ngộ 
xảy ra khi quán tử thi hay các phần còn lại của tử thi. Chi tiết này ám chỉ trong kệ 
ngôn của nàng và được nhắc tới trong lời bình của kinh Therigäthã. Cách tu tập 
nghiêm ngặt miêu tả trong Visuddhimagga được gọi là “Thiền quán Phật giáo trên 10 
thứ dơ bần của tử thi”. Những thứ dơ bân đó là: 


... Xác chết bị trương phình lên khi biểu hiện hình dạng thân thê suy tàn, có lợi 
cho những ai thèm khát thân hình đẹp;...xác chết màu xanh nhạt thể hiện sự tiêu hủy 
màu đa có lợi cho ai muốn có vẻ đẹp của da; Xác chết bị gặm mòn biểu lộ sự phân 
hủy của phần thịt có lợi cho những ai muốn béo mập ở ngực và những phần tương tự 
trên cơ thê; Xác chết bị đòi bọ ăn biểu hiện thân thê giống như loài giun... có lợi cho 


~ 


những ai muốn có thân thê với ý nghĩ “Đây là thân hình của ta”. 
Sau khi qua hết danh mục 10 thứ dơ bắn này, hướng dẫn thiền quán tiếp tục: 


“Vậy cho nên, vì điều kiện không sạch sẽ, bốc mùi hôi thối, ghê tởm và đáng 
ghét, không có sự khác biệt nào giữa thi hài một vị vua với tử thi kẻ vô gia cư. Khi 
dùng những cái tăm để đánh chùi khuôn mặt, ... che những chỗ kín của thân thê bằng 
áo quần, khi xức dầu thân thê bằng các mỡ bội nhiều màu nhất, khi trang điểm tử thi 
bằng hoa, đồ trang sức và những thứ như thế, khi người ta làm cho nó có diện mạo 
bắt gặp được như “Tôi và là chính của tôi”. Do họ không nhận ra được mức độ kinh 
tởm đặc thù cho bản chất đúng thực của xác thân, nhưng được che đậy bằng đồ trang 
điểm tự nhiên mà đàn ông ham thích ở đàn bà và đàn bà ham muốn ở đàn ông. Nhưng 
thực ra, trên xác thân đó thậm chí không có một chỗ nhỏ xíu nhất nào có thể đáng đề 
thấy được sự ham thích đó”. 


Phép tu thiền quán như vậy rõ ràng là thiền quán “không sợ hãi”. 


Đã có luật lệ quy định răng khác với tăng ni, các ni cô không được phép thiền 
quán ở nơi mai táng. Có thể phép tu thiền quán và giác ngộ của Abhaya đã có từ 
trước khi ban hành luật lệ này. Nhưng Abhaya có thể đã kéo dài luật lệ đó để đáp ứng 
nhu cầu của mình. Hoặc nàng có thê đã tu thiền quán trên các hình ảnh bộ xương 
người hay tử thi, mặc dù không ngồi ngoài nghĩa địa, nhưng có thể thấy được sự trải 
nghiệm hàng ngày. 


Này hỡi Abhaya, 
Thân xác này mỏng giòn, 
Người phàm tục bám víu, 


Hãy tỉnh giác, chánh niệm, 
Ta bỏ thân xác này. 
121 


Chú tâm không phóng dật, 
Ta gắng thoát pháp khổ, 
Ái diệt ta chứng đạt, 

Ta thực thị lới Phật. 


VIJAYA 


Vijaya là người bạn rất thân thiết của Khemä, người được cho là có trí tuệ sáng 
láng nhất (xem chương 3). Sinh ra ở Rajagala, thủ đô của vương quốc Bimbasati, 
Vijaya có địa vị thấp kém. Ngược lại, Khemãa lớn lên trong giàu sang. Tuy vậy, sự 
gắn kết giữa họ lại khăng khít đến nỗi khi Khemäã quyết định trở thành người xuất 
gia, VIjjaya đã lắng nghe lời giảng của Khemä và cũng đi đến giải pháp như vậy. Và 
giông như Khemia, Vijaya có năng khiếu tự nhiên nên ngay lập tức nàng chứng ngộ 
được chân lý cao nhất. 


Vijaya là một trong các ni cô bị ác quy Mara định quyến rũ bằng cách hiện 
hình thành chàng thanh niên đẹp trai. Hắn nói với nàng rằng nàng còn trẻ và hấp dẫn, 
rằng hắn cũng như vậy, và họ cần phải hưởng khoái lạc với nhau. Đề giữ kỷ luật của 
mình, đáp lời hắn nàng nói: “Ta vui sướng khi quán sát Sự trống rỗng, cái không thực 
của cơ thể và không khát khao những đụng chạm mềm của nhà ngươi. Sự vô minh 
của ta đã bị xua tan”. Quỷ Mara biết không thể có uy lực với nàng nên đã bỏ đi. 


Trong khổ thơ thứ 5, trải nghiệm tôn giáo của Vijaya được thể hiện ở văn 
phong cổ truyền của các chương, tiết trong Kinh Giác ngộ của Đức Phật. Trí tuệ nàng 
được sâu sắc thêm suốt 3 canh giờ trong một đêm. Từ canh 1 (khoảng từ 6 đến 10 giờ 
tối), canh giữa (từ 10 giờ tối tới 2 giờ đêm) và canh 3 (từ 2 giờ đêm đến 6 giờ sáng). 


Bốn lần rồi năm lần, 

Ta rời căn buông nhỏ, 
Tâm ta không an tịnh, 
Không chế ngự được tâm. 


Ta đến tỳ kheo ni, 

Ta hỏi, đàm luận Pháp, 
Nàng thuyết Pháp cho ta, 
Về đất, nước, lửa, khí. 


Bản chất của nhận thức, 

Tứ diệu đề bậc Thánh, 

Về các căn, các lực, 

Bảy giác, tám đường chánh, 
Chứng đích cao tối thượng. 


122 


Nghe lời vị ấy dạy, 

Ta đi theo giáo huấn, 
Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta thấy được tiền kiếp. 


Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn bỗng sáng ra, 
Trong đêm tàn canh cuối, 
Màn vô minh xé toang. 


Từ đấy ta đã sống, 

Biến mãn, hỷ lạc thân, 
Đêm thứ bảy duỗi chân, 
Phá màn tối vô minh. 


CALA, UPA CÄLA, SISUPACALA 


Cälä, UpaCälã và SisupaCälä là chị em gái cùng huyết thông. Cälä là chị đầu, 
UpaCälã là chị thứ hai và SisupacalCälãä là em út. Cả ba đều là em ái của tôn giả 
Sãriputta. Họ đều là con một nữ Bà la môn tên là Surupasari và sống ở Magaijha, 
trong làng Nalaka. Khi nghe người anh gia nhập hội tăng già của Đức Phật, các em 
gái rất ngưỡng mộ, nói: “Đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất 
gia thường tỉnh; vì một người như anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo”. Và cả ba 
chị em đều quyết định cũng trở thành ty kheo ni Phật giáo. Mặc dù chúng ta không 
biết nhiều chi tiết hơn về cuộc đời họ, chúng ta có thể thoáng thấy cái gì đó về tính 
cách và quan hệ của họ trong các bài kệ ngôn tượng tự của họ. Không chỉ cả 3 kệ 
ngôn này đối thoại với ác quỷ Mara, nhưng khổ cuối của mỗi bài kệ đều giống nhau. 


Trong mỗi bài kệ đó, ác quỷ Mara là kẻ gây thù nghịch độc hại. Hình ảnh hay 
gặp của quy Mara trong một sô bài kệ của kinh Therigatha là một số từ nói về hắn. 
Mara nổi bật trong khoa nghiên cứu ma quỷ của đạo Phật Pãli. Mara có nghĩa là “cái 
chết”. Nó là hiện thân của cái chết và sự cám dỗ, đặc biệt là những cám dỗ đam mê 
tình ái độc hại. Đôi khi thuật ngữ “Mara” được dùng để chỉ toàn bộ sự tôn tại cuộc 
đời trần thế, kiếp luân hồi, đối lập với cõi Niết Bàn. Mara thường hiện thân dưới dạng 
người đàn ông độc thân, mặc dầu đôi khi hắn có quân lính và ba đứa con gái quyến rũ 
đi theo. Nó có quyền lực giống như quý dạ xoa (Yakkhas) và các quý thần khác ở đền 
thờ thần thoại Phật giáo có thể thay hình đổi dạng theo ý muốn để dụ dỗ hay hủy diệt. 
Trong Mahavastu nó được gọi là “quý dạ xoa” hay “quỷ thần”. 


Mara không xuất hiện trong thần thoại Hindu (Ấn giáo) nguyên thủy. Thực ra, 
không có khái niệm tương đương với ác quỷ Mara trong thần thoại Ấn Độ. Huyền 
thoại về Mara thường gắn liền với Đức Phật. Đức Phật khắc chế được ác quỷ Mara - 


123 


Thần chết và Samsaraz (luân hồi) bằng sự Giác ngộ của Ngài. Bởi vậy, đối với Đức 
Phật cũng như các bậc A-la-hán đã giác ngộ khác, không có kiếp luân hồi. Đoạn thi 
ca có sẵn đã tuyên bố không có sự kiện này, đoạn thơ được lặp đi lặp lại trong các kệ 
ngôn của ba chị em gái, và cũng xuất hiện trong kệ ngôn của các Trưởng lão Ni 
Uppalavana, Soma, Sela và những người khác. “Và này hỡi Thần chết/ Mi cũng bị 
hủy diệt!”. Câu này mang tính mệnh lệnh, không phải đối kháng mà là gạt bỏ. Những 
người đã được giác ngộ không thể bị ác quỷ Mara tấn công, bởi vì họ có quyền lực 
bác bỏ nó. Đề làm được vậy thì phải gạt bỏ nó. Mỗi cầu thơ thường thấy nhại lời quỷ 
Mara khi nó bị đánh bại: “Janati mam Bhagava, Janati mam Sugato! Đức Chúa Trời 
biết ta!”. Trong các đối thoại kệ ngôn dưới đây, vai trò của quỷ Mara là đi xúi giục, 
gây lộn xôn, quyên rũ mê hoặc làm lạc lối. 


Một khía cạnh trong kệ ngôn Trưởng lão Ni Calã có lưu ý đặc biệt này. Trong 
khổ thứ 3 và 4 cái ý niệm “kiến” (cách nhìn) đã được nhắc tới: 


__ “Tất cả những ai đi chệch đường đều phụ thuộc vào kiến (cách nhìn). Nó dạy 
ta biệt các khắc phục kiên (cái nhìn)”. 


_Ở cấp độ niềm tin, học thuyết, lý luận, lời giảng tôn giáo hay ý thức hệ thường 

à” kiến và “chính” kiến (ditthi-ppata và micchaditthi). Nhưng ở mức độ vi tế 

In Lộ muốn hoàn toàn chế ngự kiến. Đây là điều mà Cãlã đã miêu tả trong khổ thơ 

thứ 4, đó là thuyết công án Thiền nổi tiếng (tu sĩ Thiền Phật giáo từ bỏ lý lẽ, dùng 

trực giác để đạt thông tuệ). “Khi ngươi gặp Đức Phật, thì hãy giết Đức Phật”, và lại 

theo lời thốt ra bởi chính Đức Cô Đàm khi hấp hối “Hãy đốt đuốc soi sáng cho chính 

bản thân mình!”. Ý tưởng này là không bám trụ vào một niềm tin cố định, thậm chí là 

niềm tin vào chính Đức Phật! Đây là ý niệm bài trừ mê tín đị đoan cao, nhưng nó phù 
hợp với tập quán xuất gia tu hành ở thời Phật giáo nguyên thủy. 


Một số học giả cảm thấy rằng “chế ngự kiến” là Phật pháp nguyên thủy nhất 
của Đức Phật. Bốn bản tốp ca tám (Attahakas - Octets) trong kinh Atthakavaga được 
cho là kệ thơ lâu đời nhất của thi luật Päli, không nhắc đến cái mà chúng ta cho là học 
thuyết cơ bản của Phật giáo nguyên thủy (Niết bàn, luân hồi, skandhas vv...) mà là 
khổ thơ ngắn thay vì nhấn mạnh tầm quan trọng của “chế ngự kiến”. Trong bải tiểu 
luận của mình Nelson Foster viết: 


“Đối với Đức Cồ Đàm bản nhạc tốp tám chắc chắn là cách nhìn hấp tấp rơi vào 
cạm bẫy chấp nhận hoặc phản bác. Sự chú ý siêu thần lực của Đức Cồ Đàm vào 
Atthakas để nhìn đối lập với niềm thích thú, [làm nó] là chính thống để kết luận rằng 
sau này Phật giáo đã bóp méo Phật pháp ban đầu, mở rộng và làm sai lệch quan điểm 
của Đức Cô Đàm về niềm thích thú để phục vụ các mục đích mới và diễn đạt sự thâm 
thúy của cái “vô kiến” (no views). 


124 


Mặc dầu lời tuyên bố này mang tính khiêu khích, nó đầy bằng chứng hỗ trợ 
luận điểm cho răng Đức Phật đã dạy ý nghĩa nguy hiểm của niềm thích thú cũng như 
quan niệm về “vô kiến”. Nhưng quan điểm của Foster rút ra từ bằng chứng về khổ 
thơ cổ xưa nhất của thi luật Päli, nhân mạnh sự tôn trọng ý niệm “vô kiến” có thể sau 
này bị lu mờ đi, liên quan tới việc cắt bỏ đam mê ham muốn chỉ mang tính tự nhiên 


trong cộng đồng người sống độc thân. 


Còn liệu “vô kiến” có là lời giảng gốc ban đầu hay không thì đây là thông điệp 
trung tâm trong kệ ngôn Trưởng lão Ni Cälãä. Trong kệ ngôn UppaCälä là sự lo ngại 
về niêm vui tình dục và kiêp luân hôi, còn kệ ngôn của S1supaCalä thì nhân mạnh chủ 


đê sanh và tử. 


[Cala:] 
Ta, mi cô luyện căn, 
Sau khi an trú niệm, 
Ta thể nhập an tịnh, 
An lạc tịnh các hành. 


[Mara:] 
Ai khuyên mi xuống tóc? 
Hiện tướng sa môn n1, 
Không theo môn phái nào, 
Sao sống ngu xuân vậy? 


[Calã:] 
Các giáo pháp ngoại đạo, 
Đều phụ thuộc tà kiến, 
Họ không hiểu chánh pháp, 
Họ không thuần thục pháp. 


Sinh trong tộc Thích ca, 
Đức Phật, bậc vô tỷ, 
Ngài dạy ta chánh đạo, 
Vượt qua mọi tà kiến. 


Ngài thuyết Bát chánh đạo, 
Về nguyên nhân khổ đau, 
Về vượt qua đau khổ, 

Về con đường khổ diệt. 


Ta nghe lời Phật dạy, 
Hôm nay nơi giáo pháp, 


CALA 


125 


Ba minh ta chứng được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


Noi nơi hỷ diệt đoạn, 

Xé toang màn vô minh; 
Mi, Ma vương-Thân chết, 
MI cũng bị hủy diệt. 


[UppaCala: | 
Trú niệm, có pháp nhãn, 
Ta, mi cô luyện căn, 
Ta thê nhập an tịnh, 
Bậc Thượng nhân hành trì. 


[Mara:] 
Sao nàng không thích sanh? 
Có sanh mới tham dục, 
Hãy hưởng thọ dục lạc, 
Để sau khỏi hối tiếc. 


[UppaCala: | 
Có sanh thời có diệt, 
Tay, chân bị chặt đút, 
Bị giết, trói, phiền não, 
Sanh ra là chịu khổ. 


Sanh trong họ Thích Ca, 
Đức Phật bắt chiến bại, 

Ngài thuyết pháp cho ta, 
Để vượt thắng khỏi sanh. 


Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Khổ, nguyên nhân khô đau, 
Cách vượt thắng đau khổ, 
Đường đến tịch tịnh khổ. 


Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 
Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


UPACALA 


126 


Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Xé tan màn vô minh, 
Này Ma Vương hãy biết, 
MI cũng đang bị diệt. 


[SIsupaCala: | 
Tỳ kheo mi g1ữ giới, 
Khéo hộ trì các căn, 
Đạt trạng thái an tịnh, 
Nước cam lồ ngọt lành. 


[Mara:] 
Chư thiên tầng băm ba, 
Dạ ma, cõi Đâu Suất, 
Chư thiên Trời Hóa lạc, 
Chư thiên cõi Tự Tại, 
Hãy hướng tâm chỗ đó, 
Nơi xưa kia nàng sống. 


[SusipaCala: | 
Chư thiên tầng băm ba, 
Dạ ma, cõi Đâu Suất, 
Chư thiên Hóa lạc thiên 
Chư thiên cõi Tự tại 
Thời này đến thời khác, 
Hữu sanh đến hữu sanh, 
Chúng đều bị thân kiến 
Thống lãnh và chỉ phối, 
Chúng không vượt thân kiến, 
Luân chuyền vòng tử sanh. 


Cõi thế gian bốc cháy, 
Toàn cõi đời thiêu rụi, 
Khắp cõi giới bốc lửa, 
Toàn thế gian rúng động. 


Đức Phật đã dạy ta, 

Pháp bắt động vô tỷ, 
Người phàm không tu nổi, 
Chỗ ẫy, tâm ý ta, 

Hân hoan gắn bó Pháp. 


SISUPACALA 


127 


Ta nghe lời Phật dạy, 
Sống vui cùng giáo pháp, 
Ba minh ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 
Nơi nơi, hỷ diệt đoạn, 

Phá tan màn u minh, 

Này Ma Vương Thần chết, 
Ngươi cũng bị hủy diệt. 


Chương X - Các tỳ kheo nỉ Phật giáo và thiên nhiên 


Các câu chuyện và kệ thơ trong chương này nhằm vào khía cạnh của thiên 
nhiên - cây cối và mặt trăng. Các kệ ngôn không phải là sự tán dương thiên nhiên, bởi 
vì ngoài trường hợp ngoại lệ, các tỷ kheo ni không sông ân dật xa lánh nền văn minh 
mà có sự liên hệ gần gũi với xóm làng ở gần. Về phương diện này, kệ ngôn của họ 
khác với kệ ngôn của các đồng tu nam, tỳ kheo trong kinh Therigãthä là những người 
có kệ ngôn thường ca ngợi một vài thành tố hay sinh vật trong thiên nhiên như “gió, 
mưa, núi non, con khi, khóm tre hay chim công”. 


Thay vì vậy, câu chuyện hay kệ ngôn của các Trưởng lão NI này là nơi thiên 
nhiên được gợi lên hay là nơi Trưởng lão NI thường liên hệ cái cây hay mặt trăng với 
ngụ ý thần thoại tưởng tượng. Đó không chỉ là câu chuyện hay kệ ngôn về cái cây cụ 
thê hoặc mặt trăng, mà là thể hiện thành tổ siêu nhiên nào đó. 


TỶ KHEO NI VÀ CÂY CÓI 


Các câu chuyện hay kệ ngôn được trình bày tới nay thường liên hệ tới một tỳ 
kheo ni, cây, lùm cây hay khu rừng cụ thể. Người mẹ của cả Vimälã và Sunmangala 
đã đến Đôc cây đê ngồi thiền; Dantikäã thì vào rừng, còn Siha trong nỗi tuyệt vọng 
định treo cỗ tự vẫn trên cành cây. Uppalavannä sống một mình ở mật thất của nàng 
trong rừng, và khi đối thoại với quỷ Mara nàng được gọi là “đứa trẻ đứng một mình 
dưới gốc cây đang nở hoa”. Giống như Uppalavannä, ba chị em gái Cãlã, UpaCala và 
supaCälã đấu trí với ác quỷ Mara trong một khu rừng nhỏ. Họ đều đi vào khu rừng tối 
om sau bữa ăn trưa để nghỉ ngơi dưới một gốc cây. 


Trong tất cả ví dụ này, cây cối hay khu rừng có thê có ý nghĩa, nhưng không bị 
ma thuật hay thân thánh hóa. Chương này có ba ví dụ cho ta thây sự liên hệ giữa một 
tỳ kheo mi với cái cây. Đôi với Soma, không như trong các ví dụ trước, cái cây đơn 


128 


giản chỉ là nơi tuyệt vời để ngồi và tu thiền. Nhưng cái cây vẫn chỉ là cái cây, mặc dù 
có lẽ đó là cái cây đặc biệt. Trong lựa chọn thứ hai, chúng ta có tỳ kheo ni Sela đang 
vái lạy cái cây. Ở đây, cái cây có quyền năng đặc biệt, hoặc là Đức Phật hay người 
đại diện của Ngài có quyền năng đặc biệt đó? Hoặc giả là nó có tính ma thuật. Ví dụ 
thứ ba từ câu chuyện và kệ ngôn của Sukka là bước đi tiếp của ma thuật. Trong lựa 
chọn này, cái cây thực sự là một vị thần. 


Linh hồn cây có thể được quan niệm theo vài cách. Hồn cây có thê là một cái 
cây có sinh khí, sống, đau khổ và chết cùng cái cây đó. Hồn cây trong kệ ngôn của 
Sukka là một ví dụ như vậy. Một hồn cây tương tự mang tính cách chủ đạo từ cầu 
chuyện của Dhammapada. Ở đây hồn cây ấy là một nữ thần có hình hài độc lập với 
cái cây, tuy vậy nó lại cần đến cái cây của riêng mình làm chỗ trú ấn. 


Toàn bộ câu chuyện Dhammapada được kê lại dưới đây vì nó đưa ra bức tranh 
về cách hồn cây dược quan niệm trong tôn giáo dân gian Ân Độ cổ xưa. 


Khi sư phụ cho phép giáo đoàn tỳ kheo được cư trú bên ngoài bức tường tu 
viện, một vị tỳ kheo quyết định làm cho mình một túp lều, và thấy một cái cây thích 
hợp với mình bèn đón chặt nó. Ngay lúc đó, hồn cây sinh ra trong cái cây đó với đứa 
con nhỏ, xuất hiện trước vị tỳ kheo, địu đứa nhỏ bên hông, van nài vị sư đừng chặt 
cái cây, nói: “Thầy tu ơi, xin đừng chặt đồ ngôi nhà cua tôi”. Nhưng vị sư nói “Ta 
không thê tìm được cây nào khác giống như cái cây này”, và không để ý đến những gì 
hồn cây nói. 


Hồn cây thầm nghĩ: “Nhưng nếu ông ta nhìn thấy đứa bé này, chắc ông ta dừng 
tay”, bèn đặt đứa trẻ lên trên cành cây. Tuy nhiên, nhà sư đã vung rìu lên và không 
thể kiểm soát được sức văng của cái rìu nên đã chặt đứt cánh tay của đứa trẻ. Điện 
tiết vì giận dữ, hồn cây giơ hai tay lên kêu ầm ï: "“Ta sẽ đánh chết gã”. Tuy vậy, nó 
chợt nghĩ: “Gã sư này là một người ngay thắng, nếu ta giết chết hắn, ta sẽ phải xuống 
địa ngục. Hơn nữa, nếu các hồn cây khác nhìn thấy các nhà sư đốn hạ các cây của 
chúng, cũng sẽ nói: “Một hồn cây như vậy đã giết chết nhà sư trong hoản cảnh như 
thế, và chúng cũng theo gương fa giết các nhà sư khác. Ngoài ra, nhà sư này còn có 
sư phụ của y, chỉ băng ta đến kề lại chuyện này cho sư phụ của hắn”. 


Bỏ tay xuống, hồn cây than khóc với vị sư phụ, chào ông rồi đứng sang một 
bên. Vị sư phụ nói: “Có việc gì thế, hồn cây?”. “Ngài kính mến, môn đồ của Ngài đã 
làm điều này đối với tôi. Tôi rất muốn giết chết hắn, nhưng tôi đã nghĩ thế này và thế 
kia, kìm chế việc giết hắn và tới đây”. Nói đoạn, nó kể lại mọi tình tiết cho vị sư phụ. 
Nghe xong câu chuyện, ông ta nói: “Hay lắm, hồn cây, ngươi làm hay lắm! Ngươi đã 
kiềm giữ được cơn giận như kiềm giữ cỗ xe ngựa đang phóng nhanh khi bị kích 
động”. Nói xong, ông đọc đoạn kệ ngôn sau: 


129 


... Ai kìm được cơn giận dữ như kìm cễ xe ngựa phóng nhanh trong cơn kích 
động/ Ta gọi đó là người đánh xe ngựa, còn người khác chỉ là kẻ câm dây cương. 


Kết luận bài học này, hồn cây được xác lập quả chuyển hóa và nhóm tu tập 
cũng được hưởng lợi từ đó. Nhưng thậm chí khi hồn cây có được quả ngọt rồi, nó vẫn 
than khóc. Vị sư phụ hỏi: “Còn việc gì nữa, hồn cây?”. Nó đáp: “Ngài kính mến, nhà 
tôi đã bị phá, tôi phải làm gì bây giờ đây?”. “Thôi đủ rồi, hồn cây, đừng quấy rây ta 
nữa! Ta sẽ cho ngươi một chỗ ở”. Nói xong ông chỉ tay vào cái cây gần căn buồng 
ngát hương cạnh Jetavana và nói: “*Ở chỗ như thế này có cái cây đang đứng, hãy nhập 
vào đó”. Hồn cây nhập vào đó. Kể từ lúc đó, vì hồn cây có được chỗ ở của mình như 
món quả của Đức Phật tặng cho, mặc dầu có nhiều linh hồn đầy quyền năng khác đến 
gần đó nhưng không thể làm rung động cái cây này. Nhân dịp này vị Thượng sư đã 
đặt ra một quy tắc và bắt các tỳ kheo phải tuân theo là tôn thờ thực vật và cây cối. 


Trong chương này, cái cây có thể là cây thường tình, cây thần thoại. Một vị 
thần phụ thuộc vào cái cây vật chất để tồn tại, hay là hồn cây được nhân cách hóa. 
Một khi hồn cây có khả năng di chuyển được cái không phụ thuộc vào cây vật chất, 
nó liên quan đến một người cụ thê hay vị thần, và cây cối dần dần trở thành biểu 
tượng của chư thiên. Một người như vậy, thần nữ "hay thần nam, có thê được coi như 
đã đạt quyền năng đối với thế giới thiên nhiên, chăng hạn, quyên năng làm cây côi nở 
hoa, mưa rơi, mặt trời tỏa ánh năng, mùa màng tốt tươi, bầy đàn sinh sôi nảy nở, phụ 
nữ thai nghén và vân vân. Các ví dụ về mối liên hệ cây/vị thần hay cây/con người có 
đầy rẫy trong tôn giáo dân gian Ấn Độ, Vệ đà Bà la môn hay Indu. Các dấu ấn của 
Harappa Mohenjodaro bao gồm bức tượng nhỏ đàn bà khỏa thân với cây mọc từ 
trong bụng, và bức tượng tương tự khác có bông sen mọc ở nơi cô. Một dấu tích khác 
cho thấy có vị thần ở trên cành cây sung hay cây đa thần. (Cây này là Asoka hay 
Ficus, trong Phật giáo nồi tiếng là cây Bồ Đề). Trong khi hai dấu tích đầu liên quan 
đến thực vật có nữ thần thì dấu tích thứ ba là trường hợp hiển nhiên của sự thò-cây 
thời xa xưa. Tất cả ví dụ này từ nên văn minh Indu liên hệ thực vật hay cây cỗi với 
chư thiên đều gợi ý về chủ đề khả năng sinh sản. 


Trong bản thánh ca RigVeda, một lữ khách cầu xin hồn ma nữ của khu rừng 
(nhắc tới một nơi không thê tới được trong RigVeda) đừng làm hại ông ta: 


“Ma rừng hỡi, ma rừng! Người dường như tan chảy ra. Sao Người không hỏi 
xem làng đó ở đầu? Không có nỗi sợ túm chặt người sao? 
- Ma rừng không giết hại nếu không có ai đến gần. Nó ăn quả ngọt và nằm 
xuống bắt cứ chỗ nào nó muốn. 
Mẹ của thú rừng, đất hoang đầy thức ăn, thơm lừng hương thơm ngọt dịu, ma 
rừng ơi, tôi xIn thờ phụng Người.” 


Trong văn hóa Bà la môn, chúng ta tiếp tục thấy có sự liên hệ cây cối hoặc 
thực vật với vị thân cụ thê. Cây sung thân được liên hệ với Lakshmi, nữ thân may 


130 


mắn. Cây này được người đàn bà không sinh nở thờ cúng với hi vọng thai nghén đứa 
trẻ. Cái cây như vậy cũng được liên hệ tới chồng của Lakshmi là Vishnu. Cây vatta 
(Ficus Indica) “cây Bồ đề”, bởi những cái rễ ở phía trên sống lâu của chúng là biểu 
tượng của tuổi thọ, và trong năng lực này nó được liên hệ tới vài vị thần Hindu khác, 
đặc biệt là Brahma, Lakshmi và Kuvera. Vì một cái cây như vậy có thể sinh ra vô số 
quả khiến liên tưởng tới khả năng sinh sản, nó liên quan tới nữ thần Sasthi. Nhiều ví 
dụ khác được trích dẫn. Durga hay Vana Durga là nữ thần rừng nguyên thủy liên 
quan tới cây mã đề (chuối lá), Lakshmi liên hệ tới thân cây lúa. 


Trong tôn giáo dân gian cổ xưa một nữ nhân thường được liên hệ tới cái cây và 
sự liên tưởng đó có kết quả là cây đó đâm hoa kết trái. Cây pathira (có hoa loa kèn 
màu vàng thơm ngát) bị một phụ nữ mắng nhiếc và báng nhạo để trổ hoa. Cái nhìn 
của đàn bà làm cho cây Sala nở hoa, cái giật của đàn bà - cây Asoka, cái ôm - cây 
kura (hoa lộc bình); và tiếng cười to làm cây nhài nở hoa. Nếu một phụ nữ ăn trưa 
dưới gốc Makilam thì nó sẽ ra hoa kết trái. 


Trong Phật giáo môtip sinh sản này được nhắc đi nhắc lại rõ ràng bằng hình 
tượng ở Shanchi và Brahat nơi phụ nữ có vú to, gợi dục liên tưởng tới cái cây được 
khắc chạm trên công của tường bao chùa chiên. 


Với rất nhiều liên tưởng như thế về thần/cây và người/cây gợi lên sự sinh sản, 
xuất hiện trong kệ ngôn TherIigatha sự liên tưởng tỳ kheo ni Phật giáo và cây cối làm 
ta ngạc nhiên về tính không tương đăng của nó. Một tỳ kheo ni sống độc thân và nữ 
thần sinh sản đường như đối lập nhau ở phần cuối bức tranh đó. Những ni cô này đã 
đi vào bức tranh đó như thế nào? Nhân vật trung gian nói liền nữ thần sinh sản với tỳ 
kheo ni là Đức Phật, vì Đức Phật nôi tiếng được Giác ngộ dưới cây Bộ đê. Đây là cây 
của “Tri tuệ thông thái (Bát nhã) đã đồng nhất Đức Phật trong câu chuyện, lời giảng 
và hình tượng nôi lên. Không chỉ việc Đức Phật được giác ngộ khi ngồi dưới gốc cây, 
mà có truyền thuyết ít nói hơn là Đức Phật được sinh ra và nhập diệt cũng dưới 
những gốc cây đặc biệt. Chuyện về sự ra đời của Ngài, ở chương 1, kế rằng bà Mãyã 
trên đường vê quê nhà ở Devadaha đã dừng chân hái một cành cây Asoka (Saroca 
Indica). Lúc đó bà cảm thấy cơn đau nổi lên, bèn năm xuống và sinh nở dưới cái cây 
đang trỗổ hoa. Chuyện về cái chết của Đức Phật kể rằng trên đường hành hương ở tuôi 
tám mươi của mình, Ngài biết sự kết thúc cuộc đời của Ngài sắp tới gân, Đức cà 
Đàm sai Ananda chuẩn bị giường cho Ngài dưới cây Kushinara. Khi Ngài năm xuống 
gốc cây sinh đôi sala, cây nở đầy hoa và hoa trút như mưa xuống thân thể Ngài. Dưới 
chân hai cây này Ngài đã nhập diệt. 


Tử những liên tưởng giữa cái cây và Đức Phật, có thể làm một bước tiếp nhỏ 
nữa để liên tưởng một sô tỳ kheo ni nhất định trong TherIgatha với những cái cây cụ 
thể. Môtip đó có thể xuất hiện dưới hình thái mới cho thấy cả năng lượng của khuôn 
mẫu nguyên thủy cũng như năng lực của tôn giáo mới nổi lên được tích hợp lại và 
làm thích nghi các thành tố từ di sản xa xưa của chúng với thần thoại phổ biến. Soma 


131 


là con gái vị tế tướng của vua Bimbisara. Nàng là một phụ nữ có địa vị xã hội, vì cha 
nàng năm giữ vị trí rất quyên lực — như Thủ tướng, nhưng cũng có trọng trách về tôn 
giáo. Lần đầu tiên Soma được nghe bài thuyết giáo của Đức Phật khi Ngài đến thăm 
Rajahaga lúc ban đầu Ngài đi thuyết giảng. Nàng đã đi theo con đường tiến bộ khá 
mẫu mực. Sau khi nghe bài giảng của Đức Phật, nàng trở thành một ưu bà di (nữ cư 
sĩ) và sau đó được thọ giáo thành ni cô. Và bước cuối cùng của hành trình này là nàng 
đạt quả A-la-hán, một bậc thánh. 


Soma bày tỏ kệ ngôn của nàng vào một ngày khi nàng ngồi dưới một cái cây để 
tu thiền. Ở Ấn Độ, “hình thái ban đầu của chùa hay nơi thờ cúng là cái cây. Ban đầu 
không xây chùa đề thờ thần thánh. Một cái cấy tỏa bóng râm mắt lớn được cho là nơi 
trú ân của đẳng quyền năng hay các vị thần”. Vì Soma ngồi dưới gốc cây này, quỷ 
Mara xuất hiện và nói trong khổ đầu bài kệ ngôn. Soma cãi cự lại hắn băng một sự 
đáp trả mạnh mẽ. Đối với nàng đó chính là biểu hiện của sự phân biệt đối xử giới tính 
do ngu xuân và một khi “màn vô minh bị xé tan” thì sự phân biệt trên cơ sở giới tính 
được thấy rõ ràng là cái mà tiếng Päli gọi là samnunissaca, “sự thật cỗ truyền”. 


[Mara:] 
Vị trí đó đến được, 
Chỉ có bậc hiền nhân. 
Đàn bà thường không thể, 
Đến được nơi chốn này. 


[Soma:] 
Nữ tánh gây hại gì, 
Khi tâm ta nhập định, 
Khi tuệ ta chứng đạt, 
Thánh quả pháp vi diệu? 


(Nếu ta tự hỏi mình, 

Là nữ hay nam nhân? 
Thì ta có thể nói, 

Bằng lời quỷ ma vương), 
Mọi nơi hỷ diệt đoạn, 
Xé toang màn vô minh, 


Này Ma vương Thần chết, 
Người cũng bị hủy diệt. 


SELA 


132 


Nàng sinh ở Alavi cách trung tâm thương mại lớn Kasi mười hai dặm và có tên 
là Sela, đá tảng hay vách đá. Sela là con gái vua Alavaka và cũng nổi tiếng như 
Alavika, nghĩa là “(nữ nhân) người rừng”. Khi còn là cô gái trẻ chưa chồng, một hôm 
nàng đi cùng cha đến nghe Đức Phật thuyết giảng, và giống như cha, nàng quyết định 
trở thành một đệ tử. Sau này, nàng được thọ giáo n1 cô và vượt hàng trăm dặm từ nhà 
tới Savatthi. Cũng như Soma, Sela đã ngồi dưới gốc cây khi quỷ Mara nói với nàng 
trong khổ đầu của kệ ngôn. 


Có một câu chuyện hay về cái cây găn liền với Sela. Rõ ràng, trong kiếp trước 
của mỉnh nàng đã có cuộc hôn nhân rất tốt, nhưng thực ra chồng nàng bị chết. Khi về 
già nàng quyết định đi vào các nhóm tôn giáo khác nhau và giảng dạy cái mà cuộc 
sông đã dạy cho nàng. Đến gộc cây Bồ đề thiêng của Đức Phật thuở trước, nàng nghĩ 
thầm: “Nếu Đức Phật không dẫn đầu, thì có thể cái cây này chỉ cho ta sự giác ngộ của 
Ngài”. Ngay lập tức, cái cây loé sáng như vàng và bầu trời tỏa ánh nắng chói chang. 
Trong nội sợ hãi, Sela quỳ gôi xuông và vái lạy cái cây. Sau đó nàng ngồi dưới một 
cành cây suốt bảy ngày đêm, đến ngày thứ bảy nàng đảnh lễ tôn kính Đức Phật. 


Câu chuyện này làm ngạc nhiên về điều mà trong đó cái giật, cái ôm và tiếng 
cười của người phụ nữ làm cho cây nở hoa. Ở đây cái cây đề lộ ra không phải hoa hay 
trái quả, mà là tia sáng hay những ngọn lửa. Băng thần thoại cụ thể này, chúng ta có 
thể hiểu được rằng Phật giáo đã đặt giá trị không phải vào sự phôn vinh vật chất của 
sự sinh sản, mà vào trí tuệ siêu việt. 


[Mara:] 
Nàng sẽ không thoát khỏi, 
Chốn trần gian cuộc đời, 
Hãy thọ hưởng dục lạc, 
Kẻo hối tiếc về sau. 


[Sela:] 
Có thê không lối thoát, 
Ở trong cõi trần gian, 
Nhưng ta đã đạt tuệ, 
Thành của riêng ta rồi. 
Những kẻ xấu như ngươi, 
Kết bạn với rác rưởi, 
Tệ xấu của cuộc đời. 


Dục lạc như gươm giáo, 
Chém nát các uẫn ta, 
Những dục mà ngươi gọi, 
Không còn hấp dẫn ta, 


133 


Mọi nơi hỷ đoạn diệt, 

Xé toang màn vô minh, 
Này Ma vương Thần chết, 
Ngươi cũng bị hủy diệt. 


SUKKA 


Sukkã xuất thân từ một gia đình giàu có ở Rajagaha. Tên nàng có nghĩa là 
“chói sáng” hay “rực rỡ”, và bài kệ ngôn đã thể hiện ý nghĩa này. Khi Sukkä còn là 
cô gái trẻ, nàng được nghe bài thuyết pháp của Đức Phật và gia nhập tăng đoàn già 
với tư cách một ưu bà di (nữ cư sĩ). Sau này nàng được thọ giáo bởi Dhammadimna, 
một tỳ kheo nỉ nôi tiếng có tài hùng biện (xem chương 4). Sukkã đã tu tập một cách 
thành kính và nhanh chóng đạt trạng thái Niết Bàn. Khi nàng thuần thành, kỹ năng 
diễn đạt của nàng phát triển tới mức nàng được coi ngang với người thầy của mình là 
Dhammadinna. Thực sự nàng đã đảm đương việc lãnh đạo một sô lớn tỳ kheo n1. 


Một hôm, sau khi cùng các bạn đi khất thực ở Rajagaha trở về, Sukkã bắt đầu 
thuyết giảng. Nàng nói hay, đến nỗi những người nghe như bị bỏ bùa mê, và thậm chí 
cây côi ven đường trên khắp phố phường và dọc những con ngõ nhỏ ở thị trấn phải 
cúi rạp để ngợi ca sự xuất sắc của nàng và cảm thán bài kệ ngôn này. 


Có một từ trong tiếng Pãli chỉ hồn cây trong bình luận của Dhammapala về kệ 
ngôn Trưởng lão Ni Sukkã là đeyerra, nói văn vẻ là “chư thiên”. Từ này giống cái, và 
tất cả các danh từ trừu tượng đều có vĩ tố “ta”. Nhưng liệu hồn cây có thường hay 
được nhận thức như người nữ hay người nam, hay là trung tính lại là vấn đề còn tranh 
cãi. Một từ phổ biến khác chỉ hồn cây là Yakkha, mà từ phái sinh của nó là Yakkhimi 
có hình thái giống cái. Nhưng dù cho mang giới tính gì đi nữa, các hồn cây khác 
nhau dường như đều ngưỡng mộ Sukkã. Trong Szmyufa Nkaya hồn cây khác tỏ lòng 
kính trọng nàng bằng cách: “Một nữ cư sĩ thông thái/ Đạt được nhiều giá trị/ Đưa áo 
choàng cho Sukkãä/ Người thoát mọi ràng buộc/.” 


Điều gì đã xảy ra, 

Với cư dân RaJagala? 

Các người như nằm mê, 
Say sưa vì uống mật, 

Các người không lắng nghe, 
Sukkã thuyết lời Phật. 


Nhưng kẻ khôn nghe nàng, 
Như uông nước cam lô, 
134 


Không bao giờ chán ngấy, 
VỊ nước ngọt thuần tinh, 
Không gì chướng ngại nổi, 
Như những kẻ lữ hành, 
Đón nhận nước mưa lành. 


HỡiI Sukka chói sáng, 

Bởi tâm trí của nàng, 

Được ly tham, định tĩnh, 
Nhờ ánh sáng chánh pháp, 
Hãy mang thân cuối cùng, 
Chiến thắng quân Ma vương. 


CÁC TỲ KHEO NI PHẬT GIÁO VÀ MẶT TRĂNG 


Nếu trong thần thoại Ấn Độ cổ xưa, một cái cây được chỉ định một chỗ đặc biệt 
trong vương quốc thực vật thì mặt trăng có vị trí tương tự giữa các vì thiên thể. Mặt 
trăng khi tròn, khi khuyết, biến mắt rồi tái xuất hiện. Nó là biểu tượng của sự “đi lên”, 
sanh và tử. Chu trình của mặt trăng làm cho nó liên hệ với nhịp điệu cuộc sống. Như 
vậy, nó điều khiến, phản chiếu mọi lĩnh vực của tạo hóa theo quy luật định kỳ của nó: 
cơn thủy triều, đời sống thực vật, quá trình sinh nở của phụ nữ, mưa và sô phận con 
người. Nhịp điệu của mặt trăng kết nối một cách hình tượng, thống nhất và giải thích 
các thực tiễn biến đổi này. Tuy nhiên, uy quyền của mặt trăng không phải là vô địch, 
mà bị thay đổi bởi quyền uy của mặt trời. Mặt trời luôn luôn như vậy, mãi mãi chói 
sáng. Nó là biểu tượng tỉnh túy của ánh sáng tuyệt đối, của luật vĩnh cửu mà không 
bao giờ thay đôi, của sự bất tử. Ở tâm vùng nhiệt đới nó được nhận thức như một sức 
mạnh đáng sợ: sáng chói chang, như chiến tranh, có tính hủy diệt. 


Sự căng thắng khó chịu giữa mặt trời và mặt trăng luôn song hành cùng với sự 
căng thắng giữa thần thoại Indu và nền văn minh Arian (Âu châu cô đại). Trong thần 
thoại của lưu vực Ấn Độ mặt trăng có hình lưỡi liềm là thú vật biểu trưng tuyệt nhất. 
Nhưng theo hệ thống Vệ Đà, “lòng tôn kính dành cho sư tử ăn con bò đực, như chiến 
binh uống rượu Soma, như mặt trời ngôn ánh sáng mặt trăng”. Nhưng xét theo bản 
chất của mình thì mặt trăng không bị chết đi và tính trung tâm huyền thoại của nó 
không bị phá hủy bởi quân xâm lược Arian. Thay vào đó, thần thoại Indu đã bị tiếp 
quản và đồng hóa vào thần thoại Arian cả mặt trời lẫn mặt trăng. 


Gôc từ nguyên Ân-Âu cô xưa nhất liên hệ tới các thiên thê, me, đem lại niêm 


kiêu hãnh không phải cho mặt trời mà là mặt trăng, nên tất cả các từ ngữ liên quan 
đến mặt trăng trong ngôn ngữ Án-Âu đều bắt nguồn từ gốc từ nguyên này. Đối với 


135 


tộc người Arian, ý nghĩa của mặt trăng nằm một phần trong phép đo thời gian. Gốc từ 
phái sinh trong tiêng Phạn của me là mami: “Tôi đo”. 


Vậy là người Arian giống như người cổ đại trên toàn cầu đã định đặt ngày, 
tháng và năm của họ theo âm lịch. 


Các lễ nghi cúng tế được tính theo những ngày trăng đầu tháng và ngày trăng 
tròn. Việc cúng tế đó và mặt trăng được liên hệ với nhau không phải là sự tình cờ. 
Trong hệ thống tôn giáo Vệ Đà, thần Soma đồng nhất với mặt trăng được liên hệ tới 
các phép cúng tế. Soma là người đồng nhiệm của Tammuz - vị thần Cận Đông của sự 
suy tản và có những liên hệ như vậy. Nó đồng nhất với mặt trăng khi tròn khi khuyết, 
với con bò đực bị xích vào cây cột dùng để cúng tế thần linh cùng với nhựa cây, sữa 
và máu chảy ròng ròng suốt đời ở dưới dạng thuốc độc làm từ thảo được soma, là 
thức ăn cho cuộc sống bất tử. Chất lỏng này giống như đồ uống trên mặt đất của các 
vị thần amrita (“a” là “không”, và “mrita” là “chết”), về mặt từ nguyên nó liên quan 
tới ambrosia của tiếng Hy Lạp. 


Biểu trưng này là phức tạp và mê hoặc. Mặt trăng vừa là thần Soma, vừa là cái 
bình hay cốc đựng chất lỏng bắt tử. Thần mặt trăng kiểm soát nước chảy trong vũ trụ 
và trở thành hạt mưa và hạt sương. Đến lượt mình, nước này trở thành nhựa cây rồi 
trở thành sữa bò và cuối cùng chuyên hóa thành máu. 


Trong truyền thống Upanish, mặt trăng không giữ chất Ambrosia của thần linh 
mà giữ các linh hồn đang chờ tái sinh. Những người khởi tạo tôn giáo này cho rằng 
phải đi theo con đường không phải của mặt trăng mà của mặt trời, nên họ thỏa sức 
tưởng tượng và vô minh. Về mặt này, hệ thống Phật giáo noi gương người Ủpanish 
trong sự siêu việt của họ về luân hồi vĩnh viễn qua việc cắt bỏ u tối vô minh. 


Trong một nghiên cứu xuất sắc của mình, Joseph Campbell đã ghép đôi thời kỳ 
thần thoại mặt trăng tên là bò đực với thần thoại mặt trời - thời kỳ của sư tử. Trong 
khi Soma bắt chước Tammuz chia sẻ các thần thoại thời kỳ nguyên thủy, người Arian 
theo Vệ đà đã thờ cúng thần mặt trời và các nguyên tắc đại diện. Những người Bà la 
môn gia nhập Upanish và người Bà la môn “thực sự” của đạo Phật trong các hệ thống 
của mình hoàn toàn trùng tư tưởng với Vệ đa Arian, Campbell viết: 


“Thần thoại về Đức Phật là về mặt trời. Ngài được cho là sư tử của dòng họ 
Thích ca, ngồi trên ngai sư tử. Biểu tượng Phật pháp của Ngài là bánh xe mặt trời và 
sự quy học thuyết của Ngài về trạng thái không có trạng thái là hình ảnh thích hợp 
của ánh sáng”. 

Nhưng điều này chỉ là một phần của bức tranh. Cả hai huyền thoại mặt trời và 
mặt trăng đều có tư liệu minh chứng rõ từ những năm 700-600 trước công nguyên. 
Giai đoạn nguyên thủy của Upanish đã diễn ra trước đó và có ảnh hưởng tới giai đoạn 

136 


đạo Phật. Nếu người Vệ đà Arian chịu áp lực của người thuộc văn hóa Indu và nếu 
một trong các chỉ số áp lực đó đối lập với các thần thoại nảy thì chúng ta tìm thấy 
băng chứng sự cùng tôn tại của các thần thoại mặt trăng và mặt trời trong thời kỳ đạo 
Upanish và đạo Phật. 


Bằng chứng đó được tìm thấy trong kệ ngôn kinh Theragäthä và Therigäthã. 
Trong các kệ ngôn này Tâm được giác ngộ bình đẳng, không phải bởi mặt trời, không 
phải bởi mặt trăng không bị mây che phủ. Đây là phép hoán dụ nổi bật của mặt trăng. 
Và chỉ khi Tâm được giác ngộ không phải bởi đàn ông hay đàn bà, thì cũng vậy, mặt 
trăng không có giới tính và được đối xử tương tự trong toàn bộ tuyển tập các kệ ngôn. 
Một vài ví dụ từ kinh TherTgãthã về cách sử dụng trăng tròn như phép hoán dụ chỉ sự 
Đ1ac nọ; 


Hãy là trăng rằm trên bầu trời trong, 
Rọi chiếu thế gian ánh vàng lộng lẫy, 
Khi mặt trăng tự do trên trời đầy mây, 
Thì vòng đời hỗi sinh đã ngưng nghỉ, 
Và không dai dăng bám víu cái cũ, 
Thậm chí như trăng sáng hôm rằm, 
Trên bầu trời trong không vết gợn. 


Chỉ duy nhất trong một kệ ngôn có mặt trời và mặt trăng kể cận nhau: 


Khi đám mây trôi khỏi bầu trời, 
Mặt trăng thậm chí sáng như mặt trời. 


Tuy vậy, chúng ta có thể nói rằng thần thoại Phật giáo không bác bỏ, phủ nhận 
hay thay thế thần thoại mặt trăng, khi sử dụng nó một cách có lựa chọn. Về phép 
hoán dụ thì đó là mặt trăng đêm rằm, trăng tròn rạng rỡ. Về mặt này Phật giáo tích 
hợp thần thoại mặt trăng một cách do dự, chỉ coi là một điểm. Phật giáo không sử 
dụng biểu tượng Cận Đông cổ xưa — thần suy tàn của mặt trăng như sự “đi lên”, của 
cái chết và hồi sinh”. Là biểu tượng của sự “đi lên”, mặt trăng được thay thế bởi quỷ 
Mara hay khái niệm trí tuỆệ của samsara, của Sình và tử. Nếu loại biểu tượng mặt 
trăng này được sử dụng, nó có thê không có ý nghĩa rộng. Mặt trăng tròn rồi khuyết 
có thê được nhận thức như kẻ thù, như quỷ Mara hay samsara là quân thù. 


Các thần thoại này về mặt trăng dường như vô cùng phức tạp trong mối liên hệ 
với cách dùng đơn giản phép hoán dụ của trăng tròn ở hai bài kệ sắp tới. Nhưng 
chúng thê hiện vài chỉ tiết giúp ta thấy được các phép hoán dụ trong những bài kệ 
ngôn này không thê đầy đủ từ nền văn hóa đó. 


MUTTA 
137 


Muttä nghĩa là “người đàn bà tự do”, tự do ở nghĩa được giác ngộ. Trong kinh 
Therrgatha có các kệ ngôn của hai người phụ nữ tên là Mutta. 


Muttä, người soạn bài kệ ngôn này, xuất thân từ một gia đình Bà la môn. Nàng 
gia nhập tăng đoàn giả tỳ kheo ni ở Pajapati và học được cách thiền quán từ đó. Một 
hôm, sau khi đi khất thực trở về, Muttä làm vài việc vặt trong nhà rồi đi tu thiền quán. 
Kệ ngôn này đến với nàng trong một giấc mơ. Nàng nói về thời khắc â Ấy, và sau này 
khi đã trải nghiệm sâu sắc sự chứng quả A-la-hán, nàng đã nhắc lại lần nữa. Truyền 
thuyết kê rằng khi sắp chết nàng đã nhắc bài kệ ngôn này ba lần: 


Hõi Muttä, người tự do, 

Hãy thoát khỏi trói buộc, 

Như mặt trăng thoát miệng Rahu, 
Với tâm được giải thoát, 

Khỏi triền phước trói buộc, 

Hãy tận hưởng món ăn, 

Do khất thực đem lại. 


PUNNA 


Không có câu chuyện cụ thể về Punna ngoại trừ một điều là giỗng như Muttã, 
nàng sinh trưởng ở Savatthi và cũng tham gia hội chúng tỷ kheo ni Mahãpajapati khi 
ở tuổi hai mươi. Do sự giống nhau này, điều thú vị là kệ ngôn của nàng cũng nói về 
mặt trăng. 


So với nhiều kệ ngôn khác trong Therigäthã, kệ ngôn Trưởng lão Ni Punna trực 
tiếp đồng nhất tâm giác ngộ với mặt trăng tròn. Đó là sự chiếu sáng rực rỡ trong đêm 
răm xóa tan màn đêm tỐi. Đây cũng là quyên năng cho phép mặt trăng thoát khỏi sự 
che lấp của rồng đen Rahu. Biểu tượng này của mặt trăng chỉ ra sức mạnh, khả năng 
không thể bị tấn công. Có màn đêm u tối, sự vô minh và sân si thèm khát. Nhưng mặt 
trăng tròn vạnh đêm răm là phép hoán dụ của sự chiến thắng. 


HỡI Pumna, 

Hãy biến Tìh ngập đầy chánh pháp, 
Như trăng tròn chiếu sáng đêm rằm, 
Hãy làm cho trí tuệ ngập tràn, 

Xé tan màn vô minh đen tối. 


138 


Chương XI - Kệ ngôn đối thoại 


Nét đặc trưng chính đã liên kết các kệ ngôn trong kinh Therigathã là chúng 
toàn là những kệ ngôn nói về sự giác ngộ, các vần thơ tuyên bố đạt được trải nghiệm 
cao nhất của tỳ kheo ni. Điều này hàm ý một nét đặc trưng tiếp nữa — các kệ ngôn này 
miêu tả kinh nghiệm của một cá nhân, mỗi bài được nói ra bởi một người. Tuy nhiên, 
đôi khi bài kệ ngôn không thê hiện cái toàn thê đã được tiếp diễn liên tục. Một vài bài 
được nói ra trong các trường hợp khác nhau và sau này có thể được chắp nối lại với 
nhau không mạch lạc. Ví dụ kệ ngôn của các Trưởng lão Ni Uppalavanna và 
KisaGotami. Mặc dầu không mang tên ở bản gốc, những kệ ngôn này lại có ý nghĩa 
hơn nếu chúng được chia ra thành các bài mang tên người diễn đạt chúng. 


Thông thường kệ ngôn được nói ra bởi một người trong các trường hợp khác 
nhau là đối thoại của hai người trở lên. Việc xác định người nói trong các kệ ngôn 
như vậy làm cho chúng sống động và dễ hiểu hơn. Chúng ta đã gặp một số ví dụ như 
vậy trong các chương trước. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp chú ý đến 
chúng, những “bài kệ ngôn đối thoại” là những đoạn kịch phôi thai mà nguồn gốc của 
chúng có từ nghìn năm vê trước. 


Bài ca đối thoại hay hội thoại của kinh Rig Veda dường như là nguồn gốc của 
kệ ngôn đối thoại Phật giáo. Thuật ngữ tiếng Phạn cho thể loại này là akhyana. Có 
những đoạn trần thuật dưới dạng đối thoại (samvadas) nằm rải rác suốt trong kinh Rig 
Veda (xem chương 4.26-27, 10.108; 10.1124; 10.135; 10.28; 10.51 vv...). Theo trích 
dẫn của H. Odenberg thì Winternitz coi chúng như là những bài “thánh ca Akhyan” 
và gợi ý rằng có khoảng hai mươi bài”. 


Thường những bải thánh ca này liên quan tới sự sinh sản và có thê là một phần 
trình diễn lễ nghi đặc biệt của các diễn viên hay vũ công. Chúng khai thác mối quan 
hệ giữa đàn ông và đàn bà, giữa cái chết và sự bất tử. Trong thi ca Ấn độ cô xưa tiếp 
theo sau đó, các kệ ngôn có cầu trúc tựa như bài ca đối thoại của kinh RigVeda 


139 


thường xảy ra. Có những kệ ngôn tương tự mang tính sử thi hay ca kịch bao gồm 
phân lớn hay toàn bộ các đôi thoại hoặc hội thoại trong kinh Mahabvarata, kinh 
Puravas và đặc biệt là trong văn học Phật giáo. 


Bài ca đối thoại nỗi tiếng nhất trong kinh RigVeda là đoạn hội thoại giữa nữ 
thủy thần bất tử Urvasti và chồng nàng, vị anh hùng đã chết Pururavas ở Aspara. 
Trong khi toàn bộ thánh ca Rig Veda là thơ, để hiểu được thì đoạn hội thoại hàm ý sự 
hiểu biết về câu chuyện thần thoại phức tạp. Bản tóm lược câu chuyện thần thoại 
Urvasti/Puruvaras kể rằng thủy thần Urvasti đã yêu Pururavas, nhưng hứa răng nàng 
chỉ cưới khi ông ta đồng ý với ba điều kiện của nàng, một trong các điều kiện đó là 
không được để nàng nhìn thấy họ đã sống với nhau trong vòng bốn năm và có một 
con trai. Nhưng Gandharvas, vị thần bán thân của vương quốc nơi thủy thần sống lại 
muốn Urvasti quay trở lại. 


Một đêm, khi đôi trai gái ngủ thiếp đi, thần Gandharvas đánh cắp đôi ngọn đèn 
chiếu vào giường của họ. Bị đánh thức bởi tiếng động, Urvasti thấy ngọn đèn bị mắt, 
nàng gào khóc: “Ta đã khoác áo choảng khi không có đàn ông ở đây!”. Pururavas 
nhảy ra khỏi giường, trong lúc đó, Gandharvas chiều rọ1 fla sắng vào. UrvastI thấy 
chồng nàng đã chết, nằm trần truồng rồi biến mất. Lang thang trong buôn rầu, 
Pururavas cuối cùng đến một cái hồ nơi thủy thần đã sống và hiện thân vào nó. Bài ca 
bắt đầu ở đây. Đoạn trích dưới đây cho thây chất lượng kịch tính và vẻ đẹp hấp dẫn 
cho phép thê loại akhyana tiến triển thành các biến thể như thế trong văn học Phật 
giáo PalI. 


[Pururavas: | 
Vợ yêu, hãy quay tâm trí về ta, 
Hãy ở lại, người đàn bà nguy hiểm, 
Ta cùng nhau trao đổi đôi lời, 
Nếu không nói suy nghĩ của nhau, 
Chúng ta sẽ không có niềm vui, 
Thậm chí vào ngày xa xôi nhất. 


[Urvasti: | 
Đó là lời nào chàng nói với thiếp? 
Thiếp đã rời chàng như tia sớm ban mai, 
Hãy về nhà đi hỡi Pururavas, 
Thiếp khó bắt và giữ chặt như ngọn gió! 


[Pururavas: | 
...Như mũi tên bắn giành giải thưởng, 
Như ngựa đua thắng trăm ngựa khác, 
Giá không có đàn ông quyền lực, 
Hắn (Gandharvas) chiếu sáng làm nảng e thẹn, 


140 


Nàng đã làm cho cha chồng giàu hơn, 
Và mỗi khi người tình mang nàng đến, 
Nơi hắn ở và làm nàng vui SƯỚnG, 
Chọc gậy hắn vào nàng suốt ngày, đêm. 


[Urvasti: | 
Thực ra, chàng chọc gậy của mỉnh, 
Lấp. đầy thiếp vào ngày ta không fnffEHi 
Thiếp đã chiêu chàng, Pururavas hỡi, 
Vì chàng là người chồng của ta, 
Là ông vua độc chiếm thân thê ta. 


Khi vai trò người đàn ông và đàn bà bị đảo ngược và cuộc sống độc thân ì không 
là giải pháp trong thánh ca đối thoại Vệ đà, sự lựa chọn này hướng vào nỗi căng 
thắng khó chịu của hôn nhân và ly thân, có nhiều trong kệ ngôn của Cãpã và chồng 
nàng là Kala (xem chương 6). Thanh điệu của hai bài kệ ngôn này tương tự nhau và 
thậm chí tiếng vọng của ngôn ngữ cũng giống như vậy. (Ví dụ: người đàn bà nguy 
hiểm). Trong khi cả hai đều là thi ca, ngôn ngữ Vệ đà mang tính phàm tục hơn, còn 
kệ ngôn Päli lại có tính khắt khe hơn. 


Tử tương đương trong tiếng Pãli với Akhyana của tiếng Phạn là Akhana có 
nghĩa là “chuyện kể” hay “trần thuật”. H. Oldenberg định nghĩa Akhyana như một 
phần thi ca của thể loại trần thuật, nằm bên trong khuôn khô văn xuôi mà nó xuất 
hiện ở các đoạn được nhấn, đặc biệt là trong các lời đối đáp từ vần thơ quan trọng. 
Winternitz thấy không có lý do gì để chỉ quy Akhyana về thơ ca trần thuật mà nó là 
sự trộn lẫn giữa văn xuôi và thơ, nhưng lại muốn coi Akhyana như “những bài hát 
balatt cổ xưa hay “bài ca balatt nói chung”, nghĩa là bài ca trần thuật về câu chuyện 
thường được trình bày như cuộc hội thoại. Thông thường bản thân đối thoại đủ để gợi 
lên câu chuyện đó, khi nó không phải là văn xuôi, bài tóm tắt, bài giới thiệu ngắn 
hay/hoặc vài câu văn xuôi được xen vảo. 


Trong các văn bản lâu đời nhất của kinh Tipitaka có các kệ ngôn theo hình mẫu 
Akhyana. Tuy vậy, kinh Tipitaka, trong khi nhiều chỗ nhắc tới chia các thể loại thành 
9 “nhánh”: thuyết giáo băng văn xuôi, thuyết giáo băng thơ và văn xuôi, bài bình 
luận, bài thơ, châm ngôn, tục ngữ, diễn văn ngắn, các câu chuyện, báo cáo công tích 
và bài thuyết pháp ở dạng hỏi — đáp, không đưa Akhyanana vào trong các nhánh này. 
Về mặt kỹ thuật, Akhyana có thể rơi vào sự phân chia các bài thuyết pháp ở thê thơ và 
văn xuôi. Nhưng điều này không đủ để thu hút thể loại này. Winternitz đã xếp loại 
khá tỷ mỉ hình thái văn học này. 

Bên cạnh các bài thuyết giáo văn xuôi trong đó thơ thường được chèn vào, hay 
các bài thuyết giáo bằng thơ nhưng trong khuôn khổ văn xuôi, chúng ta có thể tìm 
thấy những hình thái phố biến từ thời thượng cổ, cả hội thoại thuần túy và Akhyana 

141 


hay bài ca ballad, trong đó các khổ đối thoại thay thế đoạn trần thuật, và dạng 
Akhyana đã trộn lần văn xuôi và thơ — tât cả các hình thái này chúng ta đêu biệt từ 
nghệ thuật thi ca có tính sử thi hay Bà la môn. 


Trong kinh Therigãthã, đối thoại là cách trao đổi đơn giản, một lần giữa hai 
người nói. Đó có thể là những trao đổi giữa sư phụ và môn đồ, giữa chồng và vợ, 
giữa quỷ Mara và tỳ kheo ni hay giữa vài người nói. Bạn đọc sẽ gợi nhắc lại những 
trao đổi giữa Đức Phật và Sundari-Nandã (chương 1), Patãcãrã với 30 tỳ kheo ni của 
nàng (chương 2), quỷ Mara và Khema, quỳ Mara và Uppalavanna (chương 3), Đức 
Phật và Ubbimi, Patacara và Pancasara, KisaGotamI và Đức Phật, quỷ Mara và 
KisaGotami (chương Š), Capa và Cala (chương 6), Abhaya và PadumavatI (chương 
8), Đức Phật và Abhaya, 3 chị em gái Cala, UpaCala và SisupaCalä với quỷ Mara 
(chương 9), quỷ Mara và Sela (chương 10). Chúng ta còn thêm vào danh sách này các 
kệ ngôn ở chương cuối này. 


Kệ ngôn đối thoại Therigathä không xác định người nói ở đầu dòng thơ như 
chúng ta muốn thấy trong bản thảo viết tay của nó. Thường là người nói được bộc lộ 
qua nội dung hay ẩn dụ trong ngữ cảnh. Chỉ có một ngoại lệ là các phần văn xuôi của 
văn bản khi Đức Phật hay quỷ Mara ngẫu nhiên được xưng danh như người nói. Các 
dấu trích dẫn không được sử dụng trong tiếng Päli. Trong các bản dịch của tập này, 
người nói được nêu tên trong ngoặc đơn và dấu trích dẫn được thêm vào. 


Trong chương này, tôi đã đưa thêm các ví dụ đại diện cho kệ ngôn đối thoại 
Phật giáo Pãli từ kinh Therigathã. Bài kệ đầu tiên là hội thoại giữa quỷ Mara và 
Vajira. Các đối thoại mà quỷ Mara là một trong hai người nói đều là tiêu loại trong 
thê loại kệ ngôn đối thoại. Bài kệ thứ hai là đối thoại giữa cô gái nô lệ Punnika và 
người Bà la môn Udakasuddhika. Kệ ngôn thứ ba - đối thoại giữa một tỳ kheo nỉ 
được giác ngộ Subha và người đàn ông dâm đãng là bài dài nhất được đưa vào tập thơ 
này. Kệ ngôn thứ tư và là cuối cùng của chương này là một ví dụ tỷ mỉ nhất cho kệ 
ngôn đối thoại có một người kế chuyện và không ít hơn bảy người nói khác. 


VAJHA 


[Mara:] 
AI đặt chúng cùng nhau? 
Chợ năm ở nơi đâu? 
Điêu này đên từ đâu? 
Nó châm dứt ở đâu? 
[Vajira: | 
Cái gì là “sinh linh”? 
Mà mi định nói tới? 
142 


Đó là mi ảo tưởng, 

Chúng ta không là gì 
Nhưng còn skadhas 

Đây không có “sinh linh”. 


Đó như là cái này, 

Tổ hợp của các phần, 
Được gọi tên “xe ngựa” 
Vậy nên cùng Skadhas 
Thành tố của tâm, thân 
Dùng chung là “sinh linh” 


Nôi đau đang tôn tại, 
Khô đau vì cam chịu, 
Đau khô vì biên mât 


Không gì ngoài khổ đau, 
Đau khô đều tận diệt. 


Thê rôi Mara, chính là Thân chêt, đã nghĩ “Vajira biệt ta rôi”, nó buôn râu và 
biên mât. 


PUNNIKA 


Punnika là con gái của một nô lệ và bản thân nàng cũng là nô lệ, và là đứa trẻ 
thứ một trăm sinh ra trong gia đình AnthapIndika, một nữ cư sĩ giàu có của Đức Phật, 
người đã mua khu rừng Jeta đê làm một trong các tu viện thời Phật giáo nguyên thủy. 


Ban đầu, từ đøsa (văn chương là “phi-Aryan”) được dùng để đối nghịch với 
người không phải Aryan đã được bình đăng với người Dradavidian và những người 
tiền Aryan nói tiếng Mundra. Theo người chinh phục Aryan thì từ đasa mang nghĩa 
“nô lệ”, “kẻ hầu”, hay bất kỳ thành viên nào của sưdra (hạ đăng) - đăng cấp thấp 
nhất. Vì người chiRh phục Aryan tràn khắp. vùng phía Đông Ấn Độ, ngày càng nhiều 
dân bản xứ, những người trước đó sống hiền hòa như các thị dân nghèo hay tá điền, 
trở thành lao động có sẵn. Những người này được sở hữu bằng nhiều cách như người 
ta sở hữu gia súc. 


Người “Proto-Davidian” của vùng Tây Ấn Độ đã sống như thị dân nghẻo và tá 
điền, không phải là chiến binh, đã bị bần cùng hóa rơi vào tình trạng nô lệ hơn là các 
bộ tộc sông ở khu rừng của thung lũng Ganges. Nagas là những người rừng có kế 
sinh nhai đi thu lượm thực phẩm. Họ rất khó bị chinh phục hay bần cùng hóa để bị 
làm nô lệ vì môi trường sống trong rừng che chở và bảo vệ họ. Trong khi sự phân biệt 


143 


đăng cấp, kế cả phân biệt sudra (đăng cấp thấp) đã có trong cư dân lưu vực Ấn Độ 
nhiêu thê kỷ trước, thì đăng câp không bắt đâu xuât hiện ở thung lũng Ganges cho tới 
thê kỷ thứ V trước CN. 


Một vài bộ tộc Aryan chinh phục sang hướng Đông đã tiếp tục hoạt động 
không có hệ thống đẳng cấp, trong khi các bộ tộc khác chỉ là đăng cấp sudra, phân 
biệt người tự do với kẻ nô lệ. Dasa hay sudra không bị mua và bán, mặc dù đó không 
phải là quan điểm đạo đức chống lại thói xấu của tình trạng nô lệ, mà là vì quan hệ sở 
hữu riêng chưa phát triển đến mức độ phức tạp này. Chế độ chiếm hữu động sản nô lệ 
được biết đến ở châu Âu và Hoa kỳ chưa bao giờ phát triển ở Ấn Độ. 


Trong cuộc đời Đức Phật ở vùng Ganges, những nhà giàu như AnathapIndika 
có vô số nô lệ, trong văn học Pali sở hữu nô lệ là chủ đề của nhiều chuyện kê về lòng 
tốt và sự hung bạo. Các nô lệ nữ trong nhà như Punnika phải làm bổn phận của người 
hầu kẻ hạ như xay lúa, giã gạo, kéo nước và đi chợ. Một vài nô lệ làm nàng hầu trong 
phòng kín cho đàn ông giàu có. Những người khác làm trò mua vui, bị giết khi ca hát, 
nhảy múa. 


Công việc của Punnika là lẫy nước và nàng đã đạt được giai đoạn đầu của mình 
trên con đường Phật giáo khi còn là một nô lệ. Điều này đã xảy ra khi nàng được 
nghe bài thuyết giáo của Đức Phật tên là “Con đường của sư tử”. Nhờ dựa vào sự 
sáng suốt của mình mà Punnika đã có niềm tin thách thức Udakassuddhika, người Bà 
la môn. Ông tin vào hiệu quả của phép rửa tội bằng nước là niềm tin chung của người 
Bà la môn. 


Sau đó, Punnika đến gần Đức Phật thưa răng nàng muốn trở thành một môn đồ 
của Ngài. Mặc dầu Ngài định đi Savatthi, nàng đã cầu xin Ngài hoãn chuyên đi lại để 
giúp nàng đạt được mục đích của mình. Là một nô lệ, Punnika không được phép nhận 
vào hội chúng tỳ kheo ni. Nàng muốn là người đầu tiên được trả tự do. Điều này đến 
tai Anathapindika (Cấp Cô Độc), và ông đã không chỉ trả lại tự do cho nàng mà còn 
nhận nàng làm con gái nuôi của ông. Từ ba ví dụ này, thứ nhất liên quan đến người 
Bà la môn Udakasuddhika, thứ hai là Đức Phật và cuối cùng là Anathapindika (Cấp 
Cô Độc), chúng ta cảm giác rằng Punnika là một phụ nữ có khả năng thuyết phục 
những người có chủ quyên giúp đỡ sự nghiệp của nàng. Việc làm sáng tỏ niêm tin của 
mình cho phép nàng đạt được tự do để được thọ giáo hoàn toàn và cuối cùng đạt 
chứng quả A-la-hán. 


[Punnika:] 
Ta là người lây nước, 
Xuống dòng lạnh mùa đông, 
Ta sợ bị trừng phạt, 
Lời mắng của các bà. 


144 


Hỡi này Bà la môn, 

Vì ai người sợ hãi? 

Luôn phải xuống dòng sông, 
Tay chân run cầm cập, 

Rét lạnh quá độ vậy? 


[Udakasuddhika:] 
Vì sao nàng lại biết? 
HỡI này Punnika, 
Ta đang làm điều thiện, 
Bắt kể trẻ hay giả, 
Đã làm điều xấu xa, 
Được rửa tội bằng nước. 


[Punnika:] 
AI nói với người vậy? 
Kẻ mù dắt người ngu, 
Người ta nhờ rảy nước, 
Được giải thoát chướng nghiệp. 


Tất cả mọi ếch, rùa, 

Đều được lên thiên đàng, 
Rắn nước cùng cá sâu, 
Và các loài thủy vật. 


Kẻ mô bò, giết heo, 
Kẻ đánh cá, bẫy thú, 
Những tên tội đồ khác, 
Kẻ cướp và đao phủ, 
Tất cả nhờ rảy nước, 
Có thê thoát ác nghiệp 


Nếu nước dòng sông này, 

Có thể cuốn trôi thoát, 

Ác nghiệp xưa người làm, 
Chúng cũng cuốn trôi thoát, 
Các thiện nghiệp ngươi trồng, 
Khiến người thành rỗng không. 


Đừng phạm điều chỉ sợ, 

Đẩy ngươi xuống dòng sông, 
Dừng lại, Bà la môn! 

Đừng làm da lạnh cóng! 


145 


[Udakasuddhika:] 
Ta đã theo tà đạo, 
Nàng hướng ta Thánh đạo, 
Thưa nàng ta xin tặng, 
Áo choàng thấm nước đây. 


[Punnika:] 
Người giữ áo choàng lại, 
Ta không muốn nhận đâu, 
Nếu nØƯỜI SỢ khổ đau, 
Nếu người không muốn khổ. 
Hãy chớ làm điều xấu, 
Công khai hay kín đáo, 
Nếu người vẫn cứ làm, 
Vướng vào nhiều nghiệp chướng. 


Người không thoát khổ đau, 
Dẫu muôn vùng bỏ chạy, 
Nếu người sợ khô đau, 
Không ưa thích đau khô. 


Hãy quy y cửa Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận giới luật, 
Đó sẽ là nghiệp thiện. 


[Udakasuddhika: | 
Ta đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
Ta chấp nhận giới luật, 
Ta sẽ được nghiệp thiện. 


Trước ta là bà con, 

Với tộc họ Phạm Thiên, 
Nay ta là Phạm chí, 
Chân thật và tự nhiên, 
Ta đã chứng ba minh, 
Có đủ trí Vệ đà, 

An ồn đến với ta, 

Tâm tư được gột sạch. 


SUBHA 
Subha nghĩa là “sáng chói”, “chiếu sáng” hay “đẹp”. Nàng là người đàn bà đẹp 
đầy á ấn tượng, xuất thân từ một gia đình Bà la môn lỗi lạc ở Rajagala. Không đi lấy 
chồng, nàng trở thành ni cô ở Pajãpati và thường thích đi dạo một mình trong rừng. 


Để giữ gìn truyền thống của các nhà xuất gia đi du hành, lời dạy của Đức Phật 
đã nhắn mạnh niềm khát khao sống riêng của “người đi du hành một mình như con tê 
giác”. Điều thứ ba trong bốn phép zisayas, những chỉ dẫn quan trọng nhất về cách 
sông tu hành Phật giáo là ngồi tu đưới gốc cây. Một môi trường như vậy được coi là 
lý tưởng cho thiền quán. Tuy vậy, trong trường hợp của các tỳ kheo ni thì phép thứ 3 
này bị bỏ, sau khi tỳ kheo mi vào rừng. Cuilayagas nói: “Bây giờ là lúc, các tỷ kheo 
ni ngồi trong rừng bị những đán ông phóng đãng hãm hiếp họ. Họ kể lại điều này với 
Đức Thế Tôn. [Ngài dạy:] “Một tỷ kheo ni không thích hợp với cuộc sông trong 
rừng”. Từ này vệ sau, các tỳ kheo ni Phật giáo không còn được phép ngồi dưới Độc 
cây hay đi vào làng một mình, đi chơi hay tắm ở những chỗ có đàn ông hay kỹ nữ lầu 
xanh tắm”. 


Các hoàn cảnh trong kệ ngôn Trưởng lão Ni Subha gợi ý rằng trải nghiệm của 
nàng xảy ra trước khi có những quy định hạn chế nảy. Subha vào rừng đi dạo và tu 
thiền quán, theo trường hợp kệ ngôn này, nàng đã đương đầu với một kẻ lạ muốn làm 
tình với nàng. Mặc dù đây là tình huống có thê rất kinh hãi, nhưng sự tiếp xúc của họ 
mang tính khôi hài, bị cường điệu hóa bởi độ dài và sự trau chuốt trong lời đối thoại 
của họ. Kẻ mắc tội hiếp dâm này, người mà chúng ta cảm thấy phải trẻ hơn, trong áp 
lực của tình huống, đã phô bày sự tưởng tượng hoang đại và khả năng nói rất nhanh. 
Còn Subha, nhân dịp này, nêu không phải để tích cực cải đạo, thì cũng thể hiện trí tuệ 
của nàng. 


Sự cương quyết đối đầu của họ hoàn toàn không được mong đợi. Nếu, theo 
chúng ta, cuộc đấu trí của họ dường như khôi hài vì sự trau chuốt lời nói của họ. 
Subha nhận thức tình hình theo cách khác. Nàng bị rơi vào tình huống hiểm nguy 
hoặc nàng không định làm cái hành động đã làm là móc mắt mình ra. Hành động của 
nàng có thể được giải thích theo vài cách. 


Rõ ràng, Subha không thấy thích làm tình với người đàn ông này. Nàng đã thể 
hiện khả năng vượt qua tình trạng dễ bị tổn thương thân thể. Có “con mắt bên trong” 
Subha không gắn vào con mắt bên ngoài. Ở mức độ khác, hành động của Subha có 
thê được xem là cử chỉ quyết liệt nhằm làm cho tên hiếp dâm tự nhận thức bản thân 
mình. Cách giải thích như vậy có trong lĩnh vực hiện thực chủ nghĩa, nhưng kệ ngôn 
lại gợi ra cách giải thích mang tính tâm lý học hay thần thoại hoang tưởng. 


147 


Hành động của Subha tự chọc mù mắt mình một phần gợi nhắc chuyện thần 
thoại Oedipus. Oedipus đã sông bên ngoải số phận mình, hắn giết cha rồi cưới mẹ đẻ 
- đâm mù cả hai con mắt mình. Liệu có thần thoại song song với trải nghiệm của 
Subha không? Trong chừng mực cả hai đều gắn tình dục con người và khả năng thị 
lực, có lẽ chúng ta có thể trả lời là có. Từ quan điểm như vậy, cái nhìn một nửa của 
Subha có thể được giải thích như sự mù lòa với ý tưởng cơn cảm xúc mạnh này là 
toàn bộ khía cạnh của trải nghiệm một con người. Những Phật tử trung thành với 
Therivadin có thê giải thích điều này theo cách khác. Subha và kẻ đó có thể gắn kết 
không phải tình dục với cái nhìn, mà là sự hi sinh và trí tuệ, và có thể nhận xét việc 
Đức Phật khôi phục con mắt cho Subha như một phép màu kỳ diệu phép màu hiểm 
khi Ngài dùng để chữa bệnh. Hơn nữa, một người như vậy có thể khước từ quan điểm 
cho rằng cơn cảm xúc mạnh có thê là hành vi trải nghiệm chứng quả A-la-hán. Được 
đạt chứng ngộ A-la-hán vào lúc nàng đọ trí, Subha đã loại trừ mọi nỗi ám ảnh của 
tâm, cái chủ đạo trong cơn cảm xúc mạnh. 


Tỳ kheo mi Subha đi dạo trong rừng Jivakanba đáng yêu khi có một tên đàn 
ông dâm đãng (gã ăn chơi) ngăn nàng lại. Nàng nói: 


[Subha: 
Ta làm gì sai quấy? 
Sao ngươi chặn đường ta? 
Tôn Sư dạy ta kỹ, 
G1Iữ kỷ luật nghiêm minh, 
NI sư phải giữ mình, 
Trăng trinh và nguyên vẹn, 
Sao cản đường ta vậy? 


Tâm người không kiềm chế, 
Cơn xáo động trào dâng, 
Còn Tâm ta thanh thản, 
Giải thoát mọi dục tình, 

Sao chắn đường ta vậy? 


[Gã ăn chơi: ] 

Nàng trẻ đẹp, trắng trinh, 
Sao xuất gia uống phí? 
Hãy quẵng áo tu vàng, 
Nào cùng ta hưởng lạc, 
Rừng cây đầy hoa đẹp, 
Phần hoa thơm ngảo ngạt, 
Mùa xuân mới bắt đầu. 


148 


Nào hưởng cảnh cây rừng, 
Đang đâm chồi này lộc, 

Gió gọi mời, cành lắc, 

Làm sao nàng vui được, 
Một mình trong rừng xanh? 
Nếu thiếu bạn đồng hành. 
Rừng hoang vu khủng khiếp, 
Đầy thú dại đã man, 

BỊ đánh thức kinh hoàng, 
Voi cái kia động đực. 


Như búp bê vàng chói, 
Nữ thủy thần Cittala, 
Nàng độc nhất vô nhị, 
Với xiêm y rực rỡ, 
Lụa musolin KasI. 


Sống với ta trong rừng, 
Nàng sẽ được thỏa thích, 
Vì ta yêu nàng nhất, 

Đôi mắt nàng dịu hiền. 
Ta làm cho nàng sướng, 
Cùng sống trong tòa nhà, 
Nhiều tỳ thiếp hầu hạ. 


Nàng đắp lụa Kasi, 

Đeo hoa, đồ trang sức, 
Váy nàng dệt bằng vàng, 
Ngọc báu, nhiều đá quý, 
Hãy nằm lên giường gõ, 
Dù che, trải nệm bông, 
Như búp sen xanh đẹp, 
Hái từ hỗ nước lên, 

Phục vụ nữ phi nhân, 
Đến già nàng vẫn sống, 
Trong hạnh phúc vô ngần. 


[Subha:] 
Thân mỏng này đã chết, 
Chôn trong mộ thối tha, 
Giá trị gì ngươi thấy? 
Khi chằm chằm nhìn ta. 
Ngươi thực là mắt trí! 


149 


[Gã ăn chơi: ] 
Mắt nàng tựa mắt nai, 
Mắt Kiên đà trong núi, 
Mắt nàng kích dục ta, 
Như chồi sen xanh biếc, 
Đẹp, sáng chiếu ánh vàng, 
Lòng ta sôi dục lạc, 
Dù cho nàng bỏ đi, 
Ta vẫn nhớ hàng mị, 
Với cái nhìn trong vắt, 
Ôi đôi mắt yêu kiều! 


[Subha:] 
Ngươi đâm vào tà đạo, 
Ghẹo nguyệt và trêu hoa, 
Núi Meru ngươi vượt, 
Tìm con của Đức Phật. 


Ta chẳng gì ham muốn, 
Trên cõi đời, cõi thiên, 
Ta - gốc cây bị chặt, 

Bởi thánh Đạo diệt tiêu, 
Như tản lửa tro hồng, 
Như bát độc dược trong, 
Ta không thèm để ý, 
Xem điều gì ngóng trông. 


Quan điểm ngươi tà kiến, 
Ngươi như kẻ mù lòa, 
Theo đuổi cái hư không, 
Ảo tưởng đây trước mặt, 
Như cây vàng trong mơ, 
Múa rối giữa đám đông, 
Con mắt - viên bi nhỏ, 
Đặt trong cái hồ sâu, 
Như sủi tăm bóng nước, 
Bắn tia giọt lệ trong. 


Rồi thì người phụ nữ kiều diễm đó, với tâm không chấp trước, móc một con 


mắt mình ra: “Đây, hãy câm lây con mắt này đi!”. Nàng nói và đưa cho hăn. Ngay lập 
tức, cơn tham dục của hăn bị diệt và hăn xin lỗi nàng: 


150 


Này hỡi phạm hạnh mi, 
Hãy giữ thân nguyên vện, 
Mong sẽ không xảy ra, 
Điều chi chống lại nàng, 
Ta như ôm lửa hồng, 

Hay ngoạm phải rắn độc, 
Mong nàng được yên ồn, 
Hãy tha thứ cho ta. 


Nói rồi hắn bỏ đi, còn nàng đến gặp Đức Phật tối linh. Khi nhìn thấy Ngài, con 
mắt của nàng được khôi phục nguyên vẹn. 


SUNDARI 


Tôi để dành kệ ngôn Trưởng lão Ni Sundari sau cùng, mặc dầu nó là thuộc về 
Sundari, nhưng nó cũng như thuộc về một trong bảy người nói khác, như một tỳ kheo 
ni đã giác ngộ Vasitthi, như mẹ của Sundari (khuyết danh), Thầy của Sundari (khuyết 
danh), hoặc cha của Sundari là Sujata, tất cả đều nói ra những dòng thơ đầy ý nghĩa. 
Chứa đựng - nhiều tính cách, kệ ngôn này thực sự là một kịch bản chưa hoàn chỉnh. Và 
chỉ khi, ngồi xem buổi diễn kịch băng tiếng nước ngoài như vở Opera hay vở Nob 
của Nhật bản, người ta muốn có bản liệt kê các tính cách nhân vật và trích yếu vở 
kịch để hiểu được cái gì sẽ diễn ra, nên người ta cũng cần một cái như vậy trong kệ 
ngôn kịch này. Và đó là: 


(Các tính cách để nhân vật xuất hiện) 
Sujata (cha của SundarI, một người Bà la môn) 
Vasitthi (vị ty kheo ni đã được giác ngộ) 
Mẹ của Sudari 
Người đánh xe ngựa (phục vụ cho cha của Sundar1) 
Sundari (một phụ nữ trẻ) 
Thầy của Sundari 
Một khán giả đến từ Savatthi 
Đức Phật (Đức Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta) 


VỞ KỊCH 


Câu chuyện bắt đầu bằng nhân vật người cha của Sundari, một Bà la môn tên 
Sujata bị kiệt sức vì đau buồn bởi cái chết của đứa con trai mình. Đang đi lang thang, 
ông ta gặp tỳ kheo ni Vasitthi, người nổi tiếng với nỗi đau buôn vì mất bảy đứa con, 
dạy cho Sujata cách chấm dứt đau khổ bằng Phật Pháp của Đức Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta, 
và chỉ trong vòng ba đêm ông ta đã đạt được Niết Bàn. Người đánh xe ngựa của 


151 


Sujafa, đi theo ông, được sai quay lại nhà để báo tin cho bà vợ của Sujata biết là ông 
đã từ bỏ cõi trần tục để xuất gia. 


Tại nhà của người Bà la môn, khi nghe tin tốt lành về chồng mình, bà vợ Sujata 
muôn thưởng cho người đánh xe ngựa vê công lao phục vụ của hăn, nhưng hắn cũng 
quyết định xuât gia và châp nhận không lây tiên công. 


Sang cảnh tiếp theo, mẹ của Sundari nói với nàng về quyết định của Sujata. 
Với cái chết của em trai mình, giờ đây Sundari là người được thừa kế tài sản của gia 
đình. Nhưng nàng lại muốn theo con đường của cha bằng cách xuất gia và bắt đầu 
học Phật Pháp của Đức Phật. Mẹ nàng không cản trở nguyện vọng của cô con gái. 


Cảnh tiếp theo là một thời gian sau, Sundari học Phật Pháp với một Trưởng lão 
NÑI ở Benares, người mà nàng kính trọng như một phụ nữ vĩ đại và là người bạn tính 
thần. Cuối cùng, giờ đây Sundari đã thực sự đạt được ước vọng trong tâm của nàng là 
chứng được quả Niết Bàn, và nàng muốn được tuyên bố đã đạt chứng ngộ này trước 
chính Đức Cồ Đàm. Vị thầy của nàng khuyến khích nàng đến gặp Đức Phật khi Ngài 
đang ở SavatthI. 


Cảnh cuối cùng mở ra với một khán giả đến từ Savatthi để loan báo tin Sundari 
đã tới. Người phụ nữ trẻ Sundari tự hào giới thiệu sự chứng đạt của mình và Đức Phật 
đã chào đón và thừa nhận sự chứng đắc của nàng. 


Kệ ngôn Trưởng lão Ni Sundari độc đáo bởi một số lý do. Đây là ví dụ duy 
nhất trong kinh Therigäthã nói về nỗi đau khổ của người cha mất đứa con trai, tuy 
vậy, nó là sự đối trọng cho nhiều ví dụ khác nói về nỗi đau của những bà mẹ. Trong 
lời đối thoại đầu tiên, hội thoại giữa Sundari và Vasitthi là một ví dụ hiểm có nói về 
người đàn ông Bà la môn đi tìm lời an ủi, tư vấn từ một phụ nữ. Kệ ngôn của SundarI 
cũng là kệ ngôn đặc biệt và được nâng lên trong đối thoại đáng yêu và kết thúc ở chỗ 
Sundari loan báo rằng nàng là người con gái của Đức Phật: “Đứa con thực sự của 
Ngài, sinh ra từ miệng Ngài”. Như vậy thì nàng đã hoàn toàn thuộc về những người 
được công nhận thuộc hàng giác ngộ và đã hoàn toàn được tự do. 


[SuJata: | 
Hỡi nữ nhân kính mến! 
Các con nàng đã chết, 
Trên đất hãi hùng nảy, 
Thần chết ăn nghiễn chúng 
Nàng đau khổ đêm ngày, 
Đã không đứng vững nỗi. 


Này Vasetthi hỡi, 
Chính vì lý do gì? 
152 


Nàng không đau khổ nữa? 
Khi mật bảy đứa con? 


[Vasetthi: | 
Ôi hỡi Bà la môn, 
Trong quá khứ đau buôn, 
Cả trăm con trai ta, 
Cùng bà con thân thích, 
Của người và của ta, 
Bị Tử thần ăn gọn. 
Nay ta biết đường thoát, 
Tránh được tử và sanh, 
Khổ đau không khóc than, 
Ta vẫn là ta đó. 


[SuJata: | 
HỡI nàng Vasetthi, 
Thốt ra lời vi diệu, 
Nàng thông hiểu Pháp chỉ 
Nói được lời như vậy? 


[Vasetthi: | 
Hõi này, Bà la môn, 
Bậc Chánh Đăng Giác Ngộ 
Gần thành Mathila, 
Dạy ta giáo pháp ấy, 
Đề đau khô lùi xa. 


Này hỡi Bà la môn, 

Ta nghe La hán ấy, 

Thuyết pháp không sanh y, 
Ở đây nhờ hiểu rõ, 

Ta biết Pháp vi diệu, 

Sầu vì con quét sạch. 


[SuJata: | 
Ta sẽ đi ngay đến, 
Thành phố Mathila, 
Mong bậc Thế Tôn ấy, 
Sẽ giải thoát cho ta. 


[Người dẫn chuyện: ] 
Bà la môn gặp Phật, 


Bậc Giải thoát hoàn toàn, 
Bậc Mâu m1, vượt khô, 
Giảng Pháp cho vị ây. 


Đau khổ thuyết, khởi sanh, 
Nguyên nhân của đau khổ, 
Đề chấm dứt khổ đau, 

Chính Chánh đạo tám ngành, 
Là đường lắng dịu khổ. 


Hiểu Pháp vi diệu đó, 
Hoan hỷ chọn xuất gia, 
Chỉ trong ba đêm liền, 
Sujata chạm ba minh. 


[SuJata: | 


Nào hỡi người đánh xe, 
Hãy đem xe về nhà, 
Chúc nữ Bà la môn, 

Vợ ta khỏe, không bệnh, 
Và nói: ta phạm chí, 
Nay đã xuất gia rồi. 


[Người dẫn chuyện: ] 


Chỉ sau ba đêm ngày, 
Sujata đã đạt, 
Ba điêu minh đó trôi. 


[Mẹ của Sunđari: | 


Này hỡi người đánh xe, 
Nghe tin lành phạm chí, 
Xuất gia đạt ba minh, 

Ta cho ngươi xe, ngựa, 
Cùng với ngàn tiền vàng, 
Bát đầy làm phần thưởng. 


[Người đánh xe ngựa:] 


Kính thưa nữ chủ nhân, 
Xin giữ lại xe, ngựa, 

Cả ngàn đồng vàng nữa, 
Vì tôi cũng xuất gia, 
Theo Bậc tuệ tối thắng. 


154 


[Mẹ của Sundari: | 
Này hỡi Sundari, 
Cha con đã xuất gia, 
Bỏ lại vol, bò, ngựa, 
Cùng châu báu, vàng ròng, 
Cả gia tài giàu có, 
Hãy thụ hưởng giàu sang, 
Giờ con là thừa kế. 


[Sundari:] 
Cha con đã xuất gia, 
Đã từ bỏ tất cả, 
Vol, ngựa bò, châu báu, 
Con cũng xin xuất gia, 
Vì đau khổ mất em. 


[Mẹ của Sundari: | 
Này hỡi Sundari, 
Nếu con đã ước nguyện, 
Để tâm con phát triển, 
Được viên mãn tựu thành, 
Muốn sống bằng vật thực, 
Tích lũy bằng khắt thí, 
Y áo được tạo thành, 
Bằng vải rách lượm lặt, 
Hãy gắng chịu cơ cực, 
Khiến lậu hoặc đoạn tận, 
Trong đời của kiếp sau. 


[Sundari và Thầy của mình:] 
Kính thưa Trưởng lão NI, 
Con đã học, tu tập, 
Thiên nhãn thanh tịnh rồi, 
Con biết rõ tiền kiếp, 
Nơi con sống trước kia. 


Nhờ NI sư con được, 

Ôi bạn lành của con, 

Bậc sáng chói kiều diễm, 
Vẻ đẹp chúng tăng n1, 
Ba minh con đã đạt, 

Lời Phật dạy làm xong. 


155 


HốiI Ni sư vĩ đại, 

Cho con đến Xá vệ, 

Con sẽ rồng vang lên, 
Tiếng gầm của Sư tử, 
Trước Phật Đại thù thắng, 
Bậc Giác ngộ của con. 


[Thầy của Sundari:] 
Này hỡi Sundar, 
Hãy ngắm nhìn Đạo Sư, 
Nước da màu vàng óng, 
Như vàng ròng chói sáng, 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Không điều chi sợ hãi, 
Điều phục tâm chúng ta. 


[Một khán giả: | 
Kia Sundarli tới, 
Đức Phật đã thấy nàng, 
Lòng tham không hệ lụy, 
Giải thoát không sanh y, 
Làm xong việc phải làm, 
Không còn các lậu hoặc. 


[Suandari nói với Đức Phật: ] 
Từ thành Ba la nại, 
Con đã bước ra đi, 
Con là SundarI, 
Con chính đệ tử Ngài, 
Xin đánh lễ chân Ngài. 


Ôi Đức Phật vĩ đại, 

Con là con gái Ngài, 
Đứa trẻ thực của Ngài, 
Sinh ra từ miệng Ngài, 
Tâm thoát mọi lậu hoặc, 
Nhiệm vụ con làm xong. 


[Đức Phật: | 
Hiền nữ, ta chào mừng, 
Con tự đến đảnh lễ, 
Thoát khỏi mọi tham dục, 
Tâm không còn lậu hoặc, 


Nhiệm vụ con hoàn thành. 


Chương XII - Lời bạt 
Di sản của Những nữ Phật tứ đâu tiên 


Tại sao mãi 2.500 năm sau chúng ta mới quan tâm đên những nữ Phật tử đâu 
tiên? Cái gì là di sản từ cuộc đời và kệ ngôn của họ? Có thê có một sô câu trả lời. 


Thứ nhất, trong thời đại khi mà toàn cầu đang vội vã chạy đua theo mua và 
bán, khi mà các cửa hàng cửa hiệu thay thế cho gốc cây, chùa chiền và nhà thờ là nơi 
ngồi thiền và cầu khấn, nơi sự xuất hiện của phụ nữ với nỗi lo âu trước tiên của họ, 
chúng ta bị sốc bởi các Trưởng lão Ni TherTpäthä, những người đã đi theo một con 
đường khác hăn. Phụ nữ chúng ta, những người có số phận may mắn được sông trong 
các tòa lâu đài hay nơi ở sang trọng, nhưng thậm chí cũng đều biết rằng trong mọi 
phôn vinh đều có khổ đau (dukkha). Cũng giống như Siddhartha Gautama (Sĩ Đạt Ta 
Cổ Đàm) và các Trưởng lão Ni Therigäthäã, chúng ta tự hỏi mình liệu có kiếp sống 
sau minh họa cho chủ nghĩa duy vật không? Liệu có cách nào khắc phục sự đớn đau 
này không? 


Di sản thứ nhất từ cuộc đời và các kệ ngôn Therigäthã là minh chứng rõ ràng 
rằng thân xác chúng ta, xe ô tô, thẻ tín dụng và tiền trả các khoản vay không phải là 
tất cả những gì chúng ta đã làm ra. Còn có một con đường khác, con đường không 
đơn giản chỉ là đi theo nó, đã được cùng tạo ra khi những con người thuộc truyền 
thống vĩ đại của tôn giáo này ra đời. 


Thứ hai, những phụ nữ này không chỉ từ bỏ cuộc sống vật chất, họ đã đi theo 
một nguyên tắc tinh thần. Mặc dầu cuộc đời họ có nhiều hình thái, những phụ nữ 
Therigatha đã sẻ chia một đặc tính quan trọng. Qua kinh nghiệm cá nhân trực tiếp của 
mình, từng người trong họ đã thê hiện được chân lý trong câu nói “Hãy nhìn vào bên 
trong, mi sẽ thấy Đức Phật”, và các kệ ngôn của họ là hồ sơ và cách thê hiện điều 
này. Di sản thứ hai của các nữ Phật tử đầu tiên chính là thành quả tinh thần không thể 
tranh cãi được. 


157 


Thứ ba là di sản về lối sống giản đơn của họ. Giống như các tăng sư, những ni 
sư này cũng sống bằng bảy nhu thiết yếu và ăn một bữa hằng ngày. Do thực tiễn khắc 
khô hơn của thời đó, lối sống của họ không được coI là khổ hạnh, mà là sự trung gian 
giữa “thói ham mê” và sự “khô hạnh”. Tuy nhiên, điều này đã và đang là lỗi sống 
khác hắn cách sống mà nhiều phụ nữ phương Tây cho là như vậy. Mô hình đưa ra bởi 
các nữ Phật tử đầu tiên và tuân theo một cách trung thành ở các nước Phật giáo 
Theravadin cho tới ngày nay là mô hình của “sự bền vững”. Trong kỷ nguyên đó, sự 
giản đơn được lựa chọn bởi nó dẫn đến sự phát triển tỉnh thần. Dầu cho vẫn đúng với 
ngày hôm nay, ví dụ về lỗi sống giản đơn của các nữ phật tử đầu tiên có sự thích hợp 
đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi mà chúng ta đang hủy hoại trái đất băng cách tiêu 
thụ thô bạo của mình. Tôi không gợi ý ráng chúng ta cân sông bằng nhu cầu thiết yếu 
hay chỉ ăn mỗi bữa hằng ngày, nhưng chúng ta có thể được lợi lạc vô cùng từ thái độ 
giản đơn của họ và áp dụng cái mà chúng ta đang thực sự cần để cứu sống chính bản 
thân mình và ngôi nhà toàn cầu của chúng ta. 


Chính từ lời nói của Đức Phật khi nhập diệt Niết Bàn “Hãy thắp đuốc cho 
ph mình”, ý tưởng được thực hiện bởi Phật pháp từ thời Phật giáo nguyên thủy về 
“cái vô kiến” (no views) đã được bản ở chương 9, Phật pháp này đã gợi ý răng chúng 
ta không nên bám chặt vào một học thuyết cụ thể, niềm tin, ý thức hệ hay một hình 
thái nào. Với tinh thần đó, cần nhận thấy rằng hội chúng tỳ kheo ni ban đầu, mặc dầu 
về vị trí họ khác hắn với những phụ nữ có quan hệ xã hội, đã bị thành kiến về giới 
tính trong nhiều phương diện. Các luật lệ của họ bị phân biệt đối xử và cản trở rất lớn 
sự tiễn bộ của phụ nữ. Bởi vì phụ nữ và nam giới tiếp tục duy trì Phật giáo ngày nay, 
đặc biệt là những người phương Tây vẫn bám chặt cái tập quán khác hăn nền văn hóa 
riêng của chúng ta, chúng ta cần quan tâm không chỉ khoan dung sự phân biệt đối xử 
trong các thiết chế Phật giáo mà chúng ta đang liên kết, cũng không phải duy trì sự 
phân biệt đối xử như những cấu trúc mới được nghĩ ra. Trong khi chúng ta phải hoan 
nghênh cả những nỗ lực tái tạo một trật tự mới cho các ni sư thông qua nghi lễ thọ 
giới đầy đủ, và những nhiệt tình, năng lượng được trút vào các tạp chí, trang sách hay 
các hội nghị phụ nữ Phật giáo trong suốt hai thập kỷ qua, chúng ta không được để 
mất đi cách nhìn nhận các sự kiện này. Các hình thái cũ đã không còn duy trì phụ nữ 
theo chiều hướng lâu dài (long haul), hội chúng tỳ kheo ni bikkhuni của Therivadin 
đã bị chết, không có sự thay đôi đáng kê, nó sẽ không duy trì chúng ta ngày nay. Các 
quy tắc phân biệt đối xử, tôn tỉ trật tự xã hội, sự khai thác phụ nữ bởi cái gọi là người 
thầy độc thân và/hoặc giải thoát, đời sông tu viện đã loại bỏ phụ nữ và trẻ em, mà các 
cấu trúc thiết chế ngột ngạt khác giống như vậy phải được chuyền sang các hình thái 
mới hỗ trợ sự tham gia đầy đủ của phụ nữ và cơ hội thực hiện toàn bộ ước mơ của họ. 
Điều đó không phải là phụ nữ không thể vượt qua các cản trở thiết chế này. Các 
Trưởng lão NI Therigatha và những thành công của hội chúng tỳ kheo mi ngày nay đã 
chứng minh cho điều này. Chúng ta cần phải nghĩ cho chính mình. 


158 


DI sản thứ tư là chủ quyền tỉnh thần phụ nữ, quyền được lãnh đạo, dạy học, 
xuất bản, giữ bất kỳ hay toàn bộ mọi vị trí trong các thiết chế để kiểm soát thân xác, 
trí tuệ, tinh thần của bản thân mình và tất cả những gì chúng ta tạo ra. Quyên tỉnh 
thần không đơn giản là vẫn đề cá nhân mà nó găn liền với các cấu trúc xã hội. Các 
cấu trúc xã hội thế kỷ thứ VI ở Ấn Độ là nơi phần nào hỗ trợ cho phụ nữ phát triển 
tinh thần. Tuy nhiên trong các thế kỷ tiếp theo những cấu trúc xã hội như thế lại sa 
vào mẫu hình cứng nhắc và tôn ti trật tự làm giảm bớt và thực sự tắc nghẽn khả năng 
phụ nữ tự thể hiện bản thân. 


Cấu trúc nào chúng ta cần phải đi tìm? Trưởng lão Ni kệ ngôn Abhirũpa-Nandã 
cung câp cho chúng ta một đầu môi. Kệ ngôn này gợi nhắc cho chúng ta vê: 


Hãy từ bỏ xu thế, 

Hãy xét đoán bản thân, 
Người trên và kẻ dưới, 
Bình đẳng với mọi người. 


Kệ ngôn này gợi ý rằng chúng ta trước hết phải có thái độ đúng đối với chính 
bản thân mình, không phân biỆt ta với người khác. Nếu chúng ta áp dụng ý tưởng này 
vào các cấu trúc xã hội thì chúng ta không đi tìm những thiết chế nổi trội của đàn 
ông, và bây giờ phụ nữ trở nên chiếm ưu thế. Riane Eisler chỉ ra một cách có thê là: 


“Khi tổ tiên chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi từ bên ngoài (Chúng ta đã ở đâu trước 
khi sinh ra và sẽ về đâu sau khi chết đi?) thì các cụ đã nhận xét răng cuộc đời xuất 
hiện từ thân xác phụ nữ. Các cụ rất tự nhiên hình dung rằng vũ trụ như một người mẹ 
toàn năng mà từ trong lòng mẹ toàn bộ cuộc đời được sinh ra và quay trở về đó như 
chu trình của đời sống thực vật, nó quay trở về sau khi chết đi để được tái sinh ra. Khi 
bằng chứng đầu tiên của các xã hội như vậy được phát hiện vào thế kỷ XIX, nó kết 
luận rằng đó là “hệ mẫu quyền”. Vậy khi bằng chứng đó dường như không hỗ trợ cho 
kết luận này, nó trở thành thói quen cho rằng xã hội loài người nổi trội bởi đàn ông. 
Nhưng nếu chúng ta thoát ra khỏi mô hình phô biến của hiện thực [trong Phật giáo 
người fa nói “giải thoát khỏi tư tưởng nhị nguyên”] thì hiển nhiên có một lựa chọn lô 
gIc khác là có thê có những xã hội mà trong đó sự khác biệt không nhất thiết bình 
đăng với cái thấp kém hơn hay ưu việt hơn”. 


Mô hình Riane Eisler nhất quán với kệ ngôn Trưởng lão Ni Abhirũpa. Eisler 
xem xét lại xã hội loài người trên quan điểm tổng thể về giới để xác định hai mô hình 
cơ bản “Mô hình nỗi trội” phân biệt một nửa nhân loại với nửa còn lại, và “mô hình 
đối tác” mà trong đó “các mối quan hệ xã hội trước hết dựa trên nguyên tắc liên kết 
chứ không phân loại”. 


159 


Eisler đã thừa nhận sự tiễn bộ văn hóa của các xã hội phương Tây đi từ mô 
hình đối tác đến mô hình nỗi trội. Nghiên cứu của Marija Gimibutas khăng định rằng 
các xã hội châu Âu cổ đại đã cầu mong đẳng quyền năng trong vũ trụ nuôi dưỡng và 
tái sinh cuộc đời bị đứt quăng bởi giông người Ẩn-Âu, những thủ lĩnh và chiến binh 
sùng bái “lưới hái của tử thần”. Các thập kỷ người Arian trải dài suốt tiểu lục địa Ấn 
Độ, bắt đầu vào khoảng 1500 năm trước CN, và có thể họ là những người đã phá hủy 
nên văn minh nguyên thủy Ấn Độ. Mặc dầu các đữ liệu có khá sắn về các xã hội 
phương Tây minh chứng cho sự dịch chuyển này một cách chi tiết hơn thông qua 
phân tích quá trình tiến hóa văn hóa phương Tây. Eisler tiếp tục cho rằng “cũng có 
những chỉ số cho rằng sự chuyên dịch theo hướng từ mô hình đối tác sang mô hình 
nỗi trội đã xảy ra song song ở một số nơi trên thế giới”. 


Di sản thứ năm từ cuộc đời và các kệ ngôn Trưởng lão N¡i Therigätha chính là 
hồ sơ tư liệu phi- phương Tây vô giá về phụ nữ cô đại. Đây là một trong những tư liệu 
lịch sử lâu đời nhất chính phụ nữ viết về phụ nữ. Ngoài ra, đây là tư liệu hỗ trợ giả 
thuyết cho rằng sự chuyền dịch văn hóa không chỉ xảy ra ở Âu châu cổ đại mà cũng 
còn ở cả Ấn Độ cổ xưa, sự chuyên dịch quyền lực — chủ quyền tinh thần của phụ nữ 
sang tình trạng bị tước mất quyền của họ. 


Để kết luận, di sản của Những nữ Phật tử đầu tiên là cái mà mỗi người phải là 
ánh sáng cho chính bản thân mình. Điều này không có nghĩa là phải mô phỏng, sử 
dụng ví dụ của các phụ nữ sáng tạo này để chất vẫn mọi vẻ ngoài giả dỗi của chủ 
nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ và gây hắn hung bạo. Mỗi người chúng ta có thê 
hiện thực hóa cái chân lý cao nhất và chúng ta được yêu cầu phải biểu lộ những chân 
lý này trong cuộc sống riêng của mình. Nếu chúng ta đi tìm các chân lý này một cách 
chân thành nhất, thì các Trưởng lão Ni Thetigäthã vẫn còn đang dạy chúng ta cách 
làm. 


160 


Phụ lục - Giới luật của Ni đoàn 


Ni đoàn được tổ chức theo mẫu hình của Tăng đoàn, chỉ có các giới luật của Ni 
đoàn và các quy định là nghiêm khắc hơn. Mục đích của việc quy định nghiêm ngặt 
hơn này là để giữ gìn bản chất được cho là hay thay đổi của phụ nữ dưới sự kiểm soát 
và quyên lực cuôi cùng trong tay các ty kheo. 


Đức Phật đã lo ngại về hậu quả của việc cho phép phụ nữ có đặc quyền được 
thọ giới và cơ hội kiểm soát công việc hằng ngày của Ni đoàn. Ngài sợ rằng việc hình 
thành một cộng đồng như thế có thê có tác động tiêu cực đến tình trạng lành mạnh 
của những người đi theo Ngài, không phải nói đến sự tiếp thu dễ dàng của người khác 
về thông điệp mới của Ngài. 


Dự đoán lúc đó về quyết định của Ngài đã nói với Änanda như sau: 


Nếu .. phụ nữ không được phép xuất gia tu vô gia cư theo pháp và giới do 
Tathagata công bó, thì tôn giáo thuần túy... còn được kéo dài. Luật pháp tốt có thể 
duy trì được 1.000 năm... Nhưng bởi vì... phụ nữ giờ đây đã nhận được sự cho phép 
đó, tôn giáo thuần túy... sẽ không kéo dài được nữa, luật lệ tốt cũng chỉ đứng vững 
được 500 năm thôi. Chỉ... khi những nhà có nhiều phụ nữ nhưng ít đàn ông thì dễ bị 
bọn trộm cướp vi phạm. Vậy thì... với bất kỳ pháp và giới nào mà phụ nữ được phép 
tu xuất gia vô gia cư, thì tôn giáo đó sẽ không tồn tại lâu. Và khi bệnh nắm mốc 
Sương (nằm mindiu) xuất hiện trên cánh đồng lúa trong điều kiện tốt, cây lúa đó 
không tiếp tục sống lâu được. Vậy thì dưới pháp và giới nào mà phụ nữ được phép 
xuất gia tu không nhà thì... tôn giáo đó sẽ không kéo dài được... và vậy thì... đàn 
ông nên lường trước việc phải xây bờ đắp đập chắn hồ lớn để nước không tràn qua 
được. Chỉ có vì vậy mà ta đặt ra tám Kinh pháp đặc biệt chủ yếu dành cho b¡kkhunT 
mà không được phép coi nhẹ trong suốt cuộc đời của họ. 


11 


Điều này là cả dự báo lẫn giải thích tại sao Ni đoàn cần phải có giới luật 
nghiêm khắc. Các điêu luật bô sung có thê được đưa vào một sô phạm trù riêng biệt. 


_ Trước hết tám Kinh pháp đặc biệt đó mà việc chấp nhận chúng là điều kiện tiên 
quyết đê cho họ được thọ giới MahãpaJapatI, rôi sau đó mới thành lập Ni đoàn. 
Chúng là “đặc biệt” với ý nghĩa chúng độc đáo chỉ dành riêng cho các tỳ kheo n1. 


1) Một tỳ kheo ni dù là đã tu 100 năm, vẫn phải tôn kính quỳ gối đảnh lễ và thực 
hiện mọi bôn phận trước một tăng sư dù mới chỉ thọ giới một ngày. 


2) Vào mùa lê hội mưa, một tỳ kheo ni không được đên các nơi không có tăng sư 
nào. 


3) Cứ mỗi nửa tuần trăng, một tỳ kheo ni phải chờ đợi hai điều của Tăng đoàn — 
ngày làm nghi lê Uposarha và lúc các tỳ kheo đên giảng Pháp. 


4) Sau khi lễ hội mưa chấm dứt, các tỳ kheo ni phải giữ Pavarana [sám hối về bất 
kỳ tội lôi gì đã mặc phải] trước cả hai hội Tăng đoàn của tỳ kheo và Ni đoàn 
của tỳ kheo mi, đê tôn trọng điêu đã thây, đã nghe và điêu còn nghi ngờ. 


5) Một tỳ kheo ni phạm trọng tội phải chịu kỷ luật manaffa trước cả hai hội 
chúng của tỷ kheo và tỳ kheo m1. 


6) Khi một sa di ni mới đã được giáo huân hai năm cách giữ sáu giới [năm giới 
đầu cộng với giới ăn môi bữa một ngày trước buôi chiêu] thì người đó phải 
được thọ giới [Upasampada] do cả hai hội Tăng đoàn và NI đoàn tiên hành. 


7) Tỳ kheo ni không được phép xi vả hay lăng mạ một vị tỳ kheo trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào. 


8) Sự khuyên răn, quở trách của tỳ kheo mi đôi với tỳ kheo là bị câm. 


Ngoài tám điều Kinh pháp đặc biệt này, còn có bhikkhunï-vibhanga, hay là bộ 
giới luật (nói một cách văn chương là “phân tích giới ty kheo nï”) được soạn theo 
mẫu của bhikkhuvibhanga — bộ giới luật dành cho các tỳ kheo. Đây là một cuốn sách 
riêng biệt về các quy tắc mà chỉ có các ni sư mới phải tuân theo. Bởi vì bộ quy tắc 
bhikkhumi-vibhanga hiện tại chỉ có 84 điều luật, chúng ta có thể quan tâm tới hình 
thức này hiện nay như một bản tóm lược của trọn bộ trước kia đầy đủ hơn về các giới 
luật dành cho tỳ kheo n1. Ngoài 84 giới luật này, các tỳ kheo nI phải có trách nhiệm 
tuân thủ 277 giới luật tương tự như quy định trong bộ giới luật dành cho các tỳ kheo. 
Các tỳ kheo chỉ phải giữ cả thảy có 277 giới luật, còn các tỳ kheo ni phải giữ 311 giới 
luật. 

162 


Việc so sánh bộ bhikkhuvibanga với bộ bhikkhmï-vibhanga ngày nay cho thấy 
có những điều luật chỉ áp dụng cho hội chúng chúng này mà không áp dụng cho hội 
chúng chúng kia. Hơn nữa có những giới luật có kèm theo chú thích nói rõ ràng rằng 
các tỳ kheo thường ít bị phạt hơn so với các tỷ kheo mi. Bởi vậy, chúng ta có thê thấy 
rằng giới luật dành cho các tỳ kheo ni là cực kỳ khắt khe. Điều mà phụ nữ thời 
TherTgãthã có thể tu hành và chứng đạt lý tưởng đạo Phật trong bối cảnh nghiêm ngặt 
và bị giới hạn là một sự tôn kính tinh thần dâng hiến và lòng chân thành của họ. 


Các giới luật chỉ là một khía cạnh của việc giáo huấn. Chúng có nguồn gốc 
khác nhau từ mười điều răn. Mười điều răn này là của Đức chúa Trời ban cho Môi-sê 
(một lãnh tụ tôn giáo được coi là người đã chép Kinh Torah, một trong năm cuốn 
sách đầu tiên của kinh Thánh, Ngũ kinh Moses,- người dịch). Vinaya, hay các giới 
luật là các quy tắc giáo huấn, sự sáng tạo nhân gian của Đức Cô Đàm và những người 
đi theo Ngài nhằm thúc đây cách sống hài hòa cùng nhau và đạt mục đích trung tâm 
của Niết Bàn. Các quy định của Phật giáo đã không xảy ra bởi vì Đức Cồ Đàm đã 
ngồi thiền và nghĩ ra chúng, chứ không phải là một nhóm cao tăng nào tụ họp lại và 
làm ra chúng. Theo sát hơn với sự kiện được xem là mẫu hình pháp lý trong mô hình 
phương Tây của chúng ta, một bộ giới luật riêng lẻ đã được soạn ra để đáp ứng cho 
những tội lỗi phạm phải. Toàn bộ tình huống xung quanh những tội lội đã phạm, là 
cầu chuyện. quy tắc, các ngoại lệ đối với quy tắc vv... được cam kết bằng hồi tưởng 
và lưu truyền lại. Con đường tốt nhất để tiếp thu nhanh cách thức cai quản như vậy là 
phải xem cấu trúc của giới luật riêng lẻ này, chăng hạn, điều luật 63: 


Tại thành Savatth1 trong khu rừng kỳ viên (Jeta Grove) ở tu viện của 
Anathapidika: 


Bây giờ vào lúc các tỳ kheo ni đã thọ giới một sa di ni người chưa được 
giáo huấn đủ hai năm về giữ sáu giới. Đó là những tỳ kheo ni chưa đủ 
kinh nghiệm; Họ không biết rằng cái gì được phép làm, cái gì không 
được phép làm. Một vài ni cô bẽn lẽn hỏi: “Các ni sư này có thể thọ giới 
như thế nào cho một sa di ni?” 


[Những lời nói truyền từ các ni cô bến lẽn này qua các ty kheo đến tai Đức 
Phật, và Ngài đã quở trách các vị tỳ kheo đó, rồi Ngài nói với họ] “Này các tỷ kheo, 
ta cho phép các vị được giáo huấn để các sa di ni được phép giáo huấn giữ sáu giới 
trong vòng hai năm. Điều này phải như sau: Người sa di ni đó đã tiếp cận một Ni 
đoàn để dạy cho sa di ni đây cách mặc áo choàng qua một Ln vai, quỳ xuống chân 
các nỉ sư, ngồi xuống và chắp hai tay đảnh lễ các ni sư và nói: “ Thưa các vị Tỳ kheo 
ni, con là... thế này, thế này, vv... là sa di ni dưới sự lãnh đạo của Tỳ kheo m1... vv... 
Con xin Ni đoàn đồng ý cho phép con được tu tập giữ sáu giới trong vòng hai năm”. 
Lời đề nghị của sa di ni đó phải được lặp lại ba lần. 


163 


“NI đoàn đó phải được một vị tỳ kheo mi hiểu biết và có kinh nghiệm báo cáo 
về nguyện vọng của sa di ni đó. Vị tỳ kheo ni này phải nói: “Sa di ni này vv... dưới 
sự dẫn dắt của tỳ kheo ni ...vv... xin Ni đoàn đồng ý cho tu học giữ sáu giới trong 
vòng hai năm. Đây là kiến nghị của con. Nếu điều này dường như là đúng, xin giữ im 
lặng, nêu là không đúng, xin hãy nói cho chúng con biết!”. 


“Sau đó sa đi ni ấy phải được báo cho biết điều sau: Trong vòng hai năm con 
phải giữ không sát sinh, con phải không được quan hệ bừa bãi, không nói dôi, không 
uông rượu, con phải giữ không được ăn sai giờ quy định”. 


“Bởi vậy, các vị tỳ kheo, hãy để cho các tỳ kheo ni làm theo giới luật riêng của 
họ. Bât kỳ tỳ kheo mi nào thọ giới cho sadI ni chưa giữ sáu giới đủ hai năm, thì đó là 
phạm tội phải phạt”. 


“Bắt kỳ có nghĩa là: vị tỳ kheo ni được nói đến trong trường hợp này” 

“Hai năm nghĩa là: hai năm” 

“Không được giáo huấn nghĩa là: hoặc là không có sự dẫn dắt hay giáo huấn không 
liên tục, bị ngắt quãng” 

“Phải thọ giới nghĩa là: ....(Điều luật 61, 2,1).... Và là sự phạm lỗi, làm điều sai đối 
với một nhóm người hay với một vị nữ sư thầy” 


“Không có tội lôi nghĩa là: nêu vị tỳ kheo mi thọ giáo cho sa di ni đã được giáo huân 
giữ sáu giới đủ hai năm, nêu người đó không bị điên cuông, hay không làm điêu sai 
trái trước”./. 


Thu Viện Hoa Sen chuyển qua định dạng PDF ngày 4 tháng 7 năm 2017 


164 


